PHẬT GIÁO NHẬP MÔN 


Fabrice Midal 
(Hoang Phong chuyền ngữ) 


T ÉÊ 


7T LÍ vs E 


l 


P 





Hình bìa quyền sách “Phật Giáo Nhập Môn" 
(Thực tập thiền định - Biến cái chính mình - Mở rộng con fim) 


Lời tựa 
(của Tác Giả Fabrice Midal) 


Một số người Tây Phương nhờ Phật Giáo đã tìm thấy được một sự thăng bằng và một 
ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của mình, và số người này ngày càng đông hơn. Trước hết là vì 
Phật Giáo đã giúp cho họ biết phải làm gì (một câu rất giản dị nhưng thật sâu sắc: chúng ta 
sống nhưng không biết tại sao chúng ta lại đang sống và sống để làm gì đây? Phật giáo giúp 
chúng ta hiểu được ý nghĩa của từng hành động của mình, nhìn lại từng hành vi của mình và 
giúp mình biết hành xử như thế nào trong từng cảnh huống). Phật Giáo không hề đưa ra 
những lời hứa hẹn hão huyền mà chỉ vạch ra một con đường giúp mỗi người trong chúng ta 
loại bỏ được những hành động đã biến thành thói quen trong cuộc sống thường nhật (giận đữ, 
thèm khát, hy vọng, ước mơ, tính toán, mưu mô, ăn nói huyên thiên, vui mừng, hớn hở, đau 
buôn, ganh tị, lo sợ, v.v...), chúng luôn trói buộc khiến chúng ta không thê nào sống một cách 
thật sự được. 


Phật Giáo khuyên chúng ta nên xem trọng sự hiện hữu của chính mình và phải biết 
sống như thế nào cho phù hợp với những cảm nhận thật sâu kín trong nội tâm của mình, và 
đây cũng là những gì thật thiết yếu. 


Đối với Phật Giáo không có gì là sẵn có cả. Chúng ta có đủ khả năng phấn đấu để vượt 
lên trên hận thù và hung bạo cũng như mọi sự bám víu và mọi niềm thất vọng để xây dựng 
một thế giới an bình hơn (ác giả nêu lên mục đích của Phật Giáo thật giản đị và cũng hết sức 
khéo léo. Phật Giáo giúp chúng ta biết vững tin nơi khả năng của chính mình và nhất là 
không nên cứ chỉ chắp tay để câu xin thêm mãi. Con ngạt ời quả là tham lam, từ vật chất cho 
đến cả tâm linh. Phật Giáo giúp chúng ta quay về với hiện thực, với khả năng sẵn có của 
mình và với trách nhiệm của mình đối với thể giới và cả con người nói chung). 


Phật Giáo biêu dương cho một tính khí anh hùng nhằm mục đích giúp chúng ta khắc 
phục sự sợ hãi và để đương đầu với mọi hiểm nguy. Thật thế, sống giữa một thời đại không 
còn bảo tồn được những lý tưởng cao đẹp nữa thì quả thật những lời khích lệ của Phật Giáo là 
những gì có thể làm bùng cháy bầu nhiệt huyết của chúng ta. Thế nhưng Phật Giáo thì dïng 
lại chỉ là một thứ gì đó thật đơn giản. Đấy là một nghệ thuật sống mà ngày nay thế giới Tây 
Phương hầu như đã đánh mắt, một nghệ thuật sống bắt nguồn từ việc luyện tập thiền định, tức 
là một phương pháp cụ thê giúp biến cải chính mình hầu hòa nhập với thực tại và sự sống. 


Thế nhưng phải trình bày Phật Giáo như thế nào để có thê chứng tỏ rằng đấy là một 
con đường đích thật? 


Công việc này không phải là đơn giản bởi vì Phật Giáo đại diện cho cả một lục địa 
gồm nhiều quốc gia rất khác biệt nhau. Chính vì thế mà Phật Giáo dĩng đã trở nên thật đa 
dạng và phức tạp. Dòng lịch sử liên tục của Phật Giáo, kế từ khi được hình thành tại Ân Độ và 
bành trướng sang hầu hết các quốc gia khác ở Á Châu, cho đến khi truyền vào thế giới Tây 


Phương vào thế kỷ XX, đã kéo dài tất cả gần hai ngàn năm trăm năm. Trên ®ng lịch sử dài 
đẳng đăng đó nhiều học phái khác nhau cũng đã được hình thành. 


Tôi đã từng viết khoảng mười quyên sách nói về Phật Giáo, lịch sử Phật Giáo, các học 
phái Phật Giáo của Ấn Độ cũng như của Tây Tạng, và tôi cũng đã từng phân tích vai trò của 
huyền thoại cũng như nghệ thuật ảnh tượng trong Phật Giáo. Tôi hiểu rằng tôi đang đứng 
trước một sự thách đồ lớn lao, đấy là kỳ vọng làm thế nào giúp cho nhiều người Tây Phương 
có thê hiểu được Phật Giáo một cách đúng đắn, để họ có thể mang ra ứng dụng vào cuộc sống 
thường nhật của mình. Tôi quyết định hy sinh tất cả đời mình cho mục đích đó, tức có nghĩa 
là sẽ phải cố gắng giảng dạy cách luyện tập thiền định như thế nào để tất cả mọi người ai ai 
cũng đều có thê thấu triệt được. 


Thế nhưng phải thú nhận rằng chưa bao giờ tôi đám nghĩ đến việc phải viết một quyền 
sách về "Phật Giáo Nhập Môn" sao cho thật giản dị để mọi người đều có thể hiểu được. Tôi 
rất lo ngại vì e rằng công việc đó sẽ làm cho Phật Giáo bị đơn giản hóa và biến thể đi chăng? 


Vị giám đốc nhà xuất bản là ông Michel Grancher đ nhi ều lần khuyên tôi không nên 
bó tay trước những thử thách ấy. Lời khích lệ của ông đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. 


Thế rồi một giải pháp chợt đến với tôi. Trong những lúc hành thiền, hoặc ngồi cạnh 
một vị thầy hay chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc („nội pho tượng Phật chẳng hạn) thì 
người ta đĩng có thê tiếp xúc được với Đức Phật một cách thật xác thực, xác thực hơn cả 
những lúc vùi đầu vào các pho sách lý thuyết, hoặc các tập luận giải hay các tư liệu lịch sử. 
Do đó tôi quyết định sẽ không trình bày Phật Giáo qua các khía cạnh bao quát, đng không 
triển khai các khái niệm căn bản về giáo lý, kể cả các nét chính yếu về lịch sử phát triển của 
Phật Giáo. Nội dung của quyền sách này vì thế cũng sẽ không nhằm vào mục đích tóm lược 
một cách khái quát các khái niệm căn bản trong Phật Giáo, mà chỉ nhất thiết giải thích một số 
thắc mắc mà quý vị có thể có đối với tín ngưỡng này, dù đấy chỉ là những thắc mắc thật đơn 
giản. Tóm lại chủ đích của quyên sách là làm thế nào đề Phật Giáo có thể tác động đến quý vị, 
vẫn an và giúp đỡ quý vị, hầu giúp quý vị tìm thấy cho mình một chút cảm ứng thiêng liêng 
nào đó. 


Tóm lại là tôi không có #f ¡nh đưa ra thêm một bản đúc kết về giáo lý Phật Giáo vì 
công việc này đã được quá nhiều tác giả khác thực hiện, mà đúng hơn là chỉ muốn giúp quý vị 
tìm thấy một chút hương vị ngọt ngào từ tín ngưỡng Phật Giáo. Đức Phật chính là sự thật 
trong từng giây phút của thực tại, là sự yên lặng sâu kín nơi con tim của chính quý vị, là một 
tình thương yêu tinh khiết nhất, một bầu không gian đang mở rộng... Đức Phật đang ngự tại 
nơi này, và đang hiện hữu trong lòng đôi bàn tay của chính chúng ta hôm nay. 


Tôi tu tập kế đến nay ng đã hơn hai mươi năm. Và khi m ới bắt đầu đứng ra để 
thuyết giảng thì tôi cũng đã ý thức ngay rằng nêu muốn đương cao ngọn cờ Phật Giáo (rong 
thế giới Tây Phương) thì nhất thiết phải kiến tạo được một Phật Giáo với các đường nét phản 
ảnh phong cách Tây Phương, có ngĩa là m ột hình thức Phật Giáo tương đối đơn giản, tránh 
bớt một số các hình thức lễ lạc cúng bái đậm màu tín ngưỡng Á Đông. Tuy nhiên và đù sao đi 
nữa thì cũng phải giữ cho được sự trung thực và chiều sâu của tín ngưỡng đó và đồng thời thì 
cũng phải phản ảnh được các đường nét cá biệt của thời đại tân tiễn trong thế giới phương Tây 
ngày nay. 


Nếu muốn đạt được mục đích đó th ch ắc hắn là phải nhờ vào sức mạnh của thi phú 
với tất cả ý nghĩa rộng lớn của nó (có thể hiểu là sự rung động thật tỉnh khiết của xúc cảm con 
người). Thật thê đối với chúng ta, những người Tây Phương, thi phú là con đường hiển nhiên 
nhất giúp chúng ta hội nhập với hiện thực và thê dạng cụ thê nhất của sự tư do (/ñi phú là một 
cách bộc lộ những xúc cảm sâu kín trong lòng mình w ọt lên trên những lê lỗi, quy ước và 
công thức thường tình, nhằm nối kết mình với một "góc cạnh" nào đó của hiện thực chung 
quanh. Nếu nhìn dưới khía cạnh ấy thì con nạr ời Tây Phương dĩng như con ngư ời Á Đông 
không khác nhau lắm. Thật thế trên dòng lịch sử Phật Giáo Á Châu đng đã t ừng có không 
biết bao nhiêu thi hào Phật Giáo đã sử dụng thi phú đề mang những con người Đông Phương 
đến gân hơn với giáo lý của Đức Phật. Trong thể giới Á Đông thi phú - kể cả hội họa, âm 
nhạc và thư pháp - cũng là những nguồn cảm ứng lớn lao giúp được nhiều người vượt thoát 
khỏi những gì "tầm thường" nơi con người của họ để mở rộng con từn mình hâu giúp họ có 
thể hòa nhập với sự trong sáng và tinh khiết của thực tại. Thế nhưng tiếc thay một số HgGưỜi, 
cả Tây Phương lẫn Đông Phương, lại quá đổi "thực tế" và "khô cần", đã khép kín con tìm của 
mình lại để đè nén và quên đi những xúc cảm thật mong manh trong chính con người của họ. 
Thỉ phú - hay nghệ thuật nói chung - sẽ không thể tạo được một tác động nhỏ nhoi nào đối với 
họ. Vì thế con tìm của những ai biết rung động với những vần thơ trong lòng mình thì đìng 
nên có găng hát lên và hát lên nữa để đánh thức những xúc cảm đang bị bóp ngạt trong đáy 
lòng của một số người khác hấu cho tất cả chúng ta có thể cùng nắm tay nhau bước theo vết 
chân của Đức Phật). 


Tôi luôn tôn trọng các nguyên tắc căn bản của những khuynh hướng phi tôn giáo trong 
xã hội, cũng như luôn cô gắng giữ thái độ thận trọng đối với các tổ chức tôn giáo hiện hành, 
kề cả đối với Phật Giáo. 


Một số tác giả lại chọn các phương cách khác hơn để trình bày về Phật Giao. Thiết 
nghĩ cũng nên nói thẳng ra điều ấy (một số học giả Phật Giáo hoặc không phải là Phật Giáo 
viết về Phật Giáo theo sự hiểu biết của họ nhắm vào những chủ đích riêng tư của họ. Thật thể 
cũng không phải là hiếm các học giả và triết gia Tây Phương viết về Phật Giáo, thế nhưng 
đây cũng chỉ là cách để phô trương sự uyên bác của mình mà thôi). Tôi không hề có tham 
vọng tự cho rằng mình đã nói lên "s ự thật", mà đơn giản chỉ nêu lên con đường giúp mọi 
người tìm hiểu và đề sống với Phật Giáo. 


Tôi cố gắng trình bày khá đầy đủ các khuynh hướng chủ yêu của Phật Giáo trong toàn 
bộ quyền sách, thế nhưng cũng xin đặc biệt nhắn mạnh hơn đến Phật Giáo Tây Tạng và thiền 
học Zen. Riêng ở Á Châu, và nếu căn cứ trên con số tín đồ thì hai học phái này chỉ giữ một 
vai trò thứ yếu, thế nhưng đối với hầu hết người Tây Phương (iheo Phật Giáo), mà trong số 
này có cả cá nhân tôi, thì tất cả chúng tôi lại đều đã nhờ vào hai học phái trên đây đề biết đến 
Phật Giáo và đề trở thành những người Phật Giáo. 


Đề tránh bớt sự rườm rà, tôi không nêu lên các thuật ngữ tiếng Phạn, tiếng Pa-li, tiếng 
Nhật hay tiếng Tây Tạng. Tuy nhiên nếu muốn tránh không dùng đến các chữ ấy thì lại không 
phải là một việc dễ, bởi vì ngôn ngữ của chúng ta (ngôn ngữ Tây Phương) thiêu chính xác và 
khó có thể diễn đạt được một cách trung thực tính cách phi thường của các tư tưởng Phật 
Giáo, và hơn nữa thì các công trình dịch thuật (sang các ngôn ngữ Táy Phương) đã được thực 
hiện từ lâu nay lại thường quá sức vụng về (dù sao theo thiển ý của người dịch thì các ngôn 
ngữ Tây Phương cũng cho thấy có một số thuật ngữ thuộc các lãnh vực khoa học và triết học 
đôi khi cũng khá thích hợp để diễn tả một số khái niệm Phật Giáo. Trong khi đó thì các thuật 
ngữ Phật Giáo bằng "tiếng Hán Việt" lại quá xưa và chịu ảnh hưởng quá sức nặng nề bởi 
Hán ngữ, đôi khi thiếu tính cách khoa học cũng như các khía cạnh bao quát và trừu tượng 
của triết học, do đó không diễn tả được một cách trung thực chiều sâu và sự chính xác của 
nhiễu khái niệm trong giáo lý Phật Giáo. Đó là chưa nói đến việc ngày nay không mấy người 
biết rành tiếng Hán, và đây dăng là một trở ngại không nhỏ trong việc phổ biến Phật Pháp). 
Các cô gắng trên đây của tôi chắng qua cũng chỉ là một cách để giúp quý vị tránh bớt các khó 
khăn trên phương diện thuật ngữ, hầu giúp quý vị có thê cùng bước với tôi một cách dễ dàng 
hơn trên con đường thật tuyệt vời của Phật Giáo. 


Mỗi khi bị buộc phải sử dụng một thuật ngữ do tôi tự dịch từ tiếng Phạn thì tôi luôn 
ghi thêm tiếng Phạn gốc vào giữa hai dấu ngoặc. Vì chưa có sự thống nhất nào về các từ dịch 
thuật nên cách ghi thêm tiếng Phạn gốc giữa hai dấu ngoặc trên đây cũng có thể giúp cho một 
số người có ít nhiều kiến thức về loại ngôn ngữ Phật Giáo thông dụng này có thể hiểu được 
đây là gì. 


Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đấy là trường hợp của chữ Dharma (Đạo Pháp). Tôi sẽ 
không dịch từ này mà dùng thắng tiếng Phạn để chỉ giáo huấn của Đức Phật (kinh sách tiếng 


S..ŸT 


Việt dịch chữ dharma là "'pháp". Từ này có gốc từ chữ "dhr-" tức có nghĩa là mang, cẩm, 
năm giữ.... Chữ dharma nói chung có rất nhiều nghĩa khác nhau, ty nhiên hai ý nghĩa chính 
yếu nhất của chữ dharma là: a) giáo huấn của Đức Phật, b) tất cả mọi hiện tượng trong vũ 
trụ, dù đấy là hữu hình hay vô hình, vật chất hay tư duy, có ngña là t ất cả những gì có thể 
hình dung ẩư ợc hay tưởng tượng được... Thông thường để tránh sự lẫm lẫn giữa hai ngiĩa 
này người ta thường viết hoa - Dharma - khi dùng để chỉ giáo huấn của Đức Phật còn gọi là 
"Đạo Pháp”, và viết chữ thường không hoa - đharma - khi được sử dụng để chỉ định tắt cả 
các hiện tượng trong vũ trụ, và kinh sách tiếng Việt thì gọi đấy là "pháp". Tuy nhiên cũng cân 
ghỉ nhận là không phải tác giả Tây Phương nào đìng tuán thủ quy tắc về cách viết hoa hay 
không hoa này). Trở thành một người Phật Giáo là cách bước theo D2harma, tức là ước mong 
được hòa nhập với nó. 





Fabrice Midal 


Vài lời giới thiệu của người dịch 


Quyền sách "Phật Giáo Nhập Môn" của Fabrice Midal chỉ là một quyền sách nhỏ 
mang tính cách khá đại cương với chủ đích dành cho các độc giả của thế giới Tây Phương nơi 
mà Phật Giáo cũng chỉ mới đặt chân đến chưa đầy một thế kỷ nay. Thế nhưng chúng ta không 
đọc quyên sách này với mục đích tìm hiểu về một Phật Giáo "non trẻ" của một lục địa "xa lạ" 
mà đúng hơn là đề nhìn lại về một tín ngưỡng Phật Giáo "lâu đời" đã bám rễ vào mảnh đất Á 
Châu “quen thuộc” của chúng ta đã từ ngàn năm. 


Hiện nay người Tây Phương tu tập Phật Giáo rập khuôn theo người Tây Tạng, người 
Nhật, người Thái Lan, người Tích Lan hay Miễn Điện, thế nhưng khi đọc qua quyền sách này 
thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy được ngay mối âu lo của họ là làm thế nào để có thê thiết lập 
được một Phật Giáo Tây Phương cho người Tây Phương. Thật thế /w zzởng Phật Giáo mang 
tính cách nhân loại và vượt lên trên mọi ranh giới do con người thiết lập. thế nhưng finh thân 
Phật Giáo thì lại luôn tìm cách thích ứng với từng con người, trong mỗi địa phương và qua 
từng thời đại, hầu có thê giúp đỡ được tất cả mọi con người. Tác giả Fabrice Midal cũng như 
một số các nhà sư Tây Phương khác, kê cả một số nhà sư Tây Tạng đang quảng bá giáo lý của 
Đức Phật trong thế giới phương Tây, vẫn thường nêu lên mối quan tâm của họ về chủ trương 
trên đây. Một trong những vị tiêu biêu nhất cho khuynh hướng này là nhà sư Tây Tạng quá cỗ 
Chögyam Trungpa, và trường hợp của ông cũng đã được tác giả nêu lên trong Chương 10 của 
quyền sách. 


Trong khi các nhà sư Tây Phương và các nhà sư Tây Tạng hoằng Pháp trong thế giới 
Tây Phương luôn âu lo là phải làm thế nào để bảo tồn được sự tỉnh khiết và siêu việt trong 
giáo huấn của Đức Phật nhằm để quảng bá trong một thời đại tân tiến, thì chúng ta những 
người Á Châu nói chung lại chỉ đang tìm cách triển khai hoặc tạo thêm một số hình thức màu 
mè nhằm " phục hồi", hay đúng hơn là để "cứu vãn" một tín ngưỡng có sẵn từ lâu đời mà 
mình đang được thừa hưởng. Đấy là chưa nói đến một số người còn tìm cách lợi dụng ảnh 


hưởng của tín ngưỡng đó đã từng ăn sâu vào ng l ch sử của quê hương mình như là m ột 
công cụ để lợi dụng hay một chiêu bài đề mưu đồ nhằm nhắm đến một mục đích gì. 


Sinh năm 1967 trong một gia đình Do Thái Giáo, năm 20 tuổi Fabrice Midal may mắn 
sặp được một nhà sư Tây Tạng khác thường là Chögyam Trungpa (1939-1987). Ông Midal 
bèn cạo đầu đi tu theo Phật Giáo Tây Tạng từ khi còn là sinh viên, và sau đó thì đỗ tiến sĩ triết 
học tại đại học Sorbonne (Paris). Tuy thấm nhuần các tư tưởng phóng khoáng, cấp tiễn và 
"phi-giáo-điều" của vị thầy Chögyam Trungpa, ông ãng đã ch ju ảnh hưởng rất nhiều từ các 
vị thầy Tây Tạng lừng danh khác mà ông ấ đư ợc theo học, và đặc biệt nhất là đã đư ợc nhà 
thần kinh học nổi tiếng Francisco Varela (1946-2001) là một trong các đệ tử thân cận của Đức 
Đạt-Lai Lạt-Ma, truyền thụ thêm cho ông về phép thiền định. 


Người dịch cũng xin mạn phép được ghép thêm trong bản chuyên ngữ một vài lời ghi 
chú nhỏ nhằm để giải thích hay triển khai thêm vài điều mà tác giả đã nêu ra hầu giúp người 
đọc theo dõi nguyên bản rõ ràng hơn. Các lời ghi chú này được trình bày bằng chữ nghiêng và 
đặt trong hai dấu ngoặc. 


Bures-Sur-Yvette, 17.07.12 
Hoang Phong 


Chương 1 


Người Phật tử ngày nay 
trong thế giới Tây Phương 


Lý do nào khiến người Tây Phương lại theo Phật Giáo đông đến thế? 


Quả thật là đã không hề có một dấu hiệu nào báo trước sự thành công kỳ lạ của Phật 
Giáo tại Tây Phương trước khi Phật Giáo tiếp xúc với miền đất này vào thế kỷ XX. Alfred 
Foucher (1665-1952, là một học giả uyên bác của Pháp), tác giả một quyền sách thuật lại 
cuộc đời của Đức Phật hiện vẫn còn giá trị, đã viết vào năm 1949 một câu như sau: "Ngoại trừ 
một số người đặc biệt hiếu kỳ thích quan tâm đến những thứ ngoại lai ra thì Phật Giáo rồi 
cũng sẽ chỉ thu nạp được một số tín đồ thật ít ỏi trên đất nước của chúng ta". Theo ông thì tín 
ngưỡng đó không sao hòa hợp được với tâm tính của người Tây Phương. 


Ngày nay nhiều khái niệm chủ yếu của Phật Giáo được biết đến và có thể nói rằng đã 
có rất nhiều người Tây Phương tán đồng các quan điểm ấy: dù đấy là lòng từ bi, sự vững chắc 
của hiện tượng vô thường (chữ này là một đặc thù của Phật Giáo), các khái niệm về vô-ngã, 
về nghiệp hay là hiện tượng tương liên (ý duyên khởi). Người ta có thê quả quyết rằng rồi đây 
Tây Phương sẽ trở thành mảnh đất của Phật Giáo, dù không nhất thiết phải là dưới một hình 
thức tu tập thật chuyên cần đi nữa. 


Sự lợi ích do thiền định mang lại thì mọi người đều biết và đã có hàng triệu người 
đang luyện tập hiện nay. 


Khoảng hơn bảy-trăm-ngàn người Pháp tự nhận mình là Phật tử (zzóc Pháp có 65 
triệu dân), và do đó Phật Giáo đã trở thành tôn giáo đứng hàng thứ ba tại quốc gia này. Con 
SỐ ấy thật ra còn che khuất một sự thật quan trọng hơn thế nhiều: đây là có năm triệu người 
Pháp cho rằng Phật Giáo là một tín ngưỡng mà họ cảm thấy gần gũi với mình hơn cả. Phật 
Giáo du nhập vào nước Pháp vững chắc hơn so với các nơi khác: hàng nhiều trăm trung tâm 
thiền định đã được thiết lập trên đất Pháp. Ngôi chùa Tây Tạng lớn nhất Âu Châu tọa lạc 
trong vùng Bourgoøne ( miễn đông nước Pháp), trung tâm thiền Zen quan trọng nhất ở Âu 
Châu được thiết lập tại Touraine (miên tây nước Pháp), và ngôi chùa mới của Phật Giáo Việt 
Nam thì ở Evry (ngoại ô Paris). 


Có rất nhiều nguyên nhân đưa đến sự phát triên của Phật Giáo trên đây. Thế nhưng căn 
cứ vào một vài khía cạnh của tín ngưỡng Phật Giáo đã khiến cho con tim của người Tây 
Phương phải rung động thì có lẽ chỉ cần nhận ra hai nguyên nhân chính yếu nhất là đủ: trước 
hết là một nền móng đạo đức xây dựng trên sự khoan dung, lòng nhân ái, sự ý thức được trách 
nhiệm của mình đối với người khác trong cộng đồng xã hội; và kế đó là sự tập luyện về thiền 
định như là một nghệ thuật sống, giúp làm hiển lộ được bản chất đích thật nơi con người của 
mỗi chúng ta trong bất cứ một bối cảnh nào trong cuộc sống. 


Các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá triệt để khiến cho tương lai của hành tỉnh 
này đang bị hăm dọa một cách trầm trọng, và nếu nhìn trên một bình diện rộng hơn nữa thì có 
thể nói rằng bất cứ thứ gì trên hành tinh này cũng đều đang bị khai thác một cách tận cùng - 
trong đó kế cả con người. Trong bối cảnh đó đối với nhiều người thì Phật Giáo đã xuất hiện 
như là một giải pháp cứu tinh mạnh mẽ, mạch lạc và thật cần thiết. 


Đối với người Tây Phương muốn trở thành một Phật tử thì phải như thế 
nào? 


Đấy là ước vọng được bước theo bước chân của Đức Phật, thế nhưng đây không phải 
là cách thâu thập cho mình một thứ gì ngoại lai, mà thật ra là để noi theo tắm gương của một 
Con Người cách nay hơn haI-ngàn-năm-trăm năm đã khám phá ra một con đường cho chúng 
ta bước theo, hầu giúp cho mình trở thành những con người xứng đáng hơn. 


Nếu bắt buộc phải định nghĩa Phật Giáo bằng một câu duy nhất thì tôi sẽ nói rằng đấy 
là một phương pháp giúp chúng ta sống thật trọn vẹn từng giây phút một trong cuộc đời này. 


Tất cả chúng ta đều trải qua những giây phút khổ nhọc và đau buôn, và cả mọi thứ khó 
khăn khác mang ít nhiều gay gắt. Thế nhưng Phật Giáo cho thấy là chúng ta có thê triệt tiêu 
được những thứ ấy một cách hữu hiệu, và còn nhắn bảo với chúng ta không nên đồ lỗi cho 
hoàn cảnh bên ngoài hay cho người khác, vì đấy chỉ là cách ngăn chận không giúp chúng ta 
trưởng thành một cách đúng đắn được. 


Phật Giáo khuyên chúng ta phải luôn giữ sự chính xác và phải chú tâm đến từng cảm 
nhận của mình trong cuộc sống, trong mỗi tư duy, trong từng xúc cảm, và mỗi hành động của 
mình. Nếu nhìn theo chiều hướng đó thì Phật Giáo không phải là một tôn giáo. Phật Giáo 
không bắt nguồn từ một thứ đức tin nào cả, và cũng chăng cần phải chấp nhận một thứ hiểu 
biết nào mang tính cách giáo điều. Kế cả một Đắng Tối Cao cũng không có trong tín ngưỡng 
ây. 


Giáo huấn của Đức Phật là những lời chỉ dạy giúp chúng ta tiếp cận trực tiếp với 
những kinh nghiệm sống thật mà chúng ta cảm nhận được. Dầu sao thì chữ kinh nghiệm 
(experience) không hàm chứa đầy đủ được ý nghĩa cần thiết để diễn đạt được những gì nói 


10 


đến trên đây, bởi vì ngày nay chữ kinh nghiệm đã quen được sử dụng trong khoa học và mang 
ý nghĩa như là một sự thử nghiệm, không còn là một sự lắng nghe với tất cả sự cảnh giác nữa. 


Bước theo vết chân của Đức Phật trước hết có nghĩa là khám phá ra rằng thực tại 
không hề hiển hiện ra đúng thật với nó, thế nhưng chúng ta th l ại không sẵn sàng để chấp 
nhận điều ấy. Vì thế phải cần đến một sự tập luyện cần thiết nào đó để giúp chúng ta tiếp cận 
thật gần, đúng thật với những gì đang hiển hiện ra. Thí dụ như khi viếng thăm một thành phố 
nào đó mà trước đây ta chưa hề biết, thì trong trường hợp ấy ta cũng cần phải có một thời gian 
để cảm nhận được các đặc điểm của nơi ấy, và khung cảnh sinh hoạt của nơi ấy. Thế nhưng 
vẫn có thê là ta không thể nào quả quyết là mình đã cảm nhận được một cách đích thật tất cả 
những gì trong bối cảnh cá biệt ấy hay không, do đó ta cần phải có thêm thì giờ để kiểm 
chứng lại. Nếu nhìn theo khía cạnh ấy thì sẽ hiểu rằng Phật Giáo khuyên chúng ta phải tập 
luyện thiền định. Đức Phật ngồi xuống để thiền định và đã tiếp cận trực tiếp và thật sát với tất 
cả mọi sự vật đúng với những gì chúng hiển hiện ra, đồng thời thì Ngài cũng đã nhìn thắng 
vào những kinh nghiệm cảm nhận của chính Ngài với một sự sắc bén thật cao độ. Trở thành 
một người Phật tử chỉ đơn giản có thế, tức có nghĩa là biết hành xử như thế. 


Tuy nhiên không phải dễ để thực hiện được điều ấy. Nếu nhiều người cùng tập luyện 
chung với nhau thì có thê sẽ dễ dàng hơn, nhất là biết tuân theo một số quy tắc được thiết đặt 
rõ rệt và biết có găng giữ sự thành tín mang tính cách "tôn giáo" trong lòng mình, phải tự tin 
rằng mình là một người tốt và mình có lý - không nên đồ lỗi cho người khác về các khó khăn 
của chính mình. Con người luôn bị thúc đây thật mạnh bởi một niềm mong muốn tạo lập được 
một cơ sở nào đó và đồn tất cả trí thông minh của mình vào đấy, và sau đó thì hy sinh tất cả 
cho lý tưởng ấy - thí dụ như thành lập một xí nghiệp, một hội đoàn, một cơ sở hành chánh, 
hay theo một Giáo Phái nào đó mà vì hoàn cảnh đưa đây đã trói buộc mình vào với nó. Tất cả 
những thứ ấy thật vô cùng khủng khiếp. 


Đức Phật khuyên chúng ta phải biết tận hưởng, biết cảm nhận và biết sống trong từng 
giây phút một qua sự hiện hữu của chính mình, thế nhưng không phải vì thế mà phải loại bỏ 
trí thông minh của chính mình, và bắt buộc mình phải giao sự tự do của chính mình vào trong 
tay của bất cứ ai khác. 


Các điều ấy có khác với những gì đang xảy ra ở các nước Tây Phương hay 
không? 


Đúng là có, bởi vì tại Á Châu thông thường thiền định không được xem là tâm điểm 
của Phật Giáo. Thiền định chỉ được thực thi bởi một số người đặc biệt quan tâm đến nó mà 
thôi. Phật Giáo tại những nơi này đã hòa nhập một cách tự nhiên với cuộc sống thường nhật. 
Tại Tây Phương, chúng ta cũng thấy một hiện tượng tương tự như thế đối với Thiên Chúa 
Giáo, và cũng nên hiểu rằng nhiều người xem tất cả những thứ ấy chỉ là một khung trời thắm 


11 


đượm văn hóa và các tập quán lâu đời mà thôi, không phải là một con đường tâm linh đích 
thật. 


Phật giáo tại Tây Phương trước hết phải được xem là một sự truyền thụ tâm linh. Phật 
Giáo không phải là một thứ tổng hợp gồm các tín điều, nghi lễ và các thái độ hành xử. Quả 
thật tất cả là nhờ vào những vị "anh hùng" (đáy là cách "mượn chữ" trong kinh sách Phật 
Giáo, nhất là kinh sách Phật Giáo Tây Tạng, chữ "anh hùng" dùng để chỉ những vị B-tát xả 
thân cho lý tưởng của mình, và trong trưởng hợp này là những nhà sư Tây Tạng đã trồn thoát 
khỏi quê hương của họ để sống lưu vong tại Âu Châu) đã mang Phật Giáo vào Tây Phương 
cho chúng ta vào hậu bán thế kỷ XX, đấy là những người bị gạt ra khỏi các thể chế xã hội trên 
chính quê hương của họ. Họ ý thức được Phật Giáo đang trở thành một thứ hóa thạch (đ/a 
khai - ƒossil) trên quê hương họ, và khi đã đến được mảnh đất phương Tây th h ọ cũng hiểu 
được rằng đấy cũng là một cơ hội để giúp cho Phật Giáo tồn tại, và hơn nữa đấy cũng là một 
dịp để phát huy cho mọi người biết đến các tiềm năng quý giá vô ngần của Phật Giáo. Những 
tiềm năng ấy không nhất thiết đề cao một nền luân lý hay quảng bá một thứ giáo điều nào cả, 
mà đúng hơn đấy là những gì giúp chúng ta có thể nhìn thấy được một thê dạng hiện hữu nào 
đó (thể dạng thanh cao, an vui và giải thoát của một người tu tập). 


Đối với các thế hệ trẻ tại Á Châu, Phật Giáo bị xem như là một thứ øì lạc hậu, và cũng 
chăng giúp ích gì được cho họ trong cuộc chạy đua kinh tế toàn cầu mà họ đang muốn nhập 
cuộc đề tham gia. Trong thế giới Tây Phương th chúng ta may m ắn hơn và đi ý th ức được 
những giới hạn của chủ thuyết toàn cầu hóa đó ng như c ủa sự đua đòi tiện nghi vật chất. 
Kinh nghiệm bản thân giúp chúng ta chứng nghiệm được tính cách đích thật trong những lời 
giáo huấn của Đức Phật. Các lời giáo huấn ấy giúp chúng ta ý thức được là dù luôn cố tìm 
cách thỏa mãn sự ham muốn thế nhưng thực sự ra thì chúng ta sẽ không bao giờ hết thèm khát 
cả. Chúng ta nào có biết tìm lấy cho mình sự an vui sẵn có mà luôn chỉ muốn tìm cách đề đuôi 
theo những thứ khác hơn. 


Dầu sau thì vấn đề vẫn còn hàm chứa một khía cạnh khác nữa. Trong thế giới Đông 
Phương, Phật Giáo đã ăn sâu vào toàn bộ nền văn hóa và thấm nhuần trong từng sinh hoạt cụ 
thể của cuộc sống thường nhật. Con người hít thở bầu không khí Phật Giáo một cách thật tự 
nhiên - hành động của họ đều thấm đượm tỉnh thần Phật Giáo, từ cách ăn ở, cách chào hỏi, 
cách ngắm nhìn muôn thú, núi đồi hay bất cứ một sự vật nào khác. Các nền văn hóa Đông 
Phương không hề gây chiến chống lại bất cứ gì chỉ phối bởi một thứ trật tự duy lý mang tính 
cách tính toán - mà luôn giữ được ý nghĩa của sự thiêng liêng và nghỉ lễ, biết quan tâm đến 
thân xác và cả tình yêu thương. Và đấy chính là những gì mà chúng ta không có. Muốn thực 
hiện được những điều ấy thì nhất định phải cần đến một sự cố gắng thật lớn lao. Nếu không 
thiết lập được một nên móng văn hóa Phật Giáo đích thực tại Tây Phương th cũng s ẽ khó 
lòng mà giúp cho Phật Giáo bắt rễ vào mảnh đất ấy. 


Sau hết cũng cần phải nêu lên thêm một sự khác biệt nữa giữa Phật Giáo Á Châu và 
Phật Giáo Tây Phương: đấy là vai trò của những người xuất gia. Tại Đông Phương nhất là ở 
các nước Đông Nam Á, vị thế của người tu hành được nâng lên rất cao. Người thế tục thuộc 


12 


mọi thành phần đều phải cung cấp các tiện nghi vật chất cho các nhà sư trong cuộc sống 
thường nhật, và họ xem bổn phận ấy quan trọng hơn cả việc tu tập để hướng vào sự giác ngộ 
cho chính mình. 


Ở Tây Phương thì lại khác, các người thế tục chỉ biết lo tu tập, tham gia vào các khóa 
ấn cư hay các buổi thực tập. Họ tìm cách bước thắng vào lãnh vực cao thâm nhất và linh 
thiêng nhất của Phật Giáo. 


Nguyên nhân nào đã thúc đấy ta trở thành người Phật Giáo? 


Con người càng đa dạng bao nhiêu thì những nguyên nhân thúc đây cũng càng phức 
tạp bấy nhiêu. 


Các nguyên nhân ấy có thể là sự bất an gay gắt trong lòng, sự bất toại nguyện dai dẳng 
(vì khổ đau mà t4), chấp nhận tự gánh vác tất cả mọi khó khăn của mình (ý ức được nguyên 
nhân của khổ đau là do chính mình gây ra), hay đây là tỉnh thần thượng võ, lòng ước vọng 
giúp đỡ tất cả chúng sinh (lý tưởng của người bô-tát). 


Hoặc cũng có thê là vì cảm nhận được ý ngiĩa sâu xa trong những lời giảng huấn của 
Đức Phật, luôn vang lên trong lòng mình một cách thật thiết tha. 


Dầu sao đi nữa thì đến một ngày nào đó, người ta cũng sẽ cảm thấy mình muốn được 
uống những ngụm nước tuôn ra từ con suối ấy (ức Phật Giáo). Nếu muốn đến được con suối 
thì phải sẵn sàng từ bỏ các thói quen chỉ biết hành xử nhằm vào quyền lợi cá nhân của mình. 
Quả thật chăng có gì hẹp hòi hơn. Đấy chỉ là một cách chạy quần chạy quanh. Chính vì thế 
mà đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ muốn được nhìn thấy các sự vật sần hơn, đúng thật 
hơn với cách mà chúng hiên hiện ra. 


Đấy chính là cách giúp chúng ta bước vào "con đường". 


Các nguyên nhân khiến chúng ta tìm đến với Phật Giáo tất nhiên cũng phải biến đổi. 
Những nguyên nhân thúc đây hẹp hòi rồi sẽ dần dần biến thành những nguyên nhân cao rộng 
hơn, sự ích kỷ rồi một lúc nào đó đng s ẽ chuyên thành lòng quyết tâm hy sinh vì sự lợi ích 
của kẻ khác. 


Dù được thúc đây bởi bất cứ một động lực nào đi nữa thì luôn luôn ta ãng ph ải cần 
đến một con đường giúp cho ta theo đó mà đi. 


Quả đấy là một thứ gì thật khó. Con người lúc nào cũng muốn che chở mình bằng một 
lớp vỏ bên ngoài thật cứng nhắc mà chẳng bao giờ nghĩ đến là phải biến cải chính mình từ bên 
trong. 


13 


Thế nhưng đấy lại là mục đích của Phật Giáo. Phải tu tập mà thôi, thế nhưng không 
phải tập để đơn giản trở thành một người Phật tử - chữ ấy mang một ý nghĩa thật đáng thương 
hại, bởi vì đấy chỉ là cách gán thêm cho mình một thứ cá tính nào đó để tự nâng cao giá trị 
của mình, hầu để tự trấn an lấy mình - mà đúng hơn tu tập có ngiña là phải đi theo những 
bước chân của Đức Phật. 


Phật Giáo có nghỉ lễ nào tương tự như lễ rửa tội hay lễ Bar Mitsva (1ễ thụ 
giới của Do Thái Giáo lúc con gái vừa đúng 12 tuổi và con trai thì 13 tuổi) hay không? 


Khi sinh ra chúng ta không đương nhiên là người Phật Giáo, tương tự như trường hợp 
của Do Thái Giáo, hay là trường hợp của Thiên Chúa Giáo nhờ vào phép rửa tội. Chúng ta trở 
thành người Phật Giáo bằng một sự tự nguyện mang tính cách cá nhân gọi là "quy y Tam 
Bảo" tức là nương tựa vào Đức Phật, Đạo Pháp và Tăng Đoàn: đấy là tắm gương đề chúng ta 
noi theo (Ðức Phật), con đường giúp ta bước theo (Đạo Pháp), và tập thể những người đảm 
trách việc truyền giáo (Tăng Đoàn). 


Tại sao lại gọi là "quy y”? 


Quyết tâm trở thành một người Phật Giáo là một cách (gián riép) chứng tỏ cho thấy là 
các mục tiêu trước đây không đáp ứng được nguyện vọng của mình. Các mục tiêu ấy không 
đủ vững chắc để cho ta có thê nương tựa vào đấy. Tìm kiếm lạc thú, lợi lộc, uy quyên thì rốt 
cuộc cũng chỉ là cách chạy theo những thứ phù du. Sự nương tựa đích thật mang lại lợi ích 
thực sự chính là cái không gian mở rộng - cái không gian mà Đức Phật đã trỏ cho chúng ta 
thấy. Chỉ có Đức Phật là vững bên và không có bất cứ một thứ gì có thể làm cho Ngài bị ô uế 
được. 


Đức Phật cũng như Đạo Pháp và Tăng Đoàn tất cả đều hiển lộ một cách thật xác thực, 
và được xem như ba viên ngọc quý giá không gì có thể so sánh được. Những viên ngọc vô giá 
đó có thê giúp chúng ta chữa lành những vết thương sâu kín nhất. Chúng ta có thê mạnh dạn 
nương tựa vào những viên bảo châu ấy mà không e ngại gì cả. Đấy là những viên bảo châu 
không bao giờ phản bội chúng ta và cũng không bao giờ làm cho chúng ta phải bị lạc hướng... 


Việc quy y thường được diễn ra trong một buổi lễ với sự chủ tọa của một vị thầy, có 
thể tổ chức ở chùa hay tại nhà. Thê thức thật giản dị, chỉ cần xướng lên ba lần: 


Tôi xin quy y Phật 
Tôi xin quy y Pháp 
Tôi xin quy y Tăng 


14 


Đề chính thức hóa sự kiện Ấy, người chủ lễ sẽ cắt một lọn tóc của người tân đồ đệ, 
tương tự như khi Đức Phật rời bỏ cung điện vua cha đã cắt tóc để tỏ sự quyết tâm đi theo con 
đường mà mình đã chọn. 


Ngay cả ở Phương Đông, tục lệ này đôi khi cũng không còn giữ được tính cách long 
trọng như xưa nữa, và tiếc thay đấy lại là những gì thật cần thiết. Người tân đồ đệ dù có 
xướng lên những lời ước nguyện thế nhưng cũng chăng cần biết đấy có ý nghĩa là gì, và cũng 
chăng cần phải đem ra để áp dụng trên con đường tu tập của mình. Vì thế nên ngày nay tại 
Tây Phương thiết nghĩ cũng nên tổ chức lễ quy y thật long trọng và nên chờ đến khi nào 
người tu tập thật sự sẵn sàng để quy y và quyết tâm tuân thủ những điều nguyện ước của mình 
thì mới làm. 


Hành động quy y không phải chỉ có ý nghĩa và giới hạn trong buổi lễ. Người tu tập 
trong từng ngày phải nhớ đến hành động quy y của mình, và phải xem đấy như là một phép tu 
tập đích thật, và đấy cũng là một cách nhắc nhở mỗi người chúng ta không được quên cái lý 
tưởng mà chúng ta hằng mong muốn là mang lại cho sự sống của chính mình. Mặc dù không 
hề ý thức được, thế nhưng thực ra thì lúc nào chúng ta cũng bám víu quá nhiều vào những thứ 
vô ích và phù du, vì thế tốt hơn hết chúng ta nên tìm cho mình một hướng đi (ức là Phật 
Giáo) đề gởi gắm con tim của chính mình. 


15 


Chương 2 


Thiền định là gì? 


Hỗõi những ai mong muốn bảo vệ tâm thức mình! 
Với đôi bàn tay chắp lại, 

tôi xin được khuyên họ một lời này: 

Hãy cố gắng, 

giữ cho sự chú tâm và cảnh giác luôn thật mạnh, 
bằng tất cả nghị lực của chính mình. 


Tịch Thiên (Shantideva) 





l, ` 


Đức Phật 
(Campuchea (Angkor Thom, cuối thế kỷ XH 
Sa thạch, bảo tàng viện Guimet, Paris) 


16 


Luyện tập thiền định là gì? 


Lợi ích mang lại từ sự chú tâm là một trong những khám phá kỳ diệu nhất của Đức 
Phật. Sự chú tâm là một phương thuốc nhằm điều trị mọi thứ bệnh tật của chúng ta. Đấy là 
chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của Giác Ngộ. 


Thiên trong Phật Giáo không có ngia là suy tư v ề một thứ gì hay mỗ xẻ một chủ đề 
nào cả, mà đúng hơn là cách giúp chúng ta quán thấy ý nghĩa c ủa thực tại trong sự toàn vẹn 
của nó. Lời khuyên sau đây thật hết sức giản dị: “Hãy sử dụng tâm thức mình để quan sát 
tâm thức của chính mình". Đấy cũng chính là sức mạnh mầu nhiệm nhất của sự chú tâm. 
Nếu giữ được sự cảnh giác trước các biến cố xảy ra thì chúng ta õng s š vượt thoát khỏi sự 
chi phối của chúng dễ dàng hơn. Mỗi khi cảm thấy bực dọc thì không nên tìm cáclđ ẻ lẫn 
tránh nó, cũng không nuôi dưỡng nó hay ra sức đề mà tìm hiểu nó. Tốt hơn là chỉ nên chú tâm 
theo dõi xem nó xuất hiện, tồn tại và biến mất như thế nào. Đấy là cách giúp chúng ta thâm 
nhập vào bản chất sâu kín nhất của nó đề biến cải nó. 


Quả thật không mấy khi khái niệm về sự chú tâm được nêu lên trong thế giới Tây 
Phương, ngoại trừ bởi vài học giả thật hiểm hoi chắng hạn như nữ triết gia Simone Weil. Theo 
bà thì chúng ta không hề nhìn thấy vai tròđích th ật của ý chí trong sự hiện hữu của chính 
mình, mà chỉ xem đấy như là một thứ nỗ lực, một sự cố gắng gần như là máy móc để chủ 
động hiện thực: "Nếu chỉ biết gồng mình, cắn răng lại cho thật chặt để thực thi đạo đức, để 
làm thơ hay là để tìm kiếm một giải pháp nhằm gỡ rối cho một vấn đề nào đó, th qu ả thật 
chăng có gì lại có thể ngu ngốc hơn thê được? Sự chú tâm nào có dính dáng gì đến các thứ 
ây". 


Tại nơi thâm sâu nhất của sự chú tâm đ có ti ềm ẩn sẵn một sự chấp nhận nào đó 
mang tính cách mặc nhiên giúp chúng ta tiếp cận trực tiếp với những gì hiển hiện ra và không 
thắc mắc gì cả (sự chú tâm giúp chúng ta chấp nhận hiện thực hiển hiện ra như thế một cách 
thật "tự nhiên" và "hợp lý”). 


Tìm cách đề hiểu biết thì cũng chẳng khác gì là một sự tránh né (?ờmn hiểu tức có nghĩa 
là phân tích một thứ gì thuộc bên ngoài chúng ta và khác với chúng ta). Một hình thức tự 
tránh ra xa. Con đường thì trái lại là một phương tiện giúp chúng ta đạt được một sự tiếp cận 
nào đó. Trở thành người Phật Giáo là một chuyện thật hết sức đơn giản: chỉ cần biết tiếp cận 
với những gì hiên hiện ra như thế, không tìm cách loại bỏ chúng và cũng không cô gắng năm 
bắt lấy chúng (rở về với chính mình và hòa nhập với hiện thực là cách giúp mình trở thành 
một người Phát Giáo). 


Tại sao lại luyện tập thiền định, nó mang lại cho ta những lợi ích gì? 


17 


Thiên định mang lại sự an lạc, chữa lành các bệnh tật của tâm thức và điều dưỡng 
cho thân xác. 


Thiền định đưa chúng ta trở về với thực tại, giúp chúng ta hòa nhập trong từng giây 
phút một với các kinh nghiệm cảm nhận của chính mình trong cuộc sống. Đấy cũng là cách 
giúp chúng ta thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của các phản ứng tự động và máy móc của tư duy, 
luôn liên kết với nhau để trói buộc chúng ta. Sự sống của chúng ta thật ra chỉ là một sự sinh 
tồn máy móc, điều khiển bởi các phản ứng tự động (sự sóng áy thật ra chỉ là một chuỗi dài 
các phản ứng tự động, chỉ phối bởi bản năng và các xu hướng sẵn có - tức là nghiệp - khiến 
cho chúng ta không còn kịp suy nghĩ hay xét đoản gì nữa cả mà chỉ biết giao phó cho các 
phản ứng quy ước và hời hợt của tư duy điều khiển mình một cách máy móc); thiền định trái 
lại tập cho chúng ta biết trở về với thực tại và những gì mà chúng ta cảm nhận được. Sự trở về 
với chính mình sẽ mang lại cho ta một niềm an lạc vô biên. Chúng ta sẽ khám phá ra được 
một thể dạng thật đơn sơ, một thể dạng tự nhiên là như thế, nó không cần phải dựa vào bất cứ 
gì để mà hình thành (nào có gì lại có thể hiển hiện ra một cách giản dị và đơn sơ hơn hiện 
thực được: nó chỉ là như thế! } 


Rất nhiều y sĩ và khoa học gia đã chứng minh cho thấy là thiền định có khả năng làm 
nhẹ bớt đi các chứng căng thăng thần kinh và lo âu quá đáng và chữa lành được nhiều thứ 
bệnh phát sinh từ tình trạng trầm cảm. 


Thiền định giúp mình tự biến cải một cách tích cực, nhìn thấy được nỗi khổ đau 
riêng tư và vượt lên trên những nhằm lẫn của chính mình. 


Thiền định là cách giúp chúng ta trực tiếp quan sát các kinh nghiệm cảm nhận của 
chính mình. Nhờ đó chúng ta sẽ khám phá ra là các kinh nghiệm cảm nhận ấy luôn biến động, 
khi thì rất mù mờ, thế nhưng cũng có lúc thì khá minh bạch. Thật thế, khi thì chúng ta nổi 
nóng, khi lại ganh tỊ, lại cũng có lúc chúng ta tập trung được sự chú tâm. Tuy nhiên thông 
thường thì chúng ta nào cới ê ý làm gìđ ến các thứ mà chúng ta đang cảm nhận được hay 
đang suy nglĩ đâu. Tư duy và các kinh nghiệm cảm nhận cứ thế mà sinh ra, tồn tại được một 
lúc rồi biến mắt. 


Theo quan điểm của Phật giáo thì tr duy được hình thành một cách rất công thức dựa 
vào các ngôn từ hiển hiện ra trong đầu mình, để mà buộc chặt mình với chúng / duy được 
công thức hóa xuyên qua các ngôn tử quy ước, chúng điều khiển các hành động của chúng ta 
một cách máy móc): chúng liên tục hiển hiện và che khuất tâm thức của chúng ta khiến chúng 
ta không còn nhìn thấy thế giới một cách minh bạch được nữa (nhìn thể giới xuyên qua các tư 
duy đã được công thức hóa). Đây chỉ là các thứ tư duy không được đúng thật bởi vì tr duy 
đúng thật luôn mang tính cách trực tiếp và tự phát (có nghĩa là không bị, hoặc trước khi bị 
công thức hóa), biêu lộ qua một cử chỉ, một ngôn từ nào đó. Nói cách khác thì Phật Giáo xem 


18 


tư duy đúng thật chính là thực tại, tư duy ấy khác hắn với các tư duy khác (luôn bị chỉ phái 
bởi quy ước và điều khiển bởi bản năng) chỉ nhằm tách rời chúng ta ra khỏi hiện thực. 


Đôi khi chúng ta cũng mang trong trí những thứ tư duy thật dai dẳng tương tự như một 
sự ám ảnh, thí dụ: "Chắng ai hiểu tôi cả"; "Tất cả mọi sự cứ theo nhau mà xảy đến với tôi thật 
tệ hại"; "Tôi chỉ là một tên vô dụng”; ”Iôi chán ghét tôi vô cùng”; “Tôi chỉ là một đứa vô tích 
sự"; "Hắn là một tên quá hung ác và tôi thì chỉ muốn tìm cách làm thê nào để trả thù"... Thiền 
định chính là cách tập cho chúng ta biết quay trở về với thê dạng tâm thức không tự nhận diện 
mình qua các thứ tư duy đại loại như trên đây. Chăng hạn như thay vì cho là mình đang b † sự 
giận dữ đày đọa khiến cho mình trở nên hung dữ thì chỉ nên đơn giản (đứng ra xa đề mà) 
quan sát nó thế thôi (ức theo dõi và quan sát sự giận dữ và không hê xem sự giận dữ là của 
mình hay là chính mình). 


Thiền định giúp chúng ta mở rộng lòng mình đễ đón nhận một thể dạng tâm linh 
đích thật và để tận hưởng các kinh nghiệm cảm nhận về thực tại dĩng như một tình 
thương yêu vô điều kiện. 


Thiền định cũng là một con đường tu tập tâm linh. Mục đích của nó là giúp chúng ta 
buông bỏ tham vọng muốn chủ động được mọi thứ, hầu giúp chúng ta biết mở rộng lòng mình 
để đón nhận một thực tại to rộng hơn so với cái tôi nhỏ bé và đầy lo âu của chính mình. Đấy 
cũng chính là cách giúp chúng ta buông bỏ quyết tâm chỉ biết nghiền ngẫm về các tham vọng 
riêng tư của mình, hầu giúp mình có thể tìm thấy được sự thanh thản trong một không gian 
rộng mở đầy sinh khí và nhiệt tình. 


Tất cả các vị thánh nhân và các nhân vật thần bí dù thuộc vào bất cứ một dân tộc nào, 
nếu muốn nâng cao giá trị của mình lên thì cũng đều phải dựa vào một sự hậu thuẫn liên quan 
đến thiền định. Sự hậu thuẫn ấy không nhất thiết chỉ thuộc vào bối cảnh cá biệt của Phật Giáo. 
Nó cũng đã được học phái Sufi (soufisme / sufism hay Ahl al-soufa) của Hồi Giáo và một số 
học phái Ki-tô Giáo cũng như một số bộ tộc thổ dân của lục địa Mỹ Châu thực hành. Căn bản 
thiền định ấy chỉ đơn giản là như thế. Thế nhưng thật ra đấy lại là một cách khám phá ra 
không gian rộng mở của tình thương yêu, giúp chúng ta vượt lên trên mọi sự trói buộc. 


Nếu nhìn từ khía cạnh đó và một khi thiền định được giảng dạy thật đầy đủ và đúng 
đắn thì đấy sẽ là một phương tiện giúp trực tiếp mang lại cho chúng ta một cuộc sống tâm linh 
đúng nghĩa của nó. Con đường ấy đòi hỏi chúng ta phải có một sự quyết tâm nào đó nhằm 
tháo gỡ cái mặt nạ của chính mình và loại bỏ mọi thứ ảo giác, hầu giúp chúng ta đối đầu với 
mọi chướng ngại có thể cản trở sự mở rộng của tâm hồn mình. 


Vậy sự chú tâm là gì? 


19 


Sự chú tâm là một luồng ánh sáng soi rõ những gì mà nó rọi vào. Khi chúng ta chú tâm 
vào hơi thở thì tình trạng xao lãng thường chỉ phối chúng ta cũng sẽ tan biến hết, hơi thở theo 
đó cũng trở nên êm dịu khiến chúng ta cảm thấy thanh thản hơn. 


Mục đích của thiền định là nhằm phát huy sự chú tâm và giữ cho sự chú tâm đó không 
rời khỏi đối tượng được quan sát. Thí dụ tôi không nhìn vào lơi th ở của tôi mà tôi trở thành 
hơi thở của chính tôi. 


Thiền định không phải là một sức mạnh cá biệt của tâm thức mà đúng hơn là bản chất 
của chính tâm thức. Tâm thức là một khả năng giúp chúng ta hợp nhất với những gì mà chúng 
ta quán xét. Tôi cắn một miếng táo. Sự chú tâm của tôi hòa nhập tôi với hương vị của miếng 
táo. 


Tính cách nhị nguyên mà chúng ta thường tạo dựng ra như là một thứ ranh giới nhằm 
phân cách người quan sát và vật thể được quan sát - tức giữa chủ thể và đối tượng, hay là giữa 
ta và người khác - sẽ biến mất khi chúng ta phát động được sự chú tâm. 


Muốn thiền định thì phải làm thế nào? 


Thiền định là cách giữ thân xác, hơi thở và tâm thức của mình luôn an trú trong hiện 
tại. 


Nói một cách tổng quát thì chúng ta có thể tự xem mình là rơi hội ngộ giữa thân xác 
và tâm thức của chính mình. Tuy nhiên cũng nên lưu ý là hình ảnh tạm mượn trên đây không 
phải là một khái niệm của Phật Giáo (vì Phật giáo không xem tâm thức là một thực thể khác 
với thân xác), do đó một người Phật Giáo không được xem thân xác độc lập với tâm thức mà 
chỉ nên xem hơi thở đảm nhiệm một vai trò trọng yêu hơn trong việc chuyền tải sự sống và 
giúp cho chúng ta trở nên sinh động. 


Phải chọn một tư thế ngôi thật đúng 


Ngôi không phải chỉ có nghĩa là một động tác riêng rẻ của thân xác mà liên quan đên 
toàn diện con người của mình. 


Trước hết bạn hãy ngồi xuống. Sau đó thì hình dung ra hình ảnh của chính mình đang 
ngôi thật vững vàng trên mặt đất của địa cầu này. 


Thân xác bạn biểu trưng cho một sự kết hợp giữa địa cầu và bầu trời cao, và con tim 
của bạn là chiếc vương miện của một vị đề vương. Hãy đặt chiếc vương miện của con tim bạn 
trở về đúng chỗ của nó (ên đầu mình). Sau đó th hãy hình dung chi ếc vương miện nằm uy 
nghi tại vị trí thật hoàn hảo ấy và đón chào nó. Đấy là cách tự đặt mình vào một tư thế sẵn 


20 


sàng để đón nhận bầu không gian của thực tại. Hãy cố gắng hòa nhập vào cái thể dạng hiện 
hữu đang phát động một cách tự nhiên ấy (không cân kêu gọi đến một sức mạnh thiêng liêng 
nào cả). Nhìn theo khía cạnh đó thì chỉ riêng tư thế ngồi cũng đủ để biểu trưng trọn vẹn cho 
toàn thể giáo huấn (/ thể ngôi không những chỉ liên hệ với thân xác mà còn phản ảnh thể 
dạng tâm thân của mình nữa, sự liên kết đó giữa thân xác và tâm thức qua thế ngôi sẽ giúp 
buộc chặt sự hiện hữu của mình vào thực tại - tức đang ngôi thật vững chắc trên mặt đất này 
- và đấy cũng chính là nên móng căn bản nhất của giáo huấn nhà Phật). 


Tùy theo học phái mà các lời hướng dẫn về phương pháp thiền định cũng có đôi chút 
khác biệt, tuy nhiên tất cả đều xem trọng việc chuẩn bị cách ngồi như thế nào đề có thể giúp 
người hành thiền hòa nhập vào thân xác của mình và giữ cho thân xác đó luôn thắng đứng và 
trang nghiêm (/ (hé ngôi rất quan trọng vì nó sẽ phản ảnh thể dạng tâm thức của người hành 
thiên. Khi nhìn vào một người lão luyện đang ngôi hành thiên thì cũng có thể hình dung ra thể 
dạng tâm thân hay mức độ "nhập định" của người ấy. Tư thế ngôi của họ vững vàng như một 
trái núi, toàn thân tỏa ra một sự thanh thản, tĩnh lặng và trang nghiêm có thể khiến cho chúng 
ta phải bàng hoàng và kính phục). 


Nếu bạn muốn ngồi đúng theo tư thế trên đây th ph ải giữ lưng cho thật thăng. đồng 
thời vẫn giữ được sự thoải mái. Cách ngồi đó sẽ giúp bạn cảm thấy được sự "vững chắc" và 
"thắng đứng" của lưng liên hệ mật thiết với sự "mềm mại" và "mở rộng” của lồng ngực - đây 
là một cách biểu trưng cho sự kết hợp giữa nghị lực giúp mình nhìn thắng vào những gì là như 
thế và sự mong manh (cúa nhịp thở nơi lông ngực) giúp mình trở nên mềm mại hơn. 


Điều quan trọng là bạn phải giữ cho thân xác luôn thư ;ấn. Tùy theo h ọc phái, hai 
chân có thê tréo vào nhau theo tư thế hoa sen hay bán già, hoặc chỉ cần ngồi với hai chân gập 
lại cũng đủ. Tuy nhiên cũng có thê ngồi trên ghế - cách ngồi này cũng tốt thế nhưng phải giữ 
lưng thật thăng và không được tựa vào lưng ghế (muốn cho thế ngôi được thoái mái và vững 
chắc thì cần phải có một "tọa cụ", tức là một cái gối hình tròn, vuông hay bán nguyệt, nhôi 
bông, bê dây có thể gia giảm tùy theo từng người, đôi khi phải mắt rất nhiêu thời gian để điều 
chỉnh bề dầy của tọa cụ sao cho thật thích hợp với mình. Cũng xin mạn pháp nêu lên một chỉ 
tiết nhỏ khác là các người hành thiên trong các học phái Zen đêu có những chiếc tọa cụ may 
đúng theo quy tắc, vải bằng Chỉ sợi thiên nhiên, nhuộm bằng màu lấy từ vỏ cây, tọa cụ độn 
bằng các vật liệu thiên nhiên như bông n, rơm, ho ặc các loại hạt phơi khô... Tuy nhiên 
người mới tập có thể dùng bất cứ gì để ngôi, chẳng hạn như gối nằm hay một vật gì khác, 
mục đích là mông và hai đâu gối tạo ra ba điển tựa giữ cho thế ngôi được vững chắc). 


Dù sao thì bạn cũng không nên quá quan tâm hay lo lắng. Tư thế ngồi chưa phải là 
toàn bộ kỹ thuật tập luyện, đấy chỉ là một cách "loan báo" trước thế thôi. Ngồi thật đúng cách 
cũng là để biêu lộ quyết tâm của mình nhằm giữ cho thân người luôn được thẳng, linh hoạt và 
không ngủ gục. Chọn cho mình cách ngồi như thế cũng có nghĩa là bắt chước theo hình ảnh 
nhập định của Đức Phật. Một cách đề trở thành Phật. Dù sao thì đ ấy cũng không phải là một 
phương tiện nhằm mong cầu đạt được một thứ gì cả. Tư thế ngồi thiền tự nó chỉ có nghĩa là sự 


21 


tu tập. Có thê ví tư thế ngồi là một quả núi mà người hành thiền có thê tìm thấy nơi đó một 
chỗ ấn cư thuận lợi, dù là họ đang phải sống trong bất cứ một bối cảnh nào. 


Sau khi ngôi xong thì tập thở! 


Sau khi chuẩn bị xong cho tư thế ngồi thì bạn hãy bắt đầu chú tâm vào hơi thở và sự 
chú tâm phải thật vững vàng, dù sao thìđ ấy cũng không có nghĩa là phải gồng mình lên mới 
theo dõi được hơi thở. Có thể ví sự chú tâm như một chiếc neo giúp cho mình khỏi bị trôi đạt 
đi nơi khác. Cứ để cho không khí thâm nhập vào cơ thể mình, khiến cho bụng căng phông và 
làm nở rộng lồng ngực, và sau đó thc ứ để cho không khí tự nhiên trở ra và tan biến vào 
không gian. Không khí thâm nhập vào bạn và buộc chặt bạn vào mặt đất này, nó lưu chuyên 
xuyên qua thân xác bạn và sau đó th rađi. B ạn không nên tìm cách giữ lại một thứ gì cả. 
Không bày ra thêm một thứ gì cả. Chỉ cần xem đấy là như thế. 


Sau hết thì phải giải quyết thế nào với các ý nghĩ của mình? 


Tắt nhiên là không thê nào tránh khỏi các thứ ý nghĩ và xúc cảm đến viếng thăm bạn, 
kể cả trường hợp chúng có thể tràn ngập tâm thức bạn. Thế nhưng chủ đích của phép thiền 
định là không nhằm vào việc xô đuổi chúng mà đúng hơn là chỉ tìm cách để quan sát quá trình 
xuất hiện và biến mắt của chúng. Thật hết sức quan trọng phải ghi nhớ điều này. 


Không có gì sai lầm hơn khi cho rằng luyện tập thiền định là cách giúp tạo ra cho 
mình một thể dạng không còn ý ngă gì trong tâm trí mình n ữa. Thật thế, thiền định không 
phải là một phương tiện giúp mình đạt được một thành tích nào cả! 


Tất nhiên là đôi khi chúng ta ng có th ê cảm thấy không được vừa ý lắm với các kết 
quả mang lại hoặc cũng có thể là hoàn toàn thất vọng sau khi nhận ra trong suốt buổi hành 
thiền mình chỉ thấy hiện ra toàn là những thứ chuyện tào lao vô tích sự, chúng liên tiếp thay 
nhau diễn ra trong tâm thức mình. Chủ đích của việc luyện tập là giúp thiết lập một mối tương 
quan đúng thật giữa chính mình và thực tại, thế nhưng trên thực tế thì mình lại vướng vào một 
cuộc phiêu lưu bất tận! Tuy nhiên cũng nên hiểu rằng luyện tập thiền định chính là cách giúp 
mình tiếp cận với thực trạng trên đây mà không Bnh lu ận gì cả (/heo dõi sự vận hành của tư 
duy nhưng "dửng dưng" không diễn đạt hay phát lộ một xúc cảm nào dù đấy là vui hay buồn, 
chỉ quan sát các tư duy hiện ra và biến mắt đi, chúng không phải là mình, cũng không phải là 
của mình). 


Phép luyện tập ấy thật đơn giản và dễ thực hiện. Ngoài sự chú tâm ra thì không có một 
mục đích nào khác hơn cần phải đạt được. Nhất thiết chỉ cần mở rộng lòng mình đề tiếp đón 
bầu không gian biểu trưng cho sự hiện diện của mình và của thế giới mỗi khi chúng hiện ra 
thể thôi. 


22 


Thế nhưng tại sao phép luyện tập ấy lại khó thực hiện đến thế? 


Nguyên tắc luyện tập thiền định tuy có vẻ đơn giản thế nhưng cũng khá khó. Thật thé, 
thiền định không giống như tập thê dục mà thật ra là một phương pháp toàn. vẹn giúp cải biến 
tất cả những gì có thê làm phương hại đến bầu không gian sâu rộng của sự sống. 


Đôi khi chúng ta ng mu ốn đem ra thực hành những gì đã học được trong sách vở, 
thế nhưng khi bắt tay vào thì lại dễ thối chí. 


Chúng ta chỉ muốn có kết quả ngay tức khắc. Sự kiện này đng dễ hiểu thôi, bởi vì 
chúng ta đều là nạn nhân của cuộc chạy đua nhắm vào hiệu quả và xu hướng hưởng thụ tối đa, 
cũng như của tình trạng thiếu kiên nhẫn đang lan tràn khắp nơi ngày nay. Thiền định trước hết 
là một nghệ thuật sống, thế nhưng ngày nay th cái ngh ệ thuật ấy đã biến mất trong thế giới 
Tây Phương (/hật ra thì nó cũng đã biến mắt trong thế giới Đông Phương khi cái thế giới này 
chỉ biết nhìn vào lý tưởng và các giá trị vật chất của các xã hội T ây Phương). Thiền định luôn 
đòi hỏi phải kiên nhẫn và quyết tâm. 


Thiền định cắt đứt cội rễ của lòng tham chỉ mong sao cho mọi sự xảy ra thật dễ dàng, 
thí dụ như khi bật đèn thì ánh sáng phải tỏa ra ngay tức khắc. Nếu chỉ biết nhìn mọi sự theo 
cách đó thì bạn sẽ chăng bao giờ có thể trở thành một người hành thiền thành thạo được và 
cũng sẽ chăng chủ động được một thứ gì cả. Có phải mỗi ngày khi dọn cơm thì chúng ta lại 
phải bày biện bát đĩa hay không? Có phải mỗi ngày chúng ta lại phải đối đầu với đủ mọi thứ 
xao lãng và các lầm lỗi của mình hay clăng? Chúng ta ch ỉ có thê thăng tiến trên con đường 
thiền định khi nào đủ sức tự biến cải mình nhanh hơn ảnh hưởng chỉ phối bởi mọi thứ hoang 
mang. Thật hết sức quan trọng không được xem các thứ hoang mang ấy như là các trở ngại 
cần phải loại bỏ mà nên xem chúng là những cơ hội nhằm giúp mình gia ăng g ấp đôi sức 
mạnh của sự chú tâm trong cuộc sống. 


Thật lạ là giai đoạn đầu bao giờ cũng dễ. Khi mới khởi sự luyện tập thì tình trạng tâm 
thần của mình thường chưa đủ sáng suốt, và cũng chính vì thế nên chúng ta nhận thấy dễ dàng 
hơn các hiệu quả mang lại, kể cả một sự tỉnh táo nào đó. Thế nhưng càng luyện tập thì chúng 
ta lại càng thấy hiện ra các khó khăn tinh tế hơn, do đó chúng ta cũng sẽ phải khéo léo hơn để 
có thể loại bỏ được chúng. Nhờ thế chúng ta cũng sẽ biết sử dụng việc luyện tập thành thạo 
hơn để bảo vệ mình trước những thứ gai góc của thực tại. Nếu nhìn theo góc cạnh đó th 
chúng ta đĩng sẽ hiểu được dễ dàng tại sao thiền học Zen lại khuyên người hành thiền phải 
luôn giữ "tinh thần của một người mới tu tập". 


Riêng tôi thì tôi rất thích câu chuyện sau đây của thiền sư Shunryu Suzuki, một trong 
số các vị thầy lớn nhất của thế kỷ XX (xin chú ý Shunryu Suzuki, 1904-1971, không phải là 
Daisetz Teitaro Suzuki, 1870-1966, thể nhưng người ta lại thưởng hay nhâm lẫn giữa hai vị 
này, khiến đôi khi Shunryu Suzuki phải thốt lên: "Tôi nào có phải là vị Suzuki vĩ đại đâu, tôi 
chỉ là một tên bé tí”). Câu chuyện như sau, có bốn con ngựa khác nhau, một con thật xuất sắc, 
một con khá tốt, một con trung bình và một con thật tệ. Con ngựa giỏi nhất thì phóng nước đại 


23 


một cách dễ dàng. Nó đoán trước được ý nglĩ của người ky mã trước khi nhìn thấy bóng của 
chiếc roi ngựa đưa lên. Con thứ hai thì cũng phóng nhanh như con trước và phản ứng trước 
khi chiếc roi chạm vào người nó. Con thứ ba thì chỉ phóng khi nào ngọn roi quất vào da thịt 
nó và làm cho nó đau điếng. Con thứ tư thì chỉ phóng khi nào sự đau đớn bắt đầu ăn sâu vào 
xương tủy của nó. 


Khi nghe câu chuyện trên đây th có I ẽ tất cả chúng ta đều mong được như con ngựa 
thứ nhất, hay ít ra thì đïng ph ải được như con thứ hai. Thế nhưng nếu mong muốn được như 
thế trong khi luyện tập thì quả chúng ta không phải là người khôn ngoan. 


Đối với việc luyện tập thì con ngựa tệ nhất lại là con ngựa xuất sắc nhất. Chính sự 
khiếm khuyết của bạn mới đúng là những gì sẽ giúp bạn bước vào con đường một cách vững 
chắc nhất. Thói thường những người gặp nhiều khó khăn khi luyện tập lại chính là những 
người sẽ tìm thấy ý ngiĩa sâu xa nh ất trong việc tu tập của mình (ác giả muốn trấn an và 
khuyến khích chúng ta đấy). 


Dù có gặp khó khăn khi luyện tập hay trong những lúc tìm cáchđ ê quay về với thực 
tại, thì cũng không nên xem đấy là các dấu hiệu bắt lợi. Quyết tâm đơn giản được ngồi xuống 
mặt đất này và giữ lưng cho thật thăng đề hòa nhập với thực tại đang hiển hiện ra mới là điều 
quan trọng hơn cả. 


Có phải mục đích luyện tập thiền định là làm cho chúng ta lắng dịu xuống 
hay không? 


Tại Tây Phương thiền định thường được xem là một phép luyện tập giúp mang lại sự 
thư giãn, hơn nữa nhiều người còn xem đấy là một phương pháp trị liệu nữa. Thật thế, thiền 
định hàm chứa nhiều phẩm tính trị liệu thật đáng kể. Thế nhưng không phải vì thế mà có thể 
bảo rằng sự thoải mái là mục đích của thiền định, mặc dù trên thực tế thì các hiệu quả lợi ích 
ấy cũng có thể xảy ra. Chủ đích của thiền định thật ra khác hơn thể rất nhiều. 


Mục đích của thiền định là nhằm biến cải toàn bộ mối tương giao giữa chúng ta và tất 
cả những gì mà chúng ta nhận biết được, cảm nhận được hay suy nghĩ được (/ức là cách giúp 
chúng ta nắm bắt và cảm nhận được hiện thực đúng như thế, không đề cho các xung năng và 
tác ý trong tâm thức làm cho nó bị méo mó và biến nó thành ảo giác). 


Hành thiền không phải là cách tìm kiếm một thể dạng cá biệt nào cả vì như thế chỉ là 
cách nhằm thu hẹp tác động của nó mà thôi. Đấy là một cách tạo thêm các điều kiện đề trói 
buộc nó, và đấy cũng là một trong những trở ngại hàng đầu trong việc luyện tập. 


Thiền định không phải là một phương tiện giúp mình tìm thấy sự bình lặng, căng 
không phải là một bát thuốc sắc để mà uống khi gặp phải khó khăn. Mục đích của thiền định 


24 


là giúp chúng ta phát huy sự chú tâm hướng vào tất cả những gì hiển hiện ra hầu giúp chúng 
ta thoát khỏi mối ràng buộc giữa chúng ta và các thứ ấy. 


Việc luyện tập thiền định không nhằm vào chủ đích làm cho tâm thức lắng xuống hoặc 
trở nên vô cảm trước những trắc trở trong cuộc sống. Dù sao đi nữa thì thiền định cũng không 
hề là một phương cách nhằm cắt rời chúng ta với thực tại. 


Vị tổ thứ sáu của Phật Giáo Trung Quốc (ngài Huệ Năng) sau khi nghe một vị thiền sư 
giảng cho đám đệ tử của mình như sau: "Phải giữ tâm thức tĩnh lặng hầu giúp mình suy tr về 
sự Tịch Tĩnh và Vắng Lặng, và nhất thiết phải luôn luôn giữ tư thế ngồi và không được ngưng 
nghỉ", thì ông đã phản ứng lại như sau: "giữ tâm thức tĩnh lặng” là một hình thức bệnh hoạn 
và nhất định đấy không phải là con đường của Đức Phật. 


Sau đó thì ông đã trước tác một bài thơ như sau: 


"Trong khi sống, nếu chỉ biết ngồi không ngưng nghỉ, 

Thì đến khi chết người ta sẽ được nghỉ, thế nhưng lại không được ngồi. 
Trong cả hai trường hợp thì đấy cũng chỉ là một đồng xương hôi thối! 
Nào có liên quan gì đến bài học thật thiết yếu về sự hiện hữu này đâu". 


Bài thơ trên đây chẳng phải là tuyệt vời hay sao! Cốt tủy của Đạo Pháp chính là đấy. 
Thiên định giúp chúng ta phát huy sự hiểu biết sâu kín nhất về bản chất của hiện thực và của 
chính mình. Đức Phật tự đặt mình vào tâm đi êm của thực tại hầu quán thấy thế giới một cách 
minh bạch hơn. 


Mặc dù thiền định là một sự dừng lại nhằm giúp mình nhận thấy minh bạch hơn những 
gì là như thế, tuy nhiên các kinh nghiệm ấy tự nó không hề là một chủ đích. 


Sự đình chỉ giúp mang lại một thê dạng thư gãn. Dừng lại đấy. Một sự yên lặng tỏa 
rộng. Đấy là một quá trình thật cần thiết giúp cho sự chú tâm trở nên sắc bén hơn. Thế nhưng 
nếu dừng lại đấy thì quả thật đấy không phải là con đường. 


Điêu quan trọng hơn cả chính là sự cảnh giác. 


Chú tâm và sự cảnh giác sâu xa 


Kiến thức Phật Giáo (rí :uệ) không dựa vào các giáo điều bất di dịch như các tôn giáo 
khác, cũng không phải là kết quả do sự phân tích khoa học mang lại như thường thấy trong 
thế giới ngày nay. Nó dĩng ch ắng phải là kết quả mang lại bằng cách tổng kết các quan điểm 
khác nhau. Kiến thức Phật Giáo được hình thành nhờ vào kinh nghiệm cảm nhận của chính 
chúng ta bằng cách dựa vào sự chú tâm và cảnh giác sâu xa (ác giả không dùng chữ "trí tuệ” 
thế nhưng đñ nêu lên ý nga c ủa thuật ngữ này thật khéo léo và đồng thời căng không sử 


25 


dụng chữ "giác ngộ" thế nhưng cũng gián tiếp giải thích được sự giác ngộ là gì bằng cách chỉ 
nêu lên thật ngăn gọn là "kiến thức Phật Giáo" được hình thành từ kinh nghiệm cảm nhận 
của chính chúng ta dựa vào sự chú tâm và cảnh giác - tức có nghĩa là nhờ vào thiên định). 


Sự chú tâm là một cách hiên lộ tự nhiên là như thế khi nó tiếp cận với một vật thê nào 
đó và không hề phát lộ một sự bám víu nào. Thí dụ như tôi chú tâm vào làn gió đang luồn vào 
tóc tôi và trong trí thì không nghĩ đến bất cứ thứ gì cả (rác giả là một nhà sư đầu nhẫn thín, 
thí dụ này được đưa ra có lẽ là để dành riêng cho chúng ta đấy! Nếu đâu ta nhẫn thín thể 
nhưng trong tâm trí thì ta lại cứ cảm thấy gió đang luôn vào mái tóc bông bênh của mình thì 
đây chứng tỏ là mình đã rơi ra ngoài s ự chú tâm và đang phiêu lưu ở một nơi nào khác bên 
ngoài hiện thực và bên ngoài chính mình). Tôi đặt tâm thức tôi trong một thể dạng tiếp nhận 
thế thôi. Cái tâm thức ấy đang tập trung và hòa nhập vào một thể dạng thật thăng bằng của sự 
thanh thản. Nó không còn bị trói buộc trong các điều kiện chi phối nó nữa. Cái tâm thức ấy 
của tôi không hề tìm cách nói lên là nó thích cái này hay không thích cái kia. 


Cảnh giác sâu xa là một sự hiểu biết trực tiếp, nó không cần đến bất cứ một hình thức 
trung gian mang tính cách khái niệm hay ngôn từ nào cả (khái niệm hay ngôn từ đều mang 
tính cách quy ước, cảnh giác sâu xa là một sự hiểu biết trực giác vượt lên trên mọi hình thức 
lý luận dựa vào khái niệm và quy ước). Nó giải thoát cho sự quán thấy nằm bên trong thị giác, 
nó giải thoát cho âm thanh nằm bên trong thính giác, nó giải thoát cho sự cảm nhận va chạm 
nằm bên trong xúc giác, nó giải thoát cho sự hiểu biết nằm bên trong tri thức. Đấy cũng là 
cách mà cây cổ thụ biểu trưng cho sự lầm lẫn bị đào lên tận gốc rễ (nhìn thấy nhưng không 
diễn đạt, nghe thấy nhưng không diễn đạt, va chạm vào da thịt nhưng không diễn đạt, hiểu 
biết nhưng không diễn đạt: đấy là cách nhồ bỏ tận sốc rỄ mọi ảo giác của hiện thực). 


Theo như các bài kinh nguyên thủy cũng như những trước tác của các vị đại sư th 
trước hết ta phải phát động sự chú tâm và từ sự chú tâm ấy sẽ phát sinh ra sự quán thấy sâu xa 
mang tính cách cởi mở và sâu rộng hơn, giúp người hành thiền quán thấy một cách thật sắc 
bén các kinh nghiệm cảm nhận của mình về hiện thực, và từ đó sẽ dần dần hiểu được cái cấu 
trúc trọn vẹn của các kinh nghiệm ấy mà trước đây thì thông thư ờng người ấy không hề nhận 
thức được. Chú tâm giúp mang lại sự an bình, bởi vì nó giải thoát cho tâm thức khỏi mọi thứ 
đao động thường tình khiến cho nó luôn bị rơi vào tình trạng bất định hướng. 


Sự cảnh giác sâu xa phát hiện dưới hình thức của trí thông minh và của khả năng trực 
giác (prajna hay bát nhã) - đây là một hình thức hiểu biết không phát sinh bằng cách kiến tạo 
mà thoát ra từ một bầu không gian mở rộng và quen thuộc (sự cảnh giác sâu xa không hình 
thành nhờ vào lý luận mà phát sinh từ sự cảm nhận của trực giác khi tiếp xúc với bầu không 
gian quen thuộc của thực tại, tức có nghĩa là nhìn vào thực tại và quán nhận được thực tại là 
như thể, cái thực tại ấy thật hết sức quen thuộc với mình và không cho thấy một mảy may nào 
xử Rg). 


26 


Tuy nhiên tôi lại thường nhận thấy đối với nhiều người sự diễn tiến trên đây không 
xảy ra đúng theo thứ tự. Sự cảnh giác sâu xa và sự chú tâm có thể cùng xảy đến một lúc, hoặc 
đôi khi cũng xảy ra trường hợp một trong hai thê dạng giữ một vị thế lấn át hơn. 


Thiền định có phải là cách tạo ra một thể dạng trống không hay chăng? 


Nhờ vào sự tập luyện thì nhất định cũng có có thê tạo ra một thê dạng trống không 
trong tâm thức được. Thế nhưng đạt được như thế đề mà làm gì? 


Đức Phật không khám phá ra sự trống không, mà thật ra là cả một trí thông minh trực 
giác (rí tuệ) giúp mở ra cho chúng ta một bầu không gian rộng lớn của hiện thực. Thiền định 
là cách tập cho chúng ta khám phá ra thật minh bạch cái trò vận hành của sự lầm lẫn, hầu giúp 
chúng ta nhận thấy là chúng ta đang tự trói buộc mình (uào đo giác) như thế nào và cái không 
gian của sự giải thoát thì lại rạng rỡ biết bao. 


Luyện tập thiền định không phải là cách trút bỏ tất cả những gì trongđ ầu mình mà 
đúng hơn là để giúp mình đối đầu với thực trạng của mình trong hiện tại (7ức là tình trạng nô 
lệ bởi ảo giác). Thói thường chúng ta chỉ là những người dưng hoàn toàn xa lạ đối với chính 
mình. Chẳng những các cảm tính và phản ứng của chúng ta đôi khi có thể khiến cho chính 
chúng ta phải ngạc nhiên (không ngờ mình lại có thể suy nghĩ hay hành động như thế được) 
mà còn có thể làm cho chúng ta phải khiếp sợ nữa. Ta sống thế nhưng hình như là sự sống ấy 
đang được điều khiển bởi một con quái vật ấn náu bên trong chúng ta. 


Đối với Phật Giáo thì thật ra chăng có con quái vật nào cả. Nói một cách chính xác 
hơn thì đấy cũng chẳng khác gì như một đứa bé khiếp sợ một con ngáo ộp thể thôi. Cứ bật đèn 
lên thì sẽ thấy ngay là chăng có con thú hay người nào ân nấp dưới gầm giường cả. Sự chú 
tâm chính là cái ánh sáng giúp cho chúng ta hết sợ. 


Nơi trọng tâm của con người luôn có một cái gì đó th ật tốt (Phật tính). Chúng ta chỉ 
cần đón tiếp nó. Sự khám phá ấy thật kỳ thú. Nếu con người hòa nhập được với nó thì cả đám 
ma quỷ cũng sẽ mất hết khả năng gây ra những điều tệ hại. Thật ra thì cáiđám ma qu ÿ ấy 
cũng chăng phải là gì khác lơn là các th ứ tư duy trong đầu của chính mình. Thật thế chúng 
nào có khác gì những bọt bong bóng đang lơ lửng, rồi đây chúng căng s ẽ phải vỡ tan để hóa 
thành một bầu không gian mở rộng. Sự giải thoát cũng chỉ là như thế. 


Ngoài thiền định ra thì còn có phương cách nào khác giúp phát huy được sự 
chú tâm hay không? 


Thiên định là con đường hoàng đạo. Chẳng những đấy là một phép tu tập vượt xa hơn 
các phép tu tập khác, mà còn là rơi hội tụ của mọi hình thức sinh hoạt. Nếu không thiền định 


27 


thì chúng ta cũng sẽ chẵng bao giờ có dịp để mà tận hưởng được hương vị của sự chú tâm và 
của thực tại. 


Nếu khám phá ra được nó thì trong từng khoảnh khắc một chúng ta cũng sẽ khám phá 
thấy là mình có thể duy trì thật vững chắc được sự chú tâm đó và nó sẽ giúp cho mình biết 
sống một cách sâu xa hơn. 


Đối với một số học phái, thì nếu muốn thực hiện được điều ấy thì chỉ cần theo dõi 
trong đầu mình từng động tác thật nhỏ trên thân xác, chăng hạn như duỗi hay co tay, cầm một 
cây bút chì, khép hay mở một cánh cửa, nâng một ly nước lên hay là đặt nó xuống. Tuy nhiên 
cũng còn có nhiều phương pháp và các phép luyện tập khác có thể giúp chúng ta quay về với 
thực tại. 


Nếu nhất quyết bước vào con đường thiền định thì cần phải tránh các thứ 
trở ngại nào có thể xảy ra? 


Không nên tìm cách chủ động thân xác mà chỉ cân hòa nhập với nó 


Điều căn bản nhất trong phép thiền định là phải dựa vào thân xác như một cơ sở hầu 
giúp mình phát động sự luyện tập. Gồng mình thật cứng đề cô bắt chước theo tư thế của một 
người hành thiền lão luyện thì thật là vô tích sự! Hãy chú tâm vào những gì mà bạn đang có - 
đây chính là điểm tựa duy nhất của bạn. 


Không nên cố gắng phát động sự chú tâm mà đơn giản là chỉ cần chú tâm thế thôi 


Không phải là cứ gông người lên là giải quyêt được mọi thứ khó khăn. Chỉ cân hòa 
nhập vào chính sự chú tâm. Không nên ước mong thực hiện một thứ gì cả mà chỉ cân tiêp cận 
thật gần với những gì đang hiễn hiện ra với mình. 


Không nên sử dụng thiền định để biến sự cảm nhận của mình trở thành trắng 
không mà chỉ nên dựa vào thiên định đê ý thức được sự cảm nhận của chính mình 


Nhiều người sử dụng thiền định để tìm cách tạo ra một thể dạng vắng lặng hầu giúp 
mình tự bảo vệ trước những sì thật nghiệt ngã phát sinh từ sự cảm nhận của chính mình. Đấy 
chăng khác gì là cách biến việc luyện tập trở thành một công cụ giúp mình trốn chạy, nhằm 
thoát ra khỏi thế giới và để loại bỏ các thứ xúc cảm cũng như mọi khó khăn. Thật ra thì đ ấy 
chỉ là một thứ ngục tù kiên cố hay một hình thức tự trấn an nào đó mà thôi và tuyệt nhiên 
không phải là một bầu không gian rộng mở giúp mình tự biến cải trước những gì đang hiện 


28 


hữu. Quả đúng là việc luyện tập có thể mang lại một sự vững tin nào đó thế nhưng nếu dựa 
vào đây để mà tìm cách biến nó thành một thứ công cụ để tự phòng vệ trước mọi sự tấn công 
trong cuộc sống thì quả không đúng với ý nghĩa của thiền định. 


Không nên đặt ra một mục đích để tìm cách đạt được nó cho bằng được, hoặc là 
mong cầu một thứ gì đó, đấy chỉ là những thứ chướng ngại ngăn chân mọi sự tiếp xúc với 
thực tại 


Nếu bạn cố tìm cách đạt được bất cứ một thứ gì thì tức khắc việc luyện tập của bạn sẽ 
bị lệch lạc ngay, bởi vì bạn đã bắt đầu rơi ra bên ngoài cái sự thật trần trụi của những øì là như 
thế. Chính vì lý dafó mà con đư ờng thiền định không hè có mục đích ä cả. Khi nào còn 
hướng vào một điểm đến và mong đợi sẽ đạt được điểm ấy thì khi đó chúng ta cũng sẽ quên 
mắt con đường mà mình đang phải đi. Nếu giác ngộ là thực thê của thực tại thì việc mong cầu 
thực hiện được sự giác ngộ sẽ là một sự lạc hướng - bởi vì trong khi tìm kiếm sự giác ngộ thì 
ta sẽ không còn nghĩ đ ến những gì đang s ăn có ngay bên cạnh mình (ñgười fa thường bảo 
rằng con đường thiên định thật ngắn, bởi vì chính nóđã là đi ởm đến, nếu hành thiên mà lại 
hướng vào một thứ gì khác bên ngoài cái thể dạng trần trụi của chính mình và của hiện thực 
chung quanh mình thì nhất định đấy sẽ là một sự lạc hướng hay là một cách đánh mắt con 
đường). 


Không nên bám víu vào sự thoái mái do việc luyện tập mang lại 


Thay vì phải nhìn vào các biến động trong tâm thức đúng với cung cách hiển hiện của 
chúng thì chúng ta lại cứ nhắm vào những gì sẽ mang lại sự thoải mái cho mình. Nên hiểu 
rằng chủ đích cao quý nhất của thiền định là giúp chúng ta loại bỏ được thái độ chỉ biết tìm 
kiếm lạc thú và xa lánh khô đau. Thiền định chính là cách giúp chúng ta khám phá ra cái thực 
tại đích thật vượt lên trên mọi sự diễn đạt (2 đấy là thích thú hay đớn đau). 


Việc luyện tập thiền định có mang lại nguy cơ khiến chúng ta tự giam mình 
vào với chúng ta hay không? 


Thực thi thiền định lắm khi cũng giống như là một cách tự khép mình và tự tách rời 
mình với thế giới và mọi người chung quanh mình. Vậy có phải đấy là cách chỉ biết "nhìn vào 
cái rốn của mình" và không cần đếm xia gì đến muôn ngàn chuyện khác đang xảy ra trong thế 
gian này hay không? 


Sự thắc mắc đó cho thấy một sự mù tịt về ý nghĩa của con đường thiền quán. Sở dĩ sự 
thắc mắc ấy xảy ra là vì nền triết học Tây Phương chủ trương một sự đối nghịch giữa hai thể 


29 


dạng năng động và bất động - sự năng động luôn được xem trọng và ngược lại thì sự bất động 
lại bị khinh thường. 


Sự nhận định sai lầm đó sở dĩ xảy ra là vì cách phân biệt giữa năng động và bất động 
không được dựa vào các kinh nghiệm cảm nhận của từng cá thê trong cuộc sống (chỉ fìm cách 
phân biệt hai thể dạng năng động và bắt động trên mặt lý thuyết và không nghĩ đến là sự "bắt 
động” cũng bỉ ếu trưng cho một nghị lực thật lớn, thí dụ như thái độ “bắt bạo động” đòi hỏi 
phải có một sức mạnh nội tâm thật lớn vượt lên trên sự thúc đẩy của các phản ứng “bạo 
động "). Giữ sự yên lặng thường cần đến rất nhiều nghị lực, nhiều hơn là cách nói ra bằng lời. 
Buông thả theo sự chi phối của các thứ xung năng luôn dễ dàng hơn là phải đương đầu với 
chúng (nên ghi nhớ là thiên định không mang tính cách thụ động mà đổi hỏi một nghị lực rất 
lớn). 


Thiền định giúp chúng ta phát huy thể dạng sẵn sàng đề tiếp nhận. Người hành thiền 
nào có phải là một nhà tu khổ hạnh chỉ biết tìm cách rút lui khỏi sự sống. Thiền định mang lại 
cho chúng ta một sự cởi mở, và hơn thế nữa còn giúp chúng ta ứng xử một cách thích đáng 
nhất trước mọi cảnh huống xảy ra. 


Vậy chúng ta có thể tự luyện tập thiền định một mình bằng cách học hồi từ sách vớ hay 
không? 


Chúng ta có thể bắt đầu tập luyện ngay bằng cách dựa vào các lời chỉ dẫn trong một 
quyên sách đúng đắn, thế nhưng sau một thời gian thì cũng phải tìm một người khác giúp đỡ 
thêm cho mình (xin hiểu là tác giả tu tập theo Phật Giáo Tây Tạng). Sự truyền giới là những 
gì thật hết sức đơn giản, cách xa hàng. nghìn dặm với những thứ ảo tưởng mang tính cách thần 
bí. Thế nhưng nếu không có sự truyền giới thì sẽ khó lòng có thê đáp ứng được ước vọng 
chân thật của người xin thụ giới. (nhân câu phát biểu này của tác giả cũng xin mạn phép nêu 
lên một gợi ý nhỏ là chữ "Mật Tông" - tiếng Hán là "Mi Zong" - là một "sáng chế" sai lẫm 
trong ngôn ngữ Trung Quốc nhằm chỉ định một học phái Phật Giáo là Tan-tra Thừa hay Kim 
Cương Thừa. Học phái này được hình thành vào khoảng thể kỷ thứ V tại Ấn độ và sau đó thì 
bành trướng sang hâu hết các quốc gia khác tại Á Châu, do đó học phái này không nhất thiết 
chỉ phát triển ở Tây Tạng để có thể đồng hóa với "Phật Giáo Tây Tạng" hay là để goi học 
phái ấy là "Mật Tông Tây Tạng". Truyền giới là một nghỉ thức tu tập khá đặc thù của toàn thể 
học phái này và không có gì là "bí mật" cả, đấy chỉ là một cách giúp tăng cường sức mạnh và 
quyết tâm trong lòng nạt ời tu tập. Tóm lại thiết nghĩ nên gọi học phái trên đây phát sinh từ 
Ấn Độ là "Tan-tra Thừa" hay "Kim Cương Thừa" thì có lẽ đúng hơn ). 


Tiếc thay thời đại của chúng ta lại có khuynh hướng khinh thường phần nào tầm quan 
trọng và các nét tuyệt đẹp của nghi thức truyền giới, thế nhưng vào một lúc nào đó thì chúng 
ta cũng sẽ phải cần đến sự tương kết giữa hai con người (giữa thầy và đệ tử), đấy là cả một 
nhu cầu (nhằm mang lại tính cách thiêng liêng và thiết thực trong việc tu tập). 


30 


Sự truyền giới đó không phải là một sự trói buộc nhằm giam mình trong một mối 
tương giao hạn hẹp với một người khác, mà đúng hơn là đề kết nỗi giữa người tu tập với một 
dòng truyền thụ tâm linh. Những gì được truyền thụ không thuộc của ai cả, cũng không phải 
là một sự sáng tạo của một người nào cả (h giới không có nghĩa là nô lệ cho một dòng 
truyền thừa, một nghỉ thức hay một vị thầy nào cả). 


Nhiều người đã sáng chế ra nhiều thứ kỹ thuật tập luyện thật hiệu quả giúp vào việc 
cải biến mang tính cách cá nhân. Thế nhưng phải hiểu rằng thiền định không mang một mục 
đích như thế. Thiền định là cách giúp chúng ta đến gần với Đức Phật, với cội nguồn giáo lý 
của Ngài. 


Hơn nữa và cũng là một điều thật hệ trọng là dù cho sự luyện tập có vô cùng đơn giản 
đi nữa thì đng thật hết sức cần thiết phải bàn luận với một người đã đạt được nhiều kinh 
nghiệm đích thật. Chúng ta cần phải được hướng dẫn trên con đường nhằm giúp mình có thể 
khám phá ra tất cả sự phong phú của nó (ức là thừa hưởng được kinh nghiệm của một người 
lão luyện, tiếc thay tìm đư ợc mỘt Vị thầy chân chính và đây đủ khả năng để hướng dẫn mình 
thì quả thật là khó trong hoàn cảnh hiện nay. Do đó nếu không tìmđẩư ợc một vị thây như 
Imong muốn thì tốt hơn tự mình phải cổ găng thật nhiễu, và thật nhiêu trước đã } 


Tại sao thiền định lại cần thiết cho sự sống đến thế? 


Thật sự ra trên một khía cạnh nào đó thì chẳng có gì có thể gọi là tuyệt đối cần thiết cả 
và mỗi người đều có thê chọn cho mình một cuộc sống riêng tư. Thế nhưng cũng có nhiều 
người, trong số này có thể kế ra trường hợp của nhà điêu khắc Brancusi (một điêu khắc gia 
người Pháp gốc Ru-ma-ni, 1876-1957, là một trong những nhà điêu khắc lừng danh nhất 
trong thế kỷ XX), các người này nhất quyết xem Phật Giáo là lẽ sống của đời họ, dù rằng họ 
không hề tự nhận mình là một Phật tử trung kiên. 


Dù sao thì đối với phần đông chúng ta (ức là những người Phật Giáo) nêu những ai 
không hề biết đến việc luyện tập thiền định là gì thì quả thật hết sức khó cho họ để có thể tìm 
thấy được hương vị trong những lời giáo huấn của Đức Phật (dù có hiểu được bằng lý thuyết 
thật đúng đắn giáo lý Phật Giáo đi nữa thì cũng ví như chỉ nhìn thấy một đĩa thức ăn "thơm 
ngon" bằng tranh vẽ hay bằng hình chụp thế thôi. Chỉ khi nào biết tréo chân ngôi xuống để 
mở rộng sự cảm nhận của mình hâu giúp mình hòa nhập với hiện thực thì khi đó cải hương vị 
ngọt ngào và các ý ngÏĩa sâu s ắc thoát ra từ những lời chỉ dạy của Đức Phật mới có thể tỏa 
rộng trong tâm hồn mình được). Thật thê, mỗi người trong chúng ta đều có những lúc có thê 
phát lộ được một sự chú tâm cao độ giúp mình chợt thấy một vài kinh nghiệm cảm nhận nào 
đó. Các kinh nghiệm ấy hiển hiện ra với mình và mang lại cho mình một chút thư giãn. Thí dụ 
như khi ta tắm với một vòi nước hoa sen chẳng hạn, ta chú tâm vào các tia nước đồ xuống và 
chảy dài trên thân thể mình. Thay vì nglĩ đến những gì sẽ phải làm trong ngày hôm ấy thì ta 
cứ đề cho các tia nước mang lại sự thoải mái cho mình. Phép luyện tập thiền định thật ra thì 
cũng chỉ là một phương tiện giúp chúng ta làm hiển hiện ra cái thể dạng là như thế, một thể 


31 


dạng giúp chúng ta hoàn toàn hòa nhập vào những gì mà chúng ta đang làm với một tâm thức 
thanh thản và một con tim mở rộng. Sự luyện tập ấy chăng mang tặng cho chúng ta một thứ gì 
đặc biệt cả. Nó cũng chẳng gợi lên cho chúng ta một thê dạng kỳ thú nào cả. 


Thế nhưng nếu không có nó thì quả là hết sức khó cho chúng ta bước đi một cách 
vững chắc trên con đường hướng về giác ngộ. Chúng ta sẽ cứ mãi bị chi phối bởi các cảnh 
huống đang xảy ra. Thiền định giúp chúng ta tiếp nhận trực tiếp được tất cả sự trong sáng hiển 
hiện ra một cách đột khởi từ sự chú tâm, nhằm giúp chúng ta biết tự trau đồi lẫy mình và biến 
cải thể dạng mà chúng ta đang hiện có, cũng như giúp chúng ta đối đầu với bất cứ một cảnh 
huống nào có thê xảy ra với mình. 


Đấy là các lý do giải thích tại sao thiền định lại cần thiết đến thế. Nó giúp chúng ta 
hiểu được con đường của sự chú tâm là gì và cách biến sự chú tâm ấy thành một con đường. 


Nên luyện tập thiền định một mình hay chung với một nhóm đông? 


Việc luyện tập thiền định liên quan đến các cảm nhận mang tính cách cá nhân. Trên 
một khía cạnh nào đó thì đ ấy là những gì thật hết sức đơn giản, cũng chẳng khác gì tắm rửa 
vào buổi sáng khi thức dậy. 


Đấy chăng qua đĩng tương tự như cất lời chào nhau vào buổi sáng và sẵn sàng đón 
chào sự sống trước mặt. Sự hòa nhập ấy thật đơn giản. Sau khi tắm mát xong thì cứ tréo chân 
lại và ngồi lên tọa cụ (cách luyện tập một mình). Cứ đề cho sự tỉnh khiết chuyển động một 
cách tự nhiên chung quanh ta. 


Dù sao thì cách luyện tập chung với một nhóm nhiều người vẫn có thể giúp mình đi xa 
hơn (nhở vào sự trợ lực). Luyện tập chung thường giúp mình thiền định được lâu hơn so với 
những lúc luyện tập một mình. Thí dụ như trong trường hợp đang luyện tập chung với nhiều 
người khác và mình cảm thấy không thể tiếp tục lâu hơn được nữa và cứ muốn đứng lên, thế 
nhưng nếu trông thấy các người khác vẫn còn ngồi im thì mình cũng sẽ phải cố gắng ngồi lại. 
Đấy cũng là một cách nỗ lực tập thê nhằm giúp tất cả mọi người vượt xa hơn các giới hạn đã 
được định trước, tức có ngiĩa là mọi người đều có thể ngồi được lâu hơn thời gian quy định 
mà mình không hề hay biết. 


Thật thế luyện tập thiền định không phải là chỉ luyện tập cho riêng mình và vì mình. 
Chúng ta hiến dâng sự luyện tập của mình cho ngr ời khác và đấy cũng là cách biến nó trở 
thành một viên bảo châu (không nên giữ những gì mà mình thực hiện được mà nên hôi hướng 
cho người khác). 


Nên kéo dài một buỗi luyện tập trong bao lâu? 


32 


Còn tùy vào hoàn cảnh của từng người - rảnh rỗi nhiều hay ít hoặc có những lúc quá 
bận rộn vì nhiều việc xảy đến. Có lúc tôi luyện tập thật chuyên cần và đều đặn mỗi ngày, thể 
nhưng cũng có khi thì kém hơn. 


Nếu thực lòng muốn luyện tập thì đïng nên thi ền định ít nhất là hai mươi phút mỗi 
ngày. Tôi vẫn thường khuyên các người tu học với tôi nên luyện tập độ bốn mươi lăm phút 
mỗi lần. Giữ được như thế sẽ giúp cho thân xác, hơi thở và tâm thức của mình có đủ thời giờ 
đề trở nên vững vàng hơn. Trong ngày hôm đó mọi sự xảy đến với mình sẽ diễn tiến khác hắn 
đi (a sẽ có nhiêu khả năng hơn đề chủ động các biến có xảy ra và biển cải chúng trở thành 
tót đẹp hơn, hay ít ra ăng không đ cho chúng chỉ huy mình qua các phản ứng tự động và 
máy móc của mình). Nếu chúng ta luyện tập sự chú tâm thật đều đặn thì sự chú tâm cũng sẽ 
trung thành với mình và thường xuyên nhắc nhở mình. 


Trước khi khởi sự một buổi ngồi thiền thì cũng nên định trước là mình sẽ ngồi trong 
bao lâu. Sau đó thì phải cố gắng giữ đúng như thế, điều này thật quan trọng. 


Tốt nhất là nên ngồi thiền vào buổi sáng khi vừa thức dậy, tức là trước khi bắt tay vào 
công việc thường nhật, đấy là lúc thuận lợi nhất. Nên tìm một chỗ yên tịnh không bị ai quấy 
tẦy. 


Tuy nhiên nếu muốn tiến bộ nhanh hơn thì ngoài những buổi ngồi thiền hằng ngày ra 
thỉnh thoảng cũng nên tham dự các dịp ân cư kéo đài nhiều ngày và đặc biệt chỉ dành riêng 
cho việc tập luyện thiền định. Trong các dịp như thế chúng ta sẽ có cơ hội tìm trở lại dễ dàng 
hơn tâm trạng của một người hành thiền khi mới tập tành, tương tự như được uống một ngụm 
nước tuôn ra từ cội nguồn của một con suối mát. 


Sau khi hành thiền xong thì phải hành xử như thế nào trong cuộc sống 
hằng ngày? 


Hành thiền trong tư thế ngồi yên chỉ có thể hàm chứa một ý nghĩa đích thật khi nào nó 
có thê mang lại cho chúng ta một sự cảnh giác cao độ giúp chúng ta biến cải được những gì 
xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Nói cách khác, thiền định bằng cách ngồi yên phải đi đôi 
với thiền định bằng hành động. Đấy chính là cách làm phát sinh ra "đạo đức" Phật Giáo 
(chuyển các kết quả thiên định mà mình gặt hải được thành những hành động mang lại sự 
thân thiện, lợi ích và an vui cho những người chung quanh). 


Hành thiền bằng cách ngồi yên sẽ giúp cho sự chú tâm trở nên linh hoạt hơn và vững 
vàng hơn. Nhờ đó chúng ta sẽ ý thức được một cách minh bạch hơn từng hành động của chính 
mình. 


33 


Chúng ta đĩng s ẽ khám phá ra phẩm tính cao độ của sự yên lặng giúp chúng ta tìm 
thấy sự hăng say và mối tương giao thật sinh động giữa chúng ta và bầu không gian mở rộng. 
Triết gia Soren Kierkegaard (1813-1855, là nhà thần học và triết gia người Đan Mạch, chủ 
trương thuyết hiện sinh - existenfialism) cho rằng: "Sự sông và cả thế giới theo cách nhìn của 
chúng ta đều lâm vào một cơn bệnh thật ngặt nghèo. Ñ ếu như tôi là một vị bác sĩ và nếu có ai 
hỏi tôi nghĩ gì về con người thì tôi sẽ bảo với người ấy rằng: "Hãy câm ngay đi! Để tôi kê cho 
một toa thuốc về sự yên lặng". 


Thiên định là một ngành y học thần kỳ. Nó mang lại cho chúng ta sự yên lặng ấy, một 
sự yên lặng thật cần thiết cho mỗi con người trong chúng ta. 


Nhiều vị thầy khuyên chúng ta cứ mỗi giờ thì nên dành ra một phút yên lặng. Cứ đúng 
mỗi giờ thì ta dừng lại và giữ nguyên tư thế của mình vào lúc ấy, dù là đang ngồi, đang đứng 
hay đang nằm. Ta cứ thản nhiên làm những gì mà mình cần phải làm trong suốt năm mươi 
chín phút trước đó, thế nhưng đến cái phút sau cùng của mỗi giờ thì nên dừng lại để thiền 
định. Chúng ta có thể vặn chiếc đồng đồ để báo cho chúng ta cái phút ấy. 


Khi nghe tiếng reo của chiếc đồng hồ thì hãy nên tr ớng tâm thức vào hơi thở của 
mình. Chú tâm theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. 


Nào có nghĩa lý gì một phút trôi qua, thế nhưng cũng chỉ cần một phút thôi cũng đủ để 
giúp chúng ta tận hưởng những gì mang lại từ tâm thức và con tim của mình khi chúng kết 
hợp với nhau để cùng hướng vào không gian đang mở rộng. (Trong trường hợp không thể 
thiên định đêu đặn một phút trong mỗi giờ thì cũng nên tự nhắc nhở mình cái phút yên lặng 
thật cân thiết ấy khi nào cảm thấy tâm thức mình bị dao động, bồn chôn, lo âu, tức giận, sợ 
hãi, hay chọt nhận thấy là mình đang cười nói huyên thiên mà không chủ động được. Những 
lúc ấy hãy nên cô gắng quay nhìn vào hơi thở của mình, theo dõi từng hơi thở vào và từng hơi 
thở ra.... sau một phút thì tự nhiên các xúc cảm bắn loạn trên đây đng s ẽ lắng bớt xuống 
ngay. Dù đáy không phải là một hình thức thiên định đúng ngiĩa của nó, thể nhưng cũng là 
một liều thuốc chữa chạy tạm thời giúp cho "cơn đau” đang hành hạ mình nhẹ bớt đi). 


34 


Chương 3 


Đạo Đức và Giới Luật Phật Giáo 


Các phương thuốc của thế giới này, 

đa dạng và nhiều vô kể, 

Thế nhưng chẳng có một phương thuốc nào có thể sánh với Đạo Pháp. 
Vì thế, này các tỳ kheo, hãy cầm bát thuốc lên mà uống. 


Uống bát thuốc Đạo Pháp, 

sẽ không còn tuổi tác nữa, sẽ vượt sang bên kia cái chất, 
và sẽ khơi động và quán thấy được sự thật, 

Này các tỳ kheo, đấy là cách giúp cho hết khát, 

và sẽ giải thoát khỏi cái khát. 


Đức Phật 


Phật Giáo có khuyến khích đạo đức hay không, và nếu có thì các nguyên tắc 
của đạo đức ấy là gì? 


Câu hỏi trên đây có vẻ thật đơn giản thế nhưng thực ra thì vô cùng phức tạp. Vậy trước 
hết theo chúng ta thì đạo đức là gì? 


Đối với cơ sở triết học siêu hình Tây Phrơng cũng như đ ối với các tôn giáo dựa vào 
Kinh Thánh thì đạo đức là sự tùng phục các tiêu chuẩn mang tính cách siêu nhiên, chẳng hạn 
như về cái xấu hay cái tốt do Thượng Đề quy định hay là do lý trí áp đặt. 


Phật Giáo không hề chủ trương một khái niệm nào tương tự như thế. 


Thật ra có thể nói đấy là cách giúp chúng ta biết cw xử một cách đúng đắn. Các lời 
kinh trong Phật Giáo không phải là các giới luật được thiết đặt sẵn hay các sắc luật ghi trên 
các tắm bảng biểu trưng cho luật pháp (ý muốn nói đến các tấm bảng bằng đá ghi khắc luật 
pháp của các tôn giáo dựa vào Kinh Thánh). Các lời dạy của Đức Phật không phải là những 
phán lệnh của một vị Trời độc tôn, bất biến, toàn năng và sáng tạo ra tất cả. Luân lý Phật Giáo 
hoàn toàn độc lập với bất cứ một ý chí tối thượng hay một cách hành xử thiêng liêng nào. 


35 


Luân lý Phật Giáo được xây dựng dựa vào sự quan sát phương cách mà chúng ta đang sống, 
và mỗi con người trong chúng ta đều có thể làm được việc ấy (có ngiữa là mỗi người trong 
chúng ta phải tự nhìn lại mình, quán xét hành động của chính mình và tạo cho mình một cách 
hành xử phù hợp với luân thường đạo lý). 


Theo một cách hiểu nào đó, nếu xem Phật Giáo như là một thứ giáo điều (đocrrine) thì 
tức khắc chúng ta sẽ phải đối đầu với một sự bề tắc không lối thoát ( nu xem Phật Giáo là 
một giáo thuyết với các giáo lệnh được quy định sẵn, thì luân lý Phật Giáo không th mang 
tính cách tự nguyện được, vì đấy sẽ là một sự nghịch lý). Vậy thì có một hình thức Phật Giáo 
chính thống hay nguyên thủy nào tương tự như Ki-tô Giáo hoặc Hồi Giáo hay không? 


Nhất định là không! 


Điểm then chốt chính là chỗ đó. Nếu Phật Giáo trở thành một giáo thuyết với các lề 
luật và quy tắc được quy định sẵn, thì đấy sẽ là cách mà Phật Giáo tự chối bỏ mình. Chúng ta 
(những người Phật Giáo) không nên tìm kiếm một nên tảng đạo đức dưới hình thức giáo điều 
để theo đó mà nhắm mắt tuân thủ. Chúng ta phải tự quán xét xem mìnhđang làm 8, đang 
mong ước điều gì và đang sống như thế nào... 


Đạo đức chỉ có thê phát sinh từ đáy lòng của mỗi con người nhằm giúp chúng ta hòa 
nhập một cách tuyệt đối với một thực tại đúng như thế, bằng một sự mở rộng thật kiên quyết 
của lòng mình. 


Những lời mà Đức Phật đã nói lên sở dĩ luôn giữ được sự sinh động cho đến ngày nay 
cũng vì đấy là những lời dành cho chúng ta, bảo vệ chúng ta và khiến cho chúng ta phải xúc 
động (những lời khuyên bảo của Đức Phật vang lên trong lòng mình khiến cho mình phải xúc 
động thì cũng chẳng khác gì như Đức Phật đang dạy bảo mình, khuyên nhủ con tìm của chính 
mình trong ngày hôm nay và trong những giây phút này, và đấy chính là sự sống động trong 
những lời giáo huấn của Đức Phật. Sự sống động đó chính là căn bản của Đạo Đức Phát 
Giáo, và nhất thiết đấy không phải là một cơ cấu luân lý áp đặt, mang tính cách tuyệt đối và 
bắt di dịch). Nếu nhìn theo góc cạnh đó thì nhất định sẽ không có gì phi lý hơn là cách có tình 
thiết lập một căn bản lý thuyết nhằm dựa vào đó để tạo dựng một nền móng đạo đức Phật 
Giáo. 


Tất cả các vấn đề đạo đức mà thế giới Tây Phương thường mang ra tranh cãi - chẳng 
hạn như các vấn đề tình dục (đồng tính luyến ái, bao cao-su, thuốc ngừa thai, v.v...), tự tử, 
gây chết bằng các phương tiện y khoa để tránh đau đớn (euihanasia), các thái độ hành xử 
trong xã hội (cømporternemt social / social behavior)... - không mang cùng ý nga v ới tĩnh 
thần Phật Giáo (các xã hội Đông Phương ngày nay thật ra cũng đã bị thu hút bởi các giá trị 
vật chất của thế giới Tây Phương và dĩng ôm luôn c ả các vấn đề đạo đức không lối thoát và 
đôi khi rất phi lý mà không hê hay biết). Động cơ thúc đây và sự cảnh giác trong tâm thức của 
mỗi cá nhân con người nhằm ứng xử với từng bối cảnh cá biệt xảy ra vào một thời điểm nhất 
định, sẽ quan trọng hơn nhiều so với cách chỉ biết tìm kiếm một giải pháp bắt di dịch. Phật 


36 


Giáo không phải chỉ biết nhân mạnh đến tính cách tương đối của mọi hiện tượng (rính cách vô 
thường và ảo giác của mọi hiện tượng biểu trưng cho một sự thật tương đối ) mà còn nêu cao 
giá trị cá biệt nơi mỗi con người trong từng tình huống. Đối với Phật Giáo thì luân lý chỉ 
mang tính cách tạm thời và chắp vá, luôn tìm cáchđ ê thích ứng với chuỗi dài lôi kéo bất tận 
giữa hành động và hậu quả. Thật thế, nếu tìm cách cụ thê hóa cái chuỗi dài liên kết đó đề biến 
nó trở thành một thứ gì cứng nhắc thì quả thật đấy sẽ chỉ là một chuyện hoài công. 


Trên đây là những gì cho thấy Đức Phật khác hắn với các vị sáng lập ra các tôn giáo 
khác. Moses (vị sáng lập ra Do Thái Giáo) cho khắc Luật Pháp vào một tắm đá và dân tộc 
của Ngài phải theo đó mà tuân thủ, nếu vi phạm vào đấy thì sẽ bị Trời trừng phạt (xử ghỉ chú 
thêm là tác giả lón lên trong một gia đnh Do Thái Giáo). Toàn bộ tập thể xã hội phải trung 
thành với Luật Pháp đó. 


Viễn ảnh mà Đức Phật mở ra thì lại hoàn toàn khác hắn. Đức Phật đã làm gương cho 
chúng ta noi theo để tự nhìn lại mình và biến cải lấy mình. 


Đạo đức Phật Giáo luôn gắn liền với thiền định như thế nào? 


Muốn thấu triệt ý nghĩa của đạo đức Phật Giáo là gì thì nhất thiết phải ý thức được là 
nền tảng đạo đức đó không thể tách rời ra khỏi thiền định, tức có nghĩa là chúng ta phải hành 
xử như thế nào để giữ cho sự an bình luôn sinh động trong con tim của mình. 


Đối với chúng ta (những người Tây Phương) thì luân lý giữ vai trò quy định các lề lối 
hành xử mà chúng ta phải noi theo. Thế nhưng trên phương diện thực hành thì lại không hề 
bảo cho chúng ta biết là phải làm như thế nào. Chẳng hạn như dạy cho trẻ con và lứa tuổi vị 
thanh niên phải tuân thủ một số các quy tắc nào đó, thế nhưng lại không giải thích cho chúng 
hiểu là sự tuân thủ đó nhất thiết phải phát xuất từ chính nội tâm của chúng (/hí dự chúng ta 
dạy bảo trẻ con không được giết hại thú vật, thế nhưng lại không giải thích cho chúng hiểu 
đây là cách giúp chúng biết kính trọng và yêu thương sự sống, và đấy cũng là cách tập cho 
chúng biết phát động tỉnh thân bắt bạo động). 


Chúng ta (những người Tây Phương) không hề ý thức được là chúng ta chỉ biết quan 
tâm đến khía cạnh lý thuyết của đạo đức đề nhằm phân biệt nó với thực hành, và đối với phần 
thực hành thì chúng ta lại chỉ xem đấy là cách ứng dụng các nguyên tắc đã được thiết đặt từ 
trước bằng lý trí (ức là lý thuyết). 


Sự tách rời đó hoàn toàn xa lạ đối với Phật Giáo. Bởi vì theo quan điềm của Phật Giáo 
thì bất cứ một tư duy nào không phát sinh từ kinh nghiệm cảm nhận của con người tại nơi này 
và trong giây phút này đều nhất thiết chỉ là một thứ tư duy lạc hướng đơi ra ngoài hiện thực 
và mắt hết giá trị thiết thực của nó ). Con đường của Đức Phật cho biết rằng chúng ta luôn bị 
che khuất bởi các dấu vết lưu lại từ các sự tin tưởng quả quyết và các niềm tin sẵn có của 
mình. Tìm cách thoát ra khỏi những thứ ấy - thì đấy mới là một thứ tư duy sinh động! Trên 


37 


phương diện ứng dụng nếu tư duy ấy không đủ sáng suốt hầu giúp chúng ta đối phó với một 
cảnh huống xảy ra thì tư duy ấy cũng sẽ chỉ là một thứ tư duy mù quáng và vô hiệu lực (/hoát 
ra khỏi những sự quyết đoán và các niềm tin sẵn có mới có thể mang lại cho mình những tư 
duy sinh động - tức là sự tự do - thể nhưng các tư duy tự do đó nếu không hòa nhập được với 
các kinh nghiệm cảm nhận của chúng ta trước hiện thực nhằm giúp chúng ta ứng xử một cách 
thích nghỉ với mọi cảnh huống xảy ra thì các t duy ấy dù là tự do nhưng cũng chỉ là các tư 
duy mù quáng và rồi xa hiện thực). 


Đối với Đức Phật thì dù cho ta có hành động phù hợp với luân lý đi nữa thế nhưng nếu 
trong lòng mang đây oán hận và lo sợ thì đấy không phải là một hành động đạo đức đích thật 
(dù bên ngoài là một hành động đạo đức thể nhưng sự oán hận và lo sợ trong lòng sẽ in đậm 
dấu vết trên dòng trì thức của mình để tạo ra nghiệp không tốt lành cho chính mình). Trái lại, 
đôi khi ng cần phải hành động một cách thô bạo, bất chấp các tiêu chuẩn luân lý thông 
thường hầu có thể đáp ứng một cách thích đáng hơn với một cảnh huống xảy ra (/hí dụ như 
phản kháng thật quyết liệt nhằm chận đứng một hành động hung bạo để bảo vệ sự công bằng 
và nhân đạo, hoặc đề che chở cho một chúng sinh đang bị lâm nguy chẳng hạn). 


Vậy thì có những khác biệt nào giữa các giới luật đạo đức Phật Giáo và các 
phán lệnh bắt di dịch của luân lý Tây Phương, chắng hạn như những gì đã 
được triết gia Kant nêu lên và đã ăn sâu vào đ ời sống trong xã hội phương 
Tây? 


Đạo đức Phật Giáo gồm có năm giới luật, và trong số này thì ba giới luật đầu tiên 
mang tầm quan trọng lớn hơn so với hai giới luật sau cùng. 


Năm giới luật ấy như sau: 


- Tránh không giết hại các sinh vật có giác cảm 

- Tránh không trộm cắp 

- Tránh không giao du tính dục gây ra phương hại 

- Tránh không nói dối, không ăn nói ba hoa vô tích sự hay là nói những lời vu khống 
- Tránh không dùng những chất độc hại 


Đạo đức Phật Giáo không đặc biệt chủ ý cắm đoán bất cứ một thứ gì và đăng không 
bắt buộc phải giữ một thái độ nhất định nào, mà đúng hơn chỉ khuyên chúng ta phải tránh một 
số thái độ hành xử nào đó. Các giới luật đạo đức Phật Giáo không phải là các phán lệnh mang 
tính cách tuyệt đối và được thiết lập dựa vào lý trí, và theo quanđi ềm của Kant (một triết gia 
người Đức, I1724-1S04, sáng lập ra thuyết "lý trởng siêu nhiên" - transcendemtal idealism) thì 
các phán lệnh ấy đồng thời cũng là các bổn phận mang tính cách thực dụng và có giá trị toàn 
cầu. Trái lại các giới luật đạo đức Phật Giáo thì chỉ là các chuẩn mực được thiết đặt dựa vào 
sự quan sát về cuộc sống con người. Theo Đức Phật thì con người cần phải biến cải tâm thức 


38 


mình tương tự như một nhà thể thao phải luyện tập cơ thể. Động cơ thúc đây chúng ta trong 
quyết tâm đó chính là ởng mong mu ốn sao cho mình ngày càng biết xử thế một cách nhân 
bản hơn trước mọi cảnh huống và trong từng giây phút một. Sự quyết tâm đó chỉ có thê xuất 
phát từ nơi con người của chúng ta trong sự toàn vẹn của nó - không phải chỉ dựa vào các 
cách suy nghĩ đạo đức, vào lý trí hay luân lý là đủ. 


Hầu hết những người bước theo con đường Phật Giáo đều tự nguyện tuân thủ ba giới 
luật đầu tiên, hoặc tất cả năm giới luật, hoặc có thể là nhiều hơn. Họ chọn một thời điểm nhất 
định nào đó trong ngày để ôn lại các giới luật phải giữ (chăng hạn như trước khi đi ngủ, vào 
buổi sáng khi thức dậy... phải dành ra vài phút để nhớ đến các giới luật mà mình quyết tâm 
tuân thủ). 


Tránh không sát sinh có nghĩa là gì? 


Không sát sinh có nghĩa là không được phép tước đoạt sự sống của bất cứ một sinh vật 
nào. Sát nhân tất nhiên phải bị cắm đoán (không thể chấp nhận án tử hình trong một quốc gia 
thấm nhuân Phật Giáo) thê nhưng sự câm đoán đó dĩng phải được tôn trọng đối với tất cả 
sinh vật từ các loài sinh vật có vú, cho đến chim chóc, cá và cả các loại côn trùng. Đối với 
Phật Giáo, sự sống của tất cả các loài sinh vật có giác cảm nhận biết được khổ đau đều phải 
được tôn trọng. Chúng ta không được phép gây ra đau đớn cho bất cứ một sinh vật nào. 


Đối với Đức Phật, sát sinh có nga là cố tình tước đoạt sự sống của một chúng sinh. 
Người tu hành phải tuân thủ một số giới luật do chính Đức Phật đưa ra, và hơn thế nữa Ngài 
còn giải thích thật rõ ràng thế nào là một hành động sát sinh: 


- [Trước hết] phải có một sinh vật (sự hiện hữu đích thật của một chúng sinh bên 
ngoài tâm thức) 

- Chúng ta nhận biết là có một sinh vật (sự xuất hiện của một đối tượng bên trong tâm 
thức) 

- Chúng ta phát lộ ý định sát sinh (/ác ý xuất hiện trong tâm thức) 

- Chúng ta giết con vật bằng cách sử dụng một phương pháp nào đó (rác ý chuyển 
thành hành động) 


Sở dĩ Đức Phật phân tích quá trình trên đây là để nhắn mạnh đến vai trò của xung năng 
bên trong tâm thức thúc đây chúng ta hành động. Đấy là cách nhắc nhở chúng ta luôn phải gia 
tăng sự cảnh giác, và phải hiểu rằng một con côn trùng cũng là một sinh vật có giác cảm (ê/re 
sentamt, être sensible / sensitive being / một chúng sinh biết đau đớn. Một vài kinh sách tiếng 
Việt dịch chữ này từ tiếng Hán là "chúng sinh hữu tình" (?), thìể ấy là một cách dịch không 
đúng nghĩa) do đó chúng ta không được phép tước đoạt sự sống của nó; và nêu ý thức được 
như thế thì đấy cũng sẽ đã là một cách tu tập. Nếu trông thấy một con côn trùng bò đến gần 
mình (uay bám vào người mình) thì đẫy cũng không phải là một lý do để mà đương nhiên giết 
nó. Tránh không giết nó sẽ giúp chúng ta ý thức được một cách thật minh bạch là chúng ta 


39 


vừa phát động được cả một cơ cấu vận hành (rong tâm thức mình) giúp mình không gây ra 
khổ đau, và hơn nữa còn giúp mình không áp đặt uy quyền của mình lên bất cứ một thứ gì. 


Sát sinh là một hành động vô cùng hung bạo vì đấy là một hành động hủy diệt hiện 
thực (sự sống của một sinh vật cũng là thành phân của hiện thực và trong cái hiện thực đó 
cũng có sự sống của chính mình). Trong khi đó con đường của Đức Phật lại là cách phải biết 
đón nhận hiện thực đúng như thế (ức trong sự toàn vẹn của nó). 


Tại sao lại không được trộm cắp? 
Đức Phật dạy chúng ta không được lấy bất cứ gì mà người khác không cho mình. 


Hành động nghe người khác nói cũng đã là một cách cho thấy chúng ta đang tiếp nhận 
rất nhiều thứ không thuộc của mình, tuy rằng không mấy khi chúng ta ý thức được điều ấy. 
Đấy là cách mà chúng ta thường vơ quàng nhiều thứ thuộc vào lãnh vực tình cảm và xem đấy 
là sở hữu của chính mình, đấy chắng qua cũng vì chúng ta bị thúc đây bởi các thứ ham muốn 
dưới các hình thức tình cảm mà mình đang thiếu thốn hay không có. 


Con đường của Đức Phật khuyên chúng ta nên can đảm nhìn thăng vào các thứ cảm 
tính ấy để hiểu rằng chúng phát sinh từ một sự thiếu tự tin thật phi lý (chứng ta cần đến một 
số xúc cảm yêu thương chẳng hạn và chúng ta tìm cách ôm lấy những thứ ấy từ bên ngoài để 
bù đắp cho sự thiếu thôn của mình, và sở dĩ chúng ta thiếu thốn chẳng qua cũng vì chúng ta 
đánh mất sự tự tin nơi mình). 


Trên con đường tu tập thì sự viên mãn (plénitude / fullness, ƒulfilmemt / sự phong phú 
và íròn đầy) không hề lệ thuộc vào những thứ vụn vặt mà chúng ta cứ muốn vơ vét để làm của 
riêng. Sự viên mãn phát sinh từ cách phát lộ sự tự tin nơi nhân phẩm của chính mình. Nên 
tuân theo quy tắc ấy, đấy là một phương tiện giúp tái tạo lại nhân phẩm của mình và đ ê tôn 
vinh nó. (Giới luật liên quan đến hành động trộm cắp quả cũng không quá khó đề hiểu nếu 
vật ăn cắp là một hiện vật nào đó. Có lẽ vì thế mà tác giả đã không giải thích dông dài về sự 
kiện này mà chỉ nêu lên một hình thức "ăn cắp" hay "vơ vét" tỉnh tế hơn trên phương diện tình 
cảm hay tâm lý, tức là một sự chiếm đoạt những thứ xúc cảm hay tình cảm mà mình cảm thấy 
"thiếu thốn". Sự chiếm giữ hay ôm quàng đó sẽ hiển hiện dưới hình thức tác ý, và đáy chính là 
những gì sẽ lưu lại các vết hằn sâu đậm trên dòng tri thức của mình. Nói cách khác thì đấy là 
cách tạo ra "nghiệp" tôn lưu trên dòng chảy liên tục của tri thức để buộc mình vào vòng luân 
hôi. Vì thế không những chỉ phải tránh không được phát lộ các tác ý tham lam khiến cho mình 
nhìn chằm chằm vào một vật thể nào ẩó, mà òn ph di cảnh giác trước những sự "vơ vét” 
mang hình thức xúc cảm hay tình cảm tức là các thể dạng tâm lý hiển lộ trong tâm thức mình. 
Đấy chính là cách tỉnh khiết hóa tâm thức và con tìm của mình giúp cho mình tự tin hơn nơi 
nhân phẩm của chính mình. Nhờ đó tâm thức và con tìm mình ững s ẽ trở nên tròn đây và 
phong phú hơn, và sự giàu có đó sẽ khiến cho mình cảm thấy sẵn sàng hiến dâng bằng hai tay 
những gì mà mình có trong tim khi trông thấy những người khác đang thiểu thôn. Hơn nữa sự 


40 


tròn đây đó trong Ðng mình dũng s ẽ giúp cho mình nhận thấy là không còn có gì bên ngoài 
đáng để cho mình vơ vét nữa dù đáy là một vật thể hay một thứ tình cảm nào cũng thê). 


Tránh không phạm vào các giao du tính dục gây ra phương hại có nghĩa là 


øì, và tại sao lại phải tuân thủ giới luật ấy? 


Tùy theo từng học phái mà vấn đề tính dục kém đạo đức được hiểu khác nhau, tuy 
nhiên thông thường thì đấy có ngiĩa là một hành vi tính dục gây ra khổ đau. Hiểu một cách 
bao quát hơn nữa thì tính dục kém đạo đức có nghĩa là một hành vi tính dục không kính trọng 
người khác, không nhằm tạo ra một mối liên hệ thật sự nào với người ấy và cũng không cần 
biết đến các hậu quả xảy ra. Đấy là một hành vi làm phương hại đến sự hiện hữu thiêng liêng 
của Đức Phật trong lòng mình, và không khơi động được sự chú tâm cho chính mình. 


Tại sao phải luôn giữ cách hành xử đạo đức? 


Một số học phái triển khai nhiều phương cách suy luận thật tinh tế nhằm khuyến khích 
con người nên thực thi một thái độ hành xử đạo đức, và nếu dựa vào cách phát biểu chung 
trong kinh sách Phật Giáo thì có thê gọi đấy là cách giữ gìn không được gây ra khổ đau cho 
người khác. 


Trong một xã hội Phật Giáo mối quan tâm lớn nhất là phải ý thức được rằng một hành 
động phương hại - chẳng hạn như sát sinh, hãm hi ếp, ăn cắp, nói dối, phi báng - đương nhiên 
sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực bóp ngạt và nhận chìm chúng ta trong khổ đau. Hận thù 
đưa đến hận thù. Hung bạo kéo theo hung bạo. 


Ở một cấp bậc sâu xa hơn và dñng thật hết sức dễ hiểu là nếu biết chọn cho mình một 
thái độ hành xử đạo đức thì đấy cũng là cách giúp mình trở về với chính mình. Vi phạm vào 
các hành động đáng hồ thẹn trái lại chỉ khiến cho mình rời xa khỏi chính mình, tách ra khỏi sự 
sống của chính mình. Quả cũng lạ, trong ngôn ngữ Pháp chữ độc ác (méchamt / nasty, evil.../ 
hung ác, biển lận, xấu xa...) mang một ý nghĩa rất là Phật Giáo tức có nghĩa là "rơi vào sự sai 
lầm" (mai chu / falling imto the wrong). Qua cách diễn đạt theo ngôn ngữ Pháp thì ngr ời ta 
không cố tình độc ác mà chỉ vì "rơi vào sự sai lầm". Vì thế độc ác là một thái độ hành xử 
thuộc bên ngoài chúng ta và bên ngoài cả nguyện vọng của chính mình. Nếu không luyện tập 
thiền định thật kiên trì thì quả hết sức khó cho chúng ta giữ cho con tim mình không wr ớng 
vào sự ganh tị, hận thù và oán giận. Trong khi đó th nh ững gì hiển nhiên nhất mà chúng ta 
phải tạo ra cho mình lại chính là hạnh phúc. 


41 


Người Phật Giáo nhìn vấn đề tính dục như thế nào, có sự nghỉ ky nào đối 
với vấn đề này giống như đối với các tôn giáo dựa vào Kinh Thánh hay 
không? 


Dưới nhãn quan của Phật Giáo thì vấn đề tính dục không phải là một tội lỗi. Chỉ cần 
phải thận trọng thế thôi, đấy chăng qua là vì nó rất đễ đưa đến một tình trạng mù quáng khá lạ 
lùng (bị thúc đẩy bởi xung năng của nghiệp và bị chỉ phối bởi bản năng truyền giống khiến ta 
có thể rơi vào một tình trang sỉ mê và say đắm - giống như bị sét đánh - không còn đủ sáng 
suốt để cân nhắc hay suy ngữ gì nữa). Cảnh giác trước sự ham muốn tính dục và không biến 
nó trở thành một thứ xung năng đơn thuần chỉ nhằm đề kích động mình, chính là một cách tu 
tập lành mạnh, tươi tăn và thật cần thiết. 


Phật Giáo nhìn vấn đề đồng tính luyến ái như thế nào? 


Ai lại chăng biết vấn đề đồng tính luyến ái xưa như trái đất, thế nhưng không hề thấy 
có một trang kinh sách nào đề cập đến vấn đề này. Sự giao du tính dục giữa hai người có cùng 
một giới tính hay không thì cũng không phải là một lý do để vin vào đó mà phán đoán là hành 
vi tính dục của họ có đúng đắn hay không. Xúc cảm và sự chủ tâm của họ mới là các tiêu 
chuẩn giúp để đánh giá hành vi của họ. Điều thiết yếu nhất là không được gây ra khổ đau cho 
người khác. 


Trên dòng lịch sử Phật Giáo người ta thấy phát sinh nhiều quan điểm khá khác biệt 
nhau. 


Tại Nhật Bản, đồng tính luyến ái được cho phép ngay cả bên trong các tu viện, đôi khi 
còn được tổ chức đưới hình thức nghỉ lễ nữa. Các nhà sư thường xuất thân từ giới quý tộc hay 
võ biển, và trong các giới này thìđ ông tính luyến ái được xem là một hình thức văn hóa tao 
nhã và đặc biệt được quý trọng, không như là sự giao hợp hạ cấp giữa người nam và nữ. 


Phần đông trong các xã hội bảo thủ, chăng hạn như Trung Quốc thì đồng tính luyến ái 
bị lên án vì đấy là một sự tuyệt tự, không sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường - tức là không 
có con cháu đề thờ cúng ông bà và lưu truyền dòng họ. 


Đồng tính luyến ái trước đây từng bị cắm đoán thật gắt gao trong xã hội Tây Tạng. 
Một số các vị thầy ngày nay vẫn còn tiếp tục giữ đúng theo quan điểm đã được nêu lên trong 
rất nhiều kinh sách Tây Tạng, cho rằng "các cơ quan sinh dục là để giúp vào việc sinh sản 
giữa hai thành phần nam và nữ giới; và theo quan điểm Phật Giáo thì mọi hình thức lệch lạc 
đều không thể chấp nhận được". Quả thật hết sức ngạc nhiên khi thấy các lời phát biểu mang 
tính cách "sinh học hóa" như trên đây lại được thốt ra từ miệng của các vị thầy thuộc lãnh vực 
tâm linh (rất có thể quan điểm của các vị thây trên đây đi chịu ảnh hưởng gián tiếp bởi một 
trong các khái niệm chủ yếu nhất của Phật Giáo Tây Tạng là sự kết hợp bắt khả phân giữa từ 


42 


bi và trí tuệ, và sự kết hợp này thì lại thường được biểu trưng bằng hình ảnh kết hợp giữa 
nam tính và nữ tính, do đó một số các vị thầy "bảo thủ" luôn muốn bảo vệ hình ảnh "cổ 
truyền" này và không muốn cho nó bị sứt mẻ). 


Tuy nhiên cũng có các vị thầy Tây Tạng khác cho rằng đồng tính luyến ái chắng là vấn 
đề gì cả - những gì chủ yếu hơn là phải thành thật và biết kính trọng lẫn nhau trong sự giao 
du, đấy mới đích thật là các tiêu chuẩn để đánh giá một hành vi tính dục có chính đáng hay 
không. 


Tóm lại mỗi người tự nhìn ra cửa nhà mình đê xem có phải đúng giữa trưa hay không 
(câu tục ngữ này của Pháp có nghĩa là xét đoán một thứ gì hay một sự kiện nào đó tùy theo 
quan điêm riêng của mình). 


Ở phương Tây thì lại khác, chúng ta phải tự vấn xem có nên ngả theo khuynh hướng 
thù ghét đồng tính luyến ái (homophobie / homophobia) hay không, một thứ khuynh hướng 
luôn đi đôi với chủ nghĩa tôn thờ nam giới (machisme / male chauvinism) thật cực đoan của 
một vài dân tộc Á Châu (ý của câu này vô cùng khúc triết nếu không muốn nói là rất khó để 
thấu triệt: có thể tác giả muốn nói lên là đông tính luyến ái chủ trương sự bình đẳng tuyệt đối 
trên phương diện giới tính - tức nam và nam, nữ và nữ - trong khi đó thì sự thù ghét đồng tính 
luyễn ái là một hình thức gián tiếp chủ trương ngược lại, tức là trọng nam khinh nữ, và đây là 
một tình trạng lạc hậu mà người láy Phương phải nên tự vấn trước khi ngả theo khuynh 
hướng thù ghét đồng tính luyễn ái). 


Chúng ta (những người Phật Giáo) nào có bỗn phận phải sửa đổi các giới luật đạo đức 
Phật Giáo và chỉ trích các thành kiến lâu đời mà theo chúng ta thì ngày nay không thể nào còn 
chấp nhận được? Phải chăng chúng ta cũng không hè có nghĩa vụ phải chấp nhận các điều ấy, 
mà theo chúng ta thì ngày nay không còn phù hợp với những lời giáo huấn của Đức Phật nữa, 
dù cho các điều ấy được khẳng định bởi các cấp lãnh đạo uy tín? (ý của câu này lại còn khúc 
triết hơn cả ý của câu trên đây. Trước hết nên ghỉ nhận tác giả là người Tây Phương, viết cho 
người Tây Phương, trong bồi cảnh của xã hội Tây Phương dưới áp lực nặng nê của xu hướng 
thù ghét đồng tính luyễn ái, và áp lực đó là những gì phát sinh từ căn bản tín ngưỡng lâu đời 
của họ. Phân lớn những người Tây Phương bảo thủ cảm thấy mình có bổn phận phải chống 
lại đông tính luyến ái vì "tệ nạn" này đi ngược lại với những nguyên tắc căn bản trong các 
truyền thống tín ngưỡng lâu đời của họ. 

Trong khi đó thì những người Phật Giáo có một thái độ phóng khoáng hơn, họ không 
hê có trách nhiệm phải sửa đổi đạo đức Phật Giáo nhằm thích ứng với bối cảnh ngày nay, họ 
cũng không có bốn phận phải chấp nhận những điều mà theo họ thì ngày nay không còn phù 
hợp với những lời giáo huấn của Đức Phật, dù rằng các điều ấy là do các "cấp lãnh đạo uy 
tín" buộc họ phải chấp nhận. 

Đối với Phật Giáo thì đ ông tính luyến ái là một hiện tượng tương tự như muôn ngàn 
hiện tượng khác trong vĩ tr ụụ. Nếu nhìn dưới một góc cạnh giới hạn hơn thì đ ấy là một hiện 
tượng xã hội tương tự như các hiện tượng xã hội khác, và nếu đặt hiện tượng đó vào một lãnh 
vực thụ hẹp hơn nữa thì đấy là nghiệp của một cá thể. Đã nói đến nghiệp thì phải hiểu rằng 


43 


đấy không phải là một hình phạt, một định mệnh, cũng không bỉ ếu trưng cho một thứ tội lỗi 
nào cả. 

Người ta thường hiểu sai một cách máy móc rằng nghiệp là một thứ hậu quả mang 
tính cách tiêu cực, tương tự nhự một hình phạt mà một cá thể phải gánh chịu. Thế nhưng 
nghĩa từ chương của nghiệp là "hành động" (karma), và ý ngiĩa sâu xa nh ất của nó cũng là 
"hành động”. Nếu đã là một "hành động" thì nó luôn hàm chứa ý nghĩa của một sự tự do nào 
đó. Tương tự nhự thế thì đồng tính luyến ái đũng mang một khía cạnh tự do nào đó, một cá 
thể "tự do" nhận lãnh hậu quả mang lại từ hành động của mình và đồng thời cũng "tự do” tạo 
ra nghiệp cho mình bằng các hành động của chính mình. Tóm lại theo quan điểm Phật Giáo 
thì không có một giới luật hay một quy tắc nào nhằm lên án đồng tính luyễn ái như là một sự 
sai lắm trầm trọng, một thứ tội lỗi mà người vi phạm phải bị gạt ra bên l xã hội. 

Đồng tính luyến ái dĩng xu ất hiện trong các xã hội Á Châu tương tự như trong các 
quốc gia Tây Phương thế nhưng với ít nhiều kín đáo và có vẻ khá bình thường. Trái lại trong 
các quốc gia Tây Phương thả ông tính luyến ái lại là một vấn đề thật gai góc, hàng trăm 
ngàn cho đến hàng triệu người biểu tình hàng tăm t ại khắp các thành phó lớn để đòi hỏi 
quyên sống, nhân phẩm, cũng nhự sự bình đẳng của họ trong xã hội và trước pháp luật. 

Các xã hội Tây Phương chủ trương tự do cá nhân tuyệt đổi, thể nhưng trên phương 
diện "đạo lý” thì lại chịu ảnh hưởng quá nặng nê bởi các truyễn thống tín ngưỡng lâu đời, 
luôn tìm cách lên án một số hành vi mang tính cách hoàn toàn thuộc vào lãnh vực cá nhân 
(ngừa thai, đông tính luyến ái, bao cao-su...). Đẩy chính là lýđo đưa đến một sự mâu thuẫn 
và nghịch lý thật nan giải. Thật ra thì cái "của ấy" là của riêng của mỗi người, sử dụng nó 
như thế nào hay là không sử dụng nó, áy là cái quyền tự do của từng người. Vai trò của đạo 
đực là phải tự đặt mình vào một vị thế cao hơn để hướng vào sự an vui và hài hòa trong xã 
hội, không nên rình mò những chuyện ấy để mà lên án, vìđ ấy chỉ là một hình thức đạo đức 
lạc hướng. 

Đối với người Phật Giáo thì nên nhìn vào vấn đề tính dục nói chung - dưới mọi hình 
thức đa dạng và lệch lạc của nó - như là một cách "cụ thể hóa" của bản năng truyền giống. 
Nếu đã là bản năng thì đ ấy cũng chỉ là một phương tiện mà nghiệp sử dụng để chỉ phối và 
trói ĐUuỘC COH HgưỜI. Nếu nhìn vào mư ời hai mối dây trói buộc - còn gọi là thập nhị nhân 
duyên - buộc chặt chúng sinh vào cõi luân hôi, thì sẽ thấy rằng mối dây thứ nhất, tượng trưng 
cho vô mình nguyên thủy, là nguyên nhân sâu xa nhất đưa đến sự sinh. Vì thế nếu muốn kết 
án thì nên kết án sự sinh, không nên kết án một hình thức "cụ thể hóa" nào cả của bản năng 
truyền giống, dù cho chúng có bị lệch lạc nhiễu hay ít, vìẩ ấy chỉ là hậu quả tắt yếu của sự 
sinh mà thôi). 


Phải chăng đã đến lúc cần phải chống lại sự hung bạo của các tôn giáo, một thứ công 


an canh chừng tâm linh và thê xác con người mà các tôn giáo ây chỉ muôn áp đặt cho con 
người, kê cả đôi khi băng sức mạnh. 


Phật Giáo quan niệm thê nào về cách sử dụng đồng tiên? 


44 


Phật Giáo rât ít đê cập đên cách kiêm tiên mà trái lại chỉ quan tâm đên thái độ đôi với 
đông tiên. 


Thật vậy, chối bỏ của cải và phát nguyện chọn cho mình một cuộc sống nghèo khó 
(xuất gia) là một phương pháp thật sâu sắc giúp đối phó dễ dàng hơn trước sự chi phối của 
đồng tiền. Đấy là con đường của các vị tu hành, họ khất thực từng ngày để kiếm miếng ăn và 
chăng có một chút của cải nào ngoài manh áo cà-sa trên người cùng chiếc bình bát trên tay. 


Trái lại, đối với người thế tục thì họ tự do tìm kiếm một phương tiện mưu sinh mang 
lại cho mình một cuộc sống thoải mái nhất, miễn là không nên để cho phương tiện mưu sinh 
ấy đưa mình đi quá xa đ ê rồi phải rơi vào thất vọng (không nên quá tham vọng, dự trà quá 
lớn, hoạch định quá xa, vượt khỏi khả năng của mình đ rồi phải gánh lấy thất bại). Phật 
Giáo không xem sự nghèo khó là một lý tưởng giống như trong Thiên Chúa Giáo. 


Ham muốn tiền bạc cũng chẳng khác gì ham muốn các thứ khác, nếu xem đấy là một 
cách biểu lộ cái ngã của mình thì nó sẽ khiến cho mình dễ bị rơi vào sự mù quáng. Là một 
người Phật Giáo thì không được bám víu vào tiền bạc, không nên đề mình nô lệ cho tiền bạc - 
thế nhưng không phải vì thế mà phải khước từ và chối bỏ tiền bạc, không được phép đụng 
chạm vào nó. 


Con đường ấy gọi là con đường trung đạo. Thế nhưng trung đạo là gì? Quả thật đấy là 
một thứ gì khá xa lạ đối với chúng ta (agười Tây Phương), bởi vì chúng ta tr ờng có thói 
quen suy nghĩ dựa vào nguyên tắc nhị nguyên (nhj nguyên ở đây có ngiĩa là một sự tương 
phản hay một sự đối nghịch: tham tiền hoặc là không tham tiên. Trung đạo là con đường ở 
giữa hai cực đoan đó). Trung đạo có ngiãa là không đư ợc ham muốn tiền bạc, cũng không 
phải là không muốn có tiền bạc (đáy là cách diễn đạt theo "tứ đoạn luận" của Long Thụ: 
"không-muốn-có" đăng "không -phải là không-muốn-có", đấy là hai về trong số bốn về của 
pháp lôgic gọi là tứ đoạn luận). Tóm lại là chúng ta phải phát động được một mối tương quan 
thật phóng khoáng đối với tiền bạc. 


Nói một cách khác, nếu xem việc tìm kiếm tiền bạc là mục đích của sự hiện hữu con 
người thì đấy sẽ là một thái độ vô cùng thiển cận và phi lý, và đấy cũng chăng khác gì với thái 
độ ngược lại tức là chối bỏ tiền bạc. Tóm lại điều quan trọng hơn cả chính là động cơ thúc đây 
từ bên trong nội tâm của chính mình. 


Chúng ta có thể chỉ muốn kiếm được ít tiền thế nhưng lúc nào đin g cứ để cho đồng 
tiền ám ảnh mình, hoặc ngược lại thì cứ làm ra thật nhiều tiền thế nhưng biết tiêu xài đồng 
tiền để mang lại một cuộc sống tiện nghi hơn, và đồng thời chắng những không bám víu vào 
đồng tiền mà biết đâu chúng ta lại còn biết sử dụng nó đề biến mình trở thành một con người 
hào phóng nữa. 


45 


Làm thế nào để có thể biết được là hành động của mình có đúng hay không 
trong khi phải phản ứng nhanh chóng trước một biến cố đang xảy ra? 


Đây là nhờ vào cách phân tích các dâu vêt lưu lại từ các hành động của mình. 


Bước theo bước chân của Đức Phật có nghĩa là phải phân tích được từng cảnh huống 
xảy ra ngày càng chính xác hơn hầu tìm cách ứng xử với chúng một cách thích nghỉ nhất. 
Không có một quy tắc nhất định nào được thiết lập săn đề chúng ta có thê dựa theo đó mà ứng 
xử. Kinh sách có đề cập đến một trường hợp bắt buộc phải phạm vào hành động sát nhân - 
đây là trường hợp phải hạ sát một tên cướp sắp ra tay giết hết cả một đoàn thương nhân để 
cướp của. (đáy là một câu chuyện về một vị Bồ-tát tiền thân của Đức Phật giết lÊH CƯỚP để 
cứu đoàn người trên thương thuyên). 


Cách ứng xử trên đây thật hoàn toàn khác lạ khi đem so với quan điểm của triết gia 
Kant. Đối với triết gia này thỳÏi ều khoản cấm nói dối chăng hạn phải được tôn trọng một 
cách tuyệt đối, không được phép vi phạm bắt cứ trong trường hợp nào. Nếu là như thế thì nào 
có khó khăn gì để biết rằng mình có đúng hay không, chỉ cần biết tuân hành luật pháp là đủ. 


Phật Giáo mở ra một tầm nhìn hoàn toàn khác hắn. Phải quán xét hành động của mình 
và cả động cơ thúc đây hành động ấy nữa (hành động phát sinh từ một tác ý trong tâm thức, 
và tác ý thì phát sinh từ một vết hẳn của nghiệp tôn lưu trên ®ồng tỉ ép nói liên tục của trì 
thức. Sở dĩ vết hẳn chuyển thành tác ý là vì tri thức diễn đạt những gì mà ngũ giác cảm nhận 
được khi tiếp xúc với ngoại cảnh, và sự diễn đạt đó đã "đánh thức" và "kích động” vết hẳn để 
chuyển nó trở thành tác ý. Tiếp theo đó th tác ý phát l ộ ra bên ngoài bằng hành động hay 
ngôn từ. Tóm lại các phản ứng đó - tức là hành động phát lộ trên thân xác hay ngôn từ - luôn 
phản ảnh các xung năng sâu kín tôn lưu trên dồng tri thức. Một người tu tập phải quán thấy 
và theo dõi được quá trình diễn biến đó hẳu giúp mình chủ động được hành động và ngôn từ 
của mình, không cho phép các tác ý nguy hại điều khiển mình. Ngtời tu tập không nên chỉ 
biết nhìn vào hành ông tức là hậu quả mà còn phải nhìn vào nguyên nhân tức là các xung 
năng sâu kín trong tám thức mình). 


Bạn có thê tự hỏi là mình hành động vì hạnh phúc của chúng sinh hay chỉ để thực hiện 
các ý đồ và tham vọng cá nhân của mình? Nói cách khác thì động cơ thúc đây hành động của 
bạn có phải là con tim thức tỉnh (bodhicirta) (bồ-đề tâm) của bạn, hay đấy chỉ là cách biểu lộ 
nhằm đề cao bản thân mình (narcissique / narcissisfic) hay là vì một sự lo sợ nào đó? 


Nếu nhìn theo khía cạnh này thìđ ạo đức Phật Giáo sẽ gần với một hình thức đạo lý 


(sagesse / wisdom / sự khéo léo hay khôn ngoan) hơn là một hình thức luân lý. 


Hồi hận và mặc cảm tội lỗi có giữ một vai trò nào trong Phật Giáo hay 
không? 


46 


Không có lý do gìđ ê phải mang nặng cảm tính tội lỗi. Chắng những mặc cảm tội lỗi 
không có lợi ích gì mà còn có nguy khi ến cho chúng ta tự giam thân vào chính mình. Ð ấy 
không phải là một cảm tính mang tính cách Phật Giáo, bởi vì đối với Phật Giáo khái niệm về 
tội tô tông hoàn toàn xa lạ, và hơn nữa Phật Giáo lại luôn nhấn mạnh đến sự kiện là từ bên 
trong của tất cả mọi con người đều có tàng ấn một sự toàn thiện, và chỉ cần làm cho nó hiện 
ra. 


Trái lại hối hận có thê mang lại lợi ích. Nếu lỡ phạm một giới luật mà trước đây mình 
đã nguyện phải tuân thủ, và nêu cảm thấy mình không đủ nghị lực để thực thi lời nguyện ước 
đó của mình, thì điều quan trọng hơn hết là phải ý thức được thực trạng ấy. Không nên bó tay 
cam phận mà cũng không nên ngoảnh mặt làm ngơ trước sự kiện đó. Cả hai thái độ đều chứng 
tỏ mình là người thiếu trách nhiệm, không xứng đáng là một con người trưởng thành. 


Hồi tiếc đã tự buông thả (để làm một việc không nên làm) sẽ khiến cho con tim mình 
bị va chạm, đấy cũng là cách giúp mình nhìn thấy minh bạch hơn cách mà mình đã phạm vào 
lỗi lầm và nhờ đó mình sẽ biết giữ gìn đạo đức cần thận hơn. 


Khi nào cảm giác hối hận không còn dày vò mình nữa thì cũng nên mượn cái đà đó để 
phát động lòng quyết tâm thật vững chắc bước theo con đường của Đức Phật. 


Tại sao đạo đức Phật Giáo lại được phát huy dựa vào thiền định? 


Đạo đức Phật Giáo luôn đòi hỏi mỗi giây phút trong cuộc sống đều phải là những giây 
phút hoàn hảo. Vị thiền sư Zen Shunryu Suzuki từng phát biểu như sau: "Làm bếp hay nấu ăn 
không nhất thiết chỉ là việc nấu nướng mà còn là một sự tu tập nữa. Khi làm bếp thì bạn phải 
biểu lộ được chính mình qua các động tác của việc làm bếp. Nấu ăn không chỉ có nghĩa là chế 
biến thức ăn cho một người nào đó hay là cho bạn; đây là một dịp để biểu lộ sự ngay thật 
(sincérité / sincerity / sự đơn sơ, giản dị và chân thátr) của mình. Khi nấu ăn thì bạn phải phát 
lộ được sự hiện hữu của bạn qua các động tác liên quan đến việc bếp núc. Bạn phải đặt tất cả 
sự chú tâm của mình vào việc làm bếp, bạn cứ nâu nướng thế nhưng tâm thức luôn trong một 
thể dạng thanh thản và không mong cầu bắt cứ điều gì. Bạn chỉ cần biết là mình đang nấu ăn 
thế thôi! Đấy là phương cách làm hiền lộ thê dạng chân thật và đơn sơ của bạn và đấy cũng là 
một cách góp phần vào việc tu tập của chính bạn". 


Chúng ta sẽ bị đánh lạc hướng khi tin rằng việc tu tập tâm linh là một cách tạo ra một 
sự nối kết nào đó với một thể dạng tuyệt đối, với một sự thật tối hậu, với Trời hay với sự giác 
ngộ. Đấy là cách mà chúng ta nghr ằng con đường tu tập tâm linh mà chúng ta đang bước 
theo phải đưa chúng ta đến một nơi không còn các ảo giác của thế gian này. Thế nhưng thật ra 
thì đấy lại không phải là con đường của Đức Phật. [Bước đi trên con đường ấy thì ] chẳng hề 
có một nơi nào khác (để mà mong câu), cũng không có gì gọi là lý tưởng (để mà nhắm đến). 


47 


Tu tập Phật Giáo là cách trực tiếp quan tâm đến thực tại với tất cả sự đơn sơ của nó. 
Đấy không phải là cách giúp mình tìm kiếm một lối thoát. Tất cả mọi cử chỉ và hành động đều 
góp phần vào việc tu tập, chăng hạn như cất lời để chào một người nào đó khi gặp nhau, phát 
lộ một thái độ nào đó, mặc áo, ăn cơm... - tất cả đều là đạo đức (phải luôn ý thức và cảnh giác 
trong từng cử chỉ nhỏ nhặt của mình). 


Không được phép thả lỏng tâm thức để cho nó tha hồ đi nghỉ mát. 


Không-hành-động có nghĩa là gì và tại sao nó lại biểu trưng cho ý nghĩa sâu 
xa nhất của đạo đức Phật Giáo? 


Đối với Phật Giáo, sống một cuộc sống đạo đức có ngĩa là luôn quán thấy được sự 
đúng đắn và tốt lành trong từng cảnh huống xảy ra nhằm giúp mình ứng xử một cách tự nhiên 
và phù hợp theo chiều hướng đó. 


Đạo đức Phật Giáo được hình thành từ các kinh nghiệm cảm nhận trong cuộc sống 
hằng ngày của con người. Ta đi ngoài đường và đang ngÏĩ đ ến buổi họp mà mình sắp tham 
dự, bỗng dưng trông thấy một người đang đi phía trước gặp nạn (j cướp giật, hành hung hay 
vấp ngã...). Vậy ta phải phản ứng như thế nào? Một hành động đạo đức không nhất thiết chỉ 
được phát động dựa vào sự cân nhắc hay lý luận mà thông thường là nhờ vào khả năng ứng 
xử nhanh chóng trước một biến cô đang xảy ra. 


Đấy là một cách đáp ứng tự nhiên trước một cảnh huống đặc biệt nào đó, và sau đấy 
thì nó phải được tiếp tục phát huy bởi trí thông minh trực giác (prajna) (¿rí tuệ). Phật Giáo gọi 
một hành động không phát sinh từ bất cứ một sự cân nhắc nào là "không-hành-động". 


Không-hành-động không có ngĩn là "không làm gì c ả" mà thật ra là có làm - thế 
nhưng không phải vì thế mà hành động "làm" không phát lộ được quyết tâm của một chủ thể 
rõ rệt nhằm mục đích làm nỗi bật cái chủ thê ấy lên (rhí dụ ta bó thí thế nhưng lại không hê ý 
thức được là mình bó thí, bố thí cái gì và bồ thí cho di, nhự thể gọi là không-bô-thí thế nhưng 
thật ra thì lại là bố-thí, vì phía sau hành động bồ thí ấy vẫn tàng ẩn một sự quyết tâm của một 
chủ thể với một con tìm mở rộng và đôi bàn tfay để ngửa). 


Sự kiện không-hành-động bên trong hành-động ( chẳng hạn như bố thí mà không biết 
rằng mình là ngr ời bố thí) có vẻ như là một sự nghịch lý, thế nhưng cũng có thể hiểu như 
một cá thê hành động và hành động của cá thê ấy vượt lên trên tính cách nhị nguyên (không 
có chủ thể và đối tượng). Tuy cá thê ấy hành động, thế nhưng không để cho ý niệm về cái ngã 
trong đầu mình tìm thấy một khe hở nào khả dĩ có thể quan sát được bối cảnh đang diễn biến 
bên ngoài (liên quan đến hành động của cá thể ấy). Kinh nghiệm cảm nhận ấy thật hết sức 
đơn giản và bất cứ ai cũng có thê thực hiện được. Thí dụ như trong khi thi đấu thê dục (phải 


48 


chủ tâm vào các động tác, chẳng hạn như nhảy cao, hay dùng chân đá vào một quả bóng), đi 
thi (chú tâm vào đề tài thi), nâu ăn (xem nồi nước đã sôi chưa, đã đ ến lúc phải cho rau vào 
nôi hay chưa...) - trong những lúc đó ý niệm về cái ngã của mình có thê sẽ bị xóa mờ đi giúp 
cho mình hoà nhập vào những gì mình đang làm. 


Nghệ thuật Phật Giáo nói chung và đặc biệt nhất là nghệ thuật Nhật Bản thường gợi 
lên thật rõ rệt tính cách không-hành-động đó. Ngọn bút lông của một người viết thư pháp lướt 
trên mặt giấy có vẻ như theo ý mu ốn của chính nó, người nghệ sĩ không hề nghĩ đến chính 
mình là ngr ời điều khiển các chuyên động nơi đầu ngọn bút. Một nhạc sĩ đang kéo đàn hồ 
cầm thế nhưng lại có cảm giác là không phải mình đang chơi nhạc mà âm nhạc tự nó đang réo 
rắt. Người nhạc sĩ hoàn toàn hội nhập với những gì mình đang làm, đến độ không còn ý thức 
được chuyên động của các ngón tay, đăng không ý thức được nhạc cụ mà mình đang sử dụng 
kế cả sự kiện là mình đang chơi nhạc. Người quan sát - tức cái ngã - thông thường giữ vai trò 
phẩm bình và phánđoán nh ững gì mà chúng tađang th ực thi (diễn đạt các hiện tượng đang 
xảy ra) bỗng dưng biến mất. Chúng ta hoàn toàn hòa nhập vào hành động mà chúng ta đang 
thực thi. Thế nhưng không phải vì vậy để có thể bảo rằng chúng ta rơi vào một tình trạng "vô 
thức", trái lại là đằng khác bởi vì ngay chính những lúc ấy thì sự hiện diện của chúng ta trong 
thực tại trở nên vững chắc hơn bao giờ cả (/a hội nhập vào những gì đang xảy ra và theo đó 
cái ngã cũng sẽ tan biến đi, ta trở thành hiện thực và hiện thực cũng chính là ta, không có con 
người nào cả, cũng chẳng có cái ngã nào cả). 


Tại sao trên dòng lịch sử Phật Giáo lại có những vị thầy bất chấp đến đạo 
đức, đôi khi lại còn có về như khinh thường người khác nữa? Điều ấy có 
phải là một sự chướng mắt hay không? 


Thật thế, tại các quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên, Tây Tạng..., quả không còn là 
chuyện lạ khi trông thấy một số các vị thầy thật quái dỊ, bất chấp đạo đức và rất thích tìm cách 
trêu chọc những ai có khuynh hướng suy ngiĩ ngay th ật và một chiều. Thái độ bất tuân thủ 
(các quy ước và các lễ lối công thức) đôi khi cũng được xem như là một phép tu tập đối với 
một số học phái Phật Giáo - đấy cũng là một cách làm phát lộ sức mạnh và tính cách gây chấn 
động trong các lời giảng của Đức Phật. 


Đúng ra thì chăng có một vị thầy nào chế nhạo đạo đức cả. Đấy chẳng qua là vì trong 
số họ có một vài vị nhận thấy đạo đức rất dễ bị biến thể để trở thành một thứ chủ nghĩa rập 
khuôn (conformism) đôi khi còn có thê xem như là một thứ đạo đức giả trong xã hội nữa. 


Đấy chỉ là cách ứng xử mà các vị thây này đã dùng đ ê thích ứng với các cảnh huống 
xảy ra (có những cảnh huống phải ứng xử bằng sự khiêu khích và thô bạo). Đây cũng là một 
cách nhắc cho chúng ta hiểu rằng sự giác ngộ đôi khi đĩng phát hi ện qua một một sự chấn 
động (choquani / shocking) nào đó. Đạo đức cũng là một phép tập luyện tuyệt vời nhất giúp 
chúng ta trút bớt gánh nặng của cảm tính hẹp hòi luôn tự xem mình là trung tâm, và nhất là ý 


49 


thức được là không phải chỉ biết tuân thủ đạo đức là đủ mà còn phải giải thoát con người ra 
khỏi những gì quá đ ỗi tầm thường và cả sự lo sợ trong lòng họ (/o sợ phạm vào sai lầm hay 
không tuân thủ được các giới luật...). Một thái độ hành xử thích nghi nhất đối với một cảnh 
huống xảy ra không nhất thiết có thê nhận biết được từ một góc nhìn thuộc bên ngoài thái độ 
đó (có nghĩa là rất khó cho chúng ta đánh giá một hành động hay một cách ứng xử khi mình 
đưng vào vị trí thứ ba). 


Người ta thường nói đến hiện tượng này và xem đấy như là một "sự điên rồ đầy khôn 
ngoan” (“une ƒolle sagesse” / "a mad wisdom”), một sự khôn ngoan trở nên điên loạn khi bắt 
buộc phải ứng xử thật thích nghỉ với luân lý, một sự khôn ngoan dám chấp nhận sự điên rồ để 
có thê biểu lộ được quan điểm của mình một cách tư do hơn. Thế nhưng đây lại chính là một 
cách biêu lộ chân thật nhất của tình thương yêu, một thể dạng tối hậu của đạo đức (vị (hiển sư 
Lâm Tế không ngân ngại gì khi trợn mắt và chặt phăng ngón tay của một người đệ tử khi 
người này bắt chước ông đưa một ngón tay lên và không trả lời mỗi lần có ai hỏi bắt cứ điêu 
gì. Vị thiên sư không tức giận vì tên đệ tử dám cả gan bắt chước ông mà ông chỉ thương cho 
hắn bám víu và bắt chước một cách ngu xuân những gì người khác làm. Tên đệ tử quá sợ ôm 
bàn tay đây máu me và phóng chạy. Vị thiên sư chưa chịu tha mà còn cầm dao đuổi theo. Tên 
đệ tử quay lại thấy thầy mình trợn mắt và đưa một ngón tay lên, trong khi ngón tay của mình 
thì đã bị chặt mất, hắn chợt bừng tỉnh và bắt thân đạt được giác ngộ. Chỉ xin mạn phép nhắc 
nhở những ai mà tình thương trong bồng mình chưa đ tủ phát lộ một sức mạnh tương tự như 
thiên sư Lâm TẾ thì cũng không nên bắt chước theo cách giảng dạy ấy của ông). 


Thiên định. đạo đức và sự hiệu biêt trực giác 


Đối với phần đông các người tu tập Phật Giáo thì toàn bộ giáo huấn của Đức Phật có 
thể tóm lược thành ba điểm chính như sau: đạo đức (sji/a), thiền định (samadHi) và sự hiểu 
biết trực giác (prajna) (trí tuệ). Đấy là ba sức mạnh góp phần giải thoát cho tâm thức của 
chúng ta. Con đường của Đức Phật là sự kết hợp của ba phép luyện tập ấy (/u giới, w định và 
tụ tuệ). 


Đạo đức là chiếc áo đẹp nhất mà con người có thể khoác lên người mình. Chiếc áo đó 
phát sinh từ con tim mình đề tỏa sáng và chiếu rọi bên trong con người mình, và sau đó thì tỏa 
rộng ra trong toàn thế giới. Nó giúp chúng ta bảo vệ được thể dạng vẹn toàn và xứng đáng 
nhất của mình. Chiếc áo ấy sẽ tác động đến từng hành động, cử chỉ và ngôn từ của chúng ta. 


Thiền định giữ chúng ta trên mặt đất này và mở ra cho chúng ta một bầu không gian 
đầy sinh động. Nó cũng chăng khác gì một con ngựa đề chúng ta cưỡi hầu giúp chúng ta có 
thể quay trở về với tâm thức của chính mình và tránh cho mình không trở thành nạn nhân của 
mọi thứ lo âu và ngờ vực. 


Sự hiểu biết trực giác giúp chúng ta quán nhận được một cách minh bạch mọi sự vật 
đúng như thế. Sự học hỏi đúng nghĩa của nó không nhất thiết chỉ là một cách gom góp sự hiểu 


50 


biết hay là để trở thành một nhà bác học, mà hơn thế còn giúp chúng ta nhận biết được tại sao 
và bằng cách nào chúng ta lại không thực sự là chính mình. 


Người ta thường mượn hình ảnh một cái bình đựng nước và bóng của con trăng phản 
chiếu trong bình để biểu trưng cho tầm quan trọng và mối tương quan giữa ba nguồn năng lực 
trên đây (đạo đức, thiên định và trí tuệ). 


Đạo đức là cái bình, biểu trưng cho thái độ hành xử của chúng ta và đây cũng là những 
gì góp phần bảo vệ con người của chính mình. 


Thiền định có thê ví như nước đựng trong bình. Chúng ta phải luyện tập như thế nào 
để giữ cho nước được yên lặng nhằm biến nó trở thảnh một tắm gương thật trong sáng. 


Sự hiểu biết trực giác tượng trưng bởi hình bóng rạng ngời của mặt trăng phản chiếu 
trong đáy nước. 


Nếu chiếc bình đ bắn và lắc lư th mặt nước sẽ chòng chành và không phản chiếu 
được bóng trăng của trí tuệ. 


Nếu bóng trăng bị chao đảo thì làm thế nào nước trong bình và cả cái bình có thể đón 
nhận được vẻ đẹp tròn đầy của thiên thê ấy trong vũ trụ. 


51 


Chương 4 


Tìm hiểu hình ảnh Đức Phật 





Đức Phật chạm tay xuống mặt đất để 
chứng minh cho sự chiến thắng của mình trước bọn ma vương 
(điêu khắc nỗi thuộc triều đại Pala-sena, Ấn Độ, thế kỷ thứ X, 
đá Basalt màu đen, bảo tàng viện Guimet-Par1s) 


Đức Phật có thật hay không? 


Tất cả các tài liệu lịch sử đều chứng minh cho thấy là Đức Phật có thật và sống cách 
nay đã hai-mươi-sáu thế kỷ. Ngài là con của một vị vua thuộc dòng họ Thích-ca (Sakya) trị vì 
một vương quốc nhỏ đưới chân dãy Hy-mã-lạp sơn, trong một vùng thuộc lãnh thổ Nepal 


52 


ngày nay. Tên tục của Ngài là Tắt-đạt-đa (Siddharta), họ là Cồ-đàm - vì thế mà người ta 
thường gọi Đức Phật là Ngài Cồ-đàm. 


Trong thời gian khi còn tu khổ hạnh người ta còn gọi Ngài bằng một tên khác là 
Thích-ca Mâu-nI, có nghĩa là "VỊ Thánh Nhân của Yên Lặng thuộc dòng họ Thích-ca”. 


Sau khi nhất quyết là sau này sẽ không đảm nhận chức vụ thủ lãnh nắm giữ quyền 
bính tạm thời (ức chính trị) trong vương quốc của vua cha thì Ngài từ bỏ cung điện xa hoa để 
chọn cuộc sống của một người tu tập tâm linh. Khi ba mươi tuổi thì Ngài đạt được giác ngộ và 
sau đó thì bắt đầu thuyết giảng. Ngài đã mang lại một niềm khích lệ lớn lao và sáng lập ra tập 
thể những người xuất gia. Ngài tịch diệt bên cạnh các đệ tử của mình khi được tám-mươi tui. 


z 


Những kinh nghiệm cảm nhận chủ yếu nào ấ khi ến cho Đức Phật trở 
thành một người sáng lập tôn giáo? 


Những vấn đề khúc mắc khiến cho Đức Phật hằng ray rứt đều mang tính cách vô cùng 
sâu xa và khác thường. Có phải là Ngài đã hỏi tại sao chúng ta lại cứ dẫn thân vào một cuộc 
sống luôn phải phấn đấu chỉ để mang lại sự hung bạo và để kéo dài bất tận sự hung bạo đó. 
Tại sao chúng ta lại phải gạt bỏ cái nhân tính tiềm tàng trong chính mình để chọn cho mình 
một cuộc sống dãy đầy hận thù? Tại sao chăng mấy khi chúng ta có dịp để chứng tỏ rằng 
mình là một con người? Tại sao chúng ta lại không thê thực hiện được những gì mình hằng 
mong ước mà lại cứ đắm mình vào những thứ không nên làm? 


Đấy là những gì mà Đức Phật đã ưu tư. Con người luôn bị lọt ra bên lề cuộc sống. Họ 
tranh đấu nhằm mang lại cho mình thành công và hạnh phúc, thế nhưng càng vùng vẫy bao 
nhiêu thì những mục tiêu ấy lại càng trở nên xa vời bấy nhiêu. 


Tuy sống trong huy hoàng thế nhưng Đức Phật cũng biết là có nhiều người khác đi 
từng chối bỏ sự hào nhoáng ấy để quay lưng đi và quên nó (các người tu khổ hạnh vào thời 
bấy giờ). Ngài tự hỏi tại sao lại có thể như thể được. 


Trái với những gì người ta thường hiểu một cách sai lạc, thật sự là chúng ta không thể 
tìm thấy được lời giáo huấn nào mang nhiều tính cách tự tin và lạc quan hơn những lời giảng 
dạy của Đức Phật. 


Đức Phật luôn căn cứ vào hiện thực và nhận thấy chỉ có một. con đường duy nhất có 
thể mở ra một lối thoát cho con người. Đấy là cách không nên cô gắng tìm mọi cách đề lần 
trốn khổ đau, bất toại nguyện và lo buồn mà phải nỗ lực quan tâm tìm hiểu chúng. Thật vậy 
có rất nhiều phương tiện giúp chúng ta nhìn vào cách mà chúng ta đang sống. 


53 


Cái lâu đài đầy tiện nghi mà vua cha đã dựng lên đề cố kềm giữ Ngài thật ra chỉ là một 
nhà tù với các bức tường được dựng lên bằng sự sợ hãi. Tương tự như vậy, chúng ta ng 
đang bị giam giữ trong cái ngục tù của sự kinh hoàng trước bệnh tật, già nua và chết chóc, và 
đây chính là những gì khiếp đảm nhất của hiện thực. 


Suốt sần năm-mươi năm từ khi đạt được giác ngộ cho đến lúc tịch diệt, Đức Phật 
không một lúc nào lại không nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta đang tự lừa dối mình. 
Chúng ta không nên trốn lánh sự sợ hãi và khổ đau mà phải lắng nghe chúng hầu tìm hiểu 
chúng, và đấy là cách duy nhất đề giúp chúng ta có thể loại bỏ được chúng. 


Hãy nhìn thăng vào sự hiện hữu của chính mình để phấn đấu. Chưa hăn là mình sẽ 
thắng, thế nhưng cũng chưa phải là mình sẽ thua. Đã là con người thì chúng ta lúc nào cũng 
có đủ khả năng giúp mình tự giải thoát khỏi mọi thứ gông cùm xièng xích - chăng hạn như 
việc thay đổi thể dạng tâm thần của mình. 


Phương pháp luyện tập thiền định sẽ giúp chúng ta thực hiện được điều ấy. 


Đấy cũng chính là con đường mà Đức Phật đã mở ra cho chúng ta. 


Đức Phật là một vị trời hay một con người? 


Đức Phật không giống như các vị sáng lập ra các tôn giáo khác bằng cách chỉ dựa vào 
Kinh Sách - chẳng hạn như Abraham, Moïse, Chúa Ki-tô hay Mahammed. Đức Phật không 
phải là một nhà tiên tri (prophèfte / prophel, tiếng Hy Lạp là prophêtês, có ngiĩa là m ột vị tự 
cho mình mang tính cách linh thiêng, tiên đoán được những biến có sẽ xảy và dựa vào đó để 
mà thuyết giảng bằng lời hay bằng chữ viết. Các biến cô mà các vị ấy tiên đoán thường là các 
tai tơng sẽ xảy ra trong tương lai - tức có nghĩa là một sự hăm dọa). Đức Phật trái lại chỉ là 
một con người bình dị đã nêu lên những kinh nghiệm cảm nhận mà mỗi con người đều có thể 
thực hiện được. Ngài không hề nắm giữ bất cứ gì mang tính cách thần khải. Không có ai trao 
truyền cho Ngài một thông điệp mang tính cách linh thiêng, siêu nhiên hay thuộc vào một thế 
giới khác hơn là cái thế giới này. 


Thiên Chúa Giáo đòi hỏi các tín đồ phải tin vào Chúa Ki-tô tức là vị Con Trời đã chết 
trên cây thánh giá và sau đó thì sống lại. Trọng tâm của tôn giáo ấy dựa vào một đức tin vượt 
lên trên mọi khả năng lý luận. 


Trái lại đối với sự thật nêu lên trong giáo huấn của Đức Phật thì đơn giản là chỉ dựa 
vào một thể dạng tự do và sinh động của thực tại - dù cho thể dạng ấy mang tính cách tiềm ấn, 
tức là còn bị che khuất và u mê. Con đường chỉ là một cách đơn giản giúp chúng ta nhận thấy 
đích thật cái thê dạng ấy và giúp nó hiển lộ ra trong lòng mình. Đức Phật không hề quan tâm 
đến Đắng Tối Cao hay các vị trời khác. Dầu sao đi nữa theo Đức Phật thì các vị ấy không thể 
giúp mình tự giải thoát cho mình được. Con đường duy nhất là phải ngồi xuống để nhìn vào 


54 


những kinh nghiệm cảm nhận của chính mình trong từng giây phút một, với tất cả sự chân 
thật và ngay thắng. Quả thật là chăng ai có thể làm được việc ấy thay cho mình cả. 


Vào thời khắc trọng đại nhất khi Đức Phật sắp đạt được sự Giải Thoát, nghĩa là lúc 
Ngài sắp bước sang phía bên kia (để đạt được sự Giác Ngô) thì cũng chính là lúc mà Ngài bị 
ma quỷ tấn công mãnh liệt nhất. Chúng tìm đủ mọi cách làm cho Ngài phải bị hủ hóa, chúng 
quyền rũ đề đánh lạc hướng Ngài, thế nhưng đồng thời đây cũng chính là lúc mà Ngài đã biểu 
lộ một hành động thật phi thường, một hành động độc nhất trong lịch sử nhân loại, mang một 
chiều sâu vô hạn: N gài đã dùng bàn tay của mình để chạm vào mặt đất và mượn mặt đất làm 
nhân chứng cho Ngài. 


Thay vì trỏ tay lên trời để bảo cho mọi người biết rằng sứ mạng của mình là do Trời 
giao phó thì Đức Phật lại hướng tay mình xuống mặt đất của thế gian này. Rất nhiều ảnh 
tượng biểu trưng cho cái dấu ấn thật tinh tế ấy của Đức Phật khi Ngài dùng bàn tay mình đê 
chạm vào mặt đất. Thật vậy không thể có một biểu tượng nào mang nhiều ý nghĩa hơn thế để 
chứng minh cho thấy rằng trước hết Ngài chỉ là một con người bình dị, bình dị như mỗi con 
người trong tất cả chúng ta. Một con người bước đi trên mặt đất này và chỉ quan tâm đến 
những gì thật đơn sơ của hiện thực mà không hề chờ đợi những ước mơ và hy vọng xa vời. 


Thế nhưng lại chính là nhờ vào sự khám phá ra cái thể dạng vượt thoát khỏi mọi bám 
víu và hận thù luôn lôi kéo tất cả chúng ta phạm vào lầm lẫn, mà Đức Phật đã trở thành một 
sinh linh thiêng liêng. Cuộc đời và những lời giáo huấn của Ngài là những gì vô cùng kỳ diệu 
tượng trưng cho một bầu không gian mở rộng, vượt lên tất cả các quan niệm của đời thường. 
Đối với nhiều học phái thì Đức Phật không phải là một con người được sinh ra, sống và chết 
đi, mà thực sự chính là một thê dạng sinh linh luôn hiện hữu trong thực tại và đồng thời cũng 
là sự thật của chính cái thực tại ấy. 


Khi nhìn một pho tượng Phật chúng ta cũng có thể nhận thấy được sự biến đổi của một 
con người, đây là một tắm gương nêu lên lòng quả cảm và quyết tâm đã khiến cho một con 
tim ngập tràn bởi sự an bình và niềm yêu thương, là một bầu không gian mở rộng của tình 
thương yêu tỉnh khiết và của cả thực tại nữa - và đấy cũng là những gì hiện hữu trong từng 
giây phút một. 


Như vậy nếu hiểu được ý nghĩa đó thì chúng ta cũng nên tránh các thói quen suy ngiĩ 
nhị nguyên của mình từ trước để nhìn vào Đức Phật như là một con người hoàn hảo và hoàn 
toàn thiêng liêng. 


Các ảnh tượng biểu thị Đức Phật có trung thực với hình ảnh của chính Ngài 
hay không? 


55 


Người nghệ sĩ không phải là một phóng viên báo chí mà họ chỉ là người diễn đạt. Họ 
chỉ tìm cách thê hiện các phẩm tính nơi sự hiện hữu của Đức Phật mà không chú ýđ ến các 
đặc tính trên thân thể N gài. Nhăm đạt mục đích đó các nghệ nhân trước hết đã dựa vào một số 
biểu tượng dễ nhận biết nhất để biểu thị cho Đức Phật: thí dụ như một chiếc ngai, vết chân 
của Ngài, chiếc bánh xe tượng trưng cho giáo huấn của Ngài, một đóa hoa sen... 


Về sau này, chính xác hơn là vào thê kỷ thứ I, thì mới thấy nảy sinh ra ý kiến biểu thị 
Đức Phật qua nhân dạng con người. Điều này sở đĩ xảy ra có lẽ là do người Hy Lạp đã nhìn 
vào Đức Phật xuyên qua hình ảnh vị thần Apollo của họ. 


Ngày nay chúng ta có thê biết thêm rằng Đức Phật vào thời bấy giờ rất có thể là một 
người sây còm và da đẻ màu sậm đen chứ không như một số ảnh tượng mà chúng ta vẫn 
thường thấy ngày nay. Nhờ vào việc nghiên cứu Kinh sách Chính Thống bằng tiếng Pa-li và 
nhất là dựa vào các công trình khảo cứu của các sử gia hiện đại thì người ta mới hiểu rằng 
Đức Phật không phải là một vị hoàng thân tầm cỡ lớn, cũng không sống trong một lâu đài 
nguy nga, mà đúng hơn thì Ngài chỉ là con của một vị vương công khiêm tốn trong vùng. Thế 
nhưng điều ấy nào có gì là quan trọng. 


Hình tượng chỉ giữ vai trò gợi lại những lời giáo huấn mà Ngài đã đề lại cho chúng ta, 
nhưng tuyệt nhiên không phản ảnh một sự thật nào về xác thân con người của Ngài. Hơn nữa 
tại mỗi vùng địa lý, người ta lại hiểu giáo huấn của Ngài một cách khác đi đôi chút, con người 
ở những nơi ấy đã thích ứng Phật Giáo với lịch sử của họ và cả những gì mà họ ước mơ, để 
rồi hình dung ra hình ảnh của Ngài một cách khác đi (xin chú ý đây cũng là ý nghĩ mà tác giả 
sẽ khai triển khi trình bày về nguôn gốc của Đức Phật Di Lặc trong phân kết của chương 
này). Thê nhưng phải hiểu rằng tất cả những hình ảnh ấy đều nói lên một sự thật duy nhất, dù 
không mang tính cách lịch sử đi nữa thì sự thật tâm linh ấy cũng hàm chứa một giá trị thật cao 


Dù có cố gắng tìm lại hình ảnh Đức Phật lịch sử với bất cứ giá nào thì đấy cũng chỉ là 
một cách bám víu phát sinh từ bản chất vô minh của mình, và cũng cho thấy là mình chẳng 
hiểu gì cả về những lời giáo huấn của Ngài. Bản thân của Đức Phật chăng có gì hệ trọng cả. 
Đấy chỉ là một biểu tượng sống thực của sự Giác Ngộ. Điều mà chúng ta cần tìm kiếm chính 
là sự giác ngộ chứ không phải là các chỉ tiết liên quan đến tiêu sử của Ngài hay là dáng vóc 
của Ngài. 


Hãy nhìn lên hình tượng của Đức Phật. Cái hình tượng đó gợi lên trong trí ta điều gì? 
Một thể dạng an bình và một lòng nhân ái mở rộng hướng thăng vào con tim của mình. 


Đấy mới thật là những gì chính yếu. 


Chúng ta học được những øì từ các ảnh tượng của Đức Phật? 


56 


Trước hết các ảnh tượng ấy cho biết Ngài là ai. Vào thời đại của chúng ta ngày nay, 
vai trò ảnh tượng không còn giữ được tính cách thiêng liêng như trước nữa. Đối với chúng ta, 
khá lắm thì đấy cũng chỉ là những tác phẩm gợi lên một sự say mê nào đó dưới khía cạnh 
thẩm mỹ. Thế nhưng đối với người Phật tử thì ảnh tượng của Đức Phật là những gì giúp họ 
tiếp cận trực tiếp với sự hiện diện của Ngài trong thực tại. Các ảnh tượng ấy không phải là các 
tác phẩm của một nghệ sĩ nhằm mô tả những cảm hứng của mình. Người sáng tạo ra các ảnh 
tượng ấy luôn tìm cách xóa bỏ chính mình để nhường chỗ cho những gì họ muốn diễn tả có 
thể bộc lộ ra với sự rạng rỡ nguyên sinh của nó. Nếu nhìn theo chiều hướng ấy thì bất cứ một 
tác phẩm Phật Giáo nào cũng đều mang tính cách thiêng liêng, đều nhằm phản ảnh cái đẹp 
tinh khiết nhất của nó. Cái đẹp đó không có mục đích mang đến cho chúng ta một cảm xúc 
thích thú nào cả mà đúng hơn là giúp mở rộng con tim của chúng ta một cách thật kiên cường 
và quảng đại. 


Quả thật hết sức khó để có thê đọc những gì được ghi trong các trang kinh sách viết 
bằng tiếng Phạn hay tiếng Pa-li hầu thấu triệt được các lời giảng dạy của Đức Phật. Hàng rào 
ngăn cách về ngôn ngữ là một trở ngại lớn. Việc dịch thuật không mấy khi mang lại các kết 
quả mong muốn và hơn nữa cuộc sống tân tiến ngày nay đã khiến cho một số các lời giảng 
huấn mà người ta cho là của Đức Phật có thể trở nên khó hiểu. Thế nhưng đơn giản hơn cả là 
chỉ cần nhìn vào ảnh tượng của Đức Phật thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự hiện 
diện của Ngài. Con đường này thật vô cùng giản dỊ. 


Đôi khi ảnh tượng cũng đủ để giúp chúng: ta nhận thấy quyết tâm phi thường của Ngài 
trong khi thiền định: toàn thân Ngài rắn lại vì cố gắng. Còn có một tắm gương nào qự giá 
hơn đề chúng ta nhìn vào hay không? 


Đôi khi ảnh tượng cũng cho thấy Ngài dường như vượt thoát khỏi mọi thứ căng thắng 
và hiện ra như một thực tại thật tỉnh khiết và tự nhiên không cần phải biểu lộ, bởi vì cái thực 
tại tĩnh khiết ấy đã vượt lên trên tất cả mọi tiêu chuẩn nhỏ hẹp. 


Tại sao các ảnh tượng của Đức Phật lại thường øỉ iồng nhau? 


Bởi vì việc biểu thị Đức Phật chỉ có tính cách tượng trưng nhằm nói lên các phẩm tính 
của sự Giác Ngộ nơi Ngài. Ảnh tượng thường cho thấy trên đỉnh đầu của Ngài có một cái 
bướu (ượng frưng cho trí fuệ) và giữa hai lông mày thì có một túm lông nhỏ (/ượng frưng 
cho sự quán thấy sâu xa). Hai trái tai thì thòng xuống, đấy là vì phải đeo các bông tai thật 
nặng khi Ngài còn là một vị hoàng thân. Tóc cắt ngắn tượng trưng cho cuộc sống xa lìa thế 
tục, bởi vì vào thời bấy giờ tóc để dài là cách biểu trưng cho quyên lực và uy thế. Động tác 
của hai tay thì luôn mang một ý nghĩa nào đó, chăng hạn như để nói lên rằng: "Đừng lo sợ" 
(bàn tay phải để ngửa và đưa ra phía trước), "Hãy cỗ lắng nghe những lời giảng huấn" (hai 
bàn tay và các ngón kết vào nhau thành vòng bánh xe) hoặc "Mặt đất này là nhân chứng duy 
nhất của Ta" (bàn tay phải chạm xuống mặt đất). 


57 


Khi nói rằng Đức Phật là bản thế đích thật của ta thì đấy có ý nghĩa gì? 


Đức Phật khuyên chúng ta nên thức tỉnh hầu giúp chúng ta có thể quán nhận được 
những øì cao quý trong sự hiện hữu của chính mình, bởi vì nếu thiếu sự tỉnh thức thì chúng ta 
nào có thể khám phá ra được thể dạng cao quý của chính mình. Nếu nhìn vào khía cạnh đó thì 
quả thật là không có gì sai lầm hơn khi biến Đức Phật thành một thần tượng điện ảnh 
Hollywood để nhìn vào đây mà bắt chước theo. Điều đó không thể chấp nhận được. Đức Phật 
không thuộc vào bất cứ một nơi nào cả, bởi vì N gài đang trú ngụ trong tâm thức của chính ta. 
Không nên tôn thờ Ngài từ bên ngoài mà phải nhận thấy được Ngài đang hiện hữu trong lòng 
mình. 


Biết suy tư để nhận ra được điều ấ cây không phải là chuyện dễ chỉ vì chúng ta vẫn có 
thói quen luôn đi tìm những gì mong muốn ở những nơi không thể nào có được những thứ ấy, 
tức là những nơi mà chúng ta luôn phạm vào mọi sự sai lầm. Thế giới Tây Phương thường 
xem con người là kẻ phạm tội, luôn bị chi phối bởi tội lỗi. Dó đó phải tuân thủ một số quy 
luật và nghi lễ nào đó để chủ động lấy mình, để mình không lăn xuống vực sâu. 


Đôi với hâu hêt các tín ngưỡng thì vân đê mâu chôt là: làm thê nào đê không chê được 
mình, không đề cho con thú ấn nấp bên trong mình đè bẹp được mình? 


Phật Giáo không chia sẻ quan điểm ấy. Phật giáo chỉ nhìn vào những nơi nào có thể 
phát huy được lòng tốt mà thôi. Phật Giáo không ngả theo và cũng không chống lại Rousseau 
(1712-1776, là nhà văn, triễt gia và soạn nhạc gia người Pháp, chủ trương một khái niệm 
mang tính cách vừa triết học vừa chính trị liên quan đến bản chất tự nhiên của con người 
trước khi xã hội được hình thành, và cái bản chất đó là những gì mang lại hạnh phúc cho con 
người - ghỉ chú thêm của người dịch). Thê nhưng ông ta lại không hề khẳng định là con người 
chỉ có thê hoàn hảo dưới thể dạng rừng rú (ức thuộc vào thời bán khai khi chưa bị xã hội hủ 
hóa). Ông ta xem đấy là một thứ gì mang bản chất tốt (đại khái như khái niệm "nhân chỉ sơ 
tính bản thiện” của Không T1) hướng vào các kinh nghiệm của sự cảm nhận, và ông dựa vào 
đây mà phân tích một cách thật khắt khe để tìm hiểu tại sao chúng ta lại chối bỏ và làm cho ô 
uế cái bản chất tốt ấy đi. 


Kinh Hoa Sen có thuật lại một cầu chuyện về một người nghèo khó tìm gặp một người 
bạn thuở thiếu thời. Người bạn này thì lại thật giàu có và khi trông thấy cảnh khốn cùng của 
bạn mình bèn kín đáo nhét vào áo của người này một viên ngọc thật quý mà không nói gì cả, 
chăng qua cũng vì không muốn cho bạn mình biết để khỏi ái ngại. Nhiều năm sau thì bất ngờ 
người này lại gặp lại bạn cũ và thấy bạn mình vẫn cứ nghèo đói như xưa. Quá đỗi ngạc nhiên, 
người này liền sờ vào vạt áo của bạn mình và nhận ra là viên ngọc vẫn còn đấy. Qua không 
biết bao nhiêu năm tháng dài mà người ấy vẫn không tìm được viên ngọc quý trong áo mình. 
Quả là chúng ta cũng chăng khác gì với người ăn xin ấy vì mang trong người một viên bảo 
châu mà nào có hè hay biết. 


58 


Con đường của Đức Phật cũng không có mục đích nào khác hơn là giúp chúng ta tìm 
thấy cái kho tàng quý giá đó của chính mình. 


Cái kho tàng ây không phải là một món quà tặng của Đâng Tôi Cao mà thật ra là sở 
hữu riêng của tất cả mỗi con người. Vậy làm thê nào để biết được cái gia tài đó? 


Hãy lấy một thí dụ. 


Khi ta đang tản bộ giữa một khung cảnh thiên nhiên và bỗng cảm thấy vô cùng xúc 
động, đến độ chỉ muốn hòa mình vào cảnh thiên nhiên đang tỏa rộng ấy để nhập thành một 
thực thể với nó, và sẽ không còn một ngăn cách nào giữa ta và thế giới chung quanh. Cái kinh 
nghiệm cảm nhận ấy cũng có thể xảy ra khi gặp được một con người nào đó, và từ cuộc gặp 
gỡ ấy bộc phát ra một thứ cảm tính tự nhiên của tình thương yêu. Ð ấy là giây phút tượng 
trưng cho một sự mở rộng, và con người ấy biết đâu cũng có thê là Đức Phật. Con đường sẽ 
tập cho chúng ta biết trú ngụ trong chính nét mặt của Ngài. 


Khi nào kinh nghiệm cảm nhận về một sự mở rộng như trên đây giúp cho ta lòa nh ập 
với nó thì nó sẽ đánh thức trong ta một sự hiểu biết thật căn bản để luôn ước vọng được đặt 
niềm tin của mình vào nó. Phật giáo không phải là một sự mong cầu tìm được một cái gì mà 
mình không có, mà đúng hơn chỉ là con đường giúp mình trở về với chính mình. 


Đức Phật có phải là người lập ra một tôn giáo, một học phái triết lý hay một 
ngành tâm lý học hay không? 


Phật giáo cũng có việc cúng kiến, cũng có chùa chiên, tất cả các thứ này có thê là 
nguyên nhân khiến người ta có cảm tưởng là Phật Giáo cũng không khác gì với các tôn giáo 
theo kiểu Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Hồi Giáo. Thế nhưng thật ra thì lại khác hẳn. 
Lý do chính yêu nhất là Phật Giáo không tin vào một vị Trời sáng tạo, và điều đó cũng cho 
thấy Phật Giáo là một tôn giáo duy nhất không tin tưởng có Thượng Đề (non-theism). 


Phép thiền định mà Phật Giáo đưa ra không nhằm vào mục đích hòa nhập với một thể 
dạng linh thiêng, hoặc một sự tuyệt đối, hoặc bất cứ một thể dạng đơn thuần tri thức nào cả, 
mà đúng hơn là đề phát huy một sự chú tâm chính xác và bền vững hướng vào tất cả những gì 
đang hiện hữu. 


Phật Giáo dïng không phải là một tín ngưỡng dựa vào giáo điều. Người tu tập theo 
Phật Giáo không cần phải phát lộ đức tin của mình đối với bất cứ một thứ gì để dựa vào đó 
mà trở thành một người Phật tử. Trái lại là đằng khác, các vị thầy Phật Giáo thường nhắc nhở 
người tu tập phải luôn cảnh giác và thắc mắc đề tự tìm hiểu thêm. Đức Phật đã từng nói rằng: 
"Không được tin bất cứ gì Ta nói là đúng, chỉ vì đấy là do Ta nói. Trái lại phải mang ra thử 
nghiệm những lời giáo huấn của Ta giống như một người thợ kim hoàn thử vàng. Nếu sau khi 


59 


quán xét các lời dạy của Ta mà nghiệm thấy là đúng, thì lúc ấy mới nên mang ra thực hành. 
Dâu sao thì nhất định cũng không phải là vì kính trọng ta mà mang ra thực hành". 


Có một điều cần phải khẳng định một cách dứt khoát là Đức Phật không thể nào cứu 
độ chúng ta được. Thật vậy Đức Phật không thể làm gì được cho chúng ta cả. Ngài chỉ có thể 
trỏ cho chúng ta thấy một con đường, và mỗi người trong chúng ta phải tự mình bước theo 
con đường đó. 


Mỗi người phải nhận lãnh trách nhiệm về sự hiện hữu của chính mình. 


Phật Giáo cũng không phải là một triết học, bởi vì Phật Giáo luôn tránh không trả lời 
các loại câu hỏi đơn thuần chỉ mang tính cách tự biện hay siêu hình. 


Kinh sách kể chuyện về một người cứ khăng khăng nhất quyết đòi hỏi Đức Phật phải 
giải đáp cho bằng được, thế rồi Ngài đành phải thuật lại cho người ấy nghe một câu chuyện 
như sau: “Nếu có ai bắn một mũi tên làm cho mình bị thương và mình biẾt rõ đấy là một mũi 
tên có tấm một thứ thuốc độc thật mạnh. Vậy có nên tìm hiểu xem người bắn mũi tên mang tên 
øì, giai cấp xã hội của hắn là gì, hắn từ làng nào đến đây, cải cung và mũi tên của hắn làm 
bằng vật liệu gì? Tất nhiên là không nên thắc mắc về những điêu ấy. Trái lại thì phải phản 
ứng nhanh chừng nào tốt chừng ấy để rút mũi tên ra khỏi vết thương và tìm ngay thuốc hóa 
giải chất độc để mà băng bó". Chính vì lý do đó mà Đức Phật thường được xem như một vị 
lương y hơn là một hiền giả hay một triết gia. 


Ngay cả các tư tưởng của Long Thụ thường được xem là các tư tưởng thuộc loại tinh 
tế nhất trong Phật Giáo cũng không thuộc vào lãnh vực triết học. Lý do thật hết sức đơn giản 
là vì triết học chỉ là một cách thắc mắc của người Hy Lạp mà thôi (cũng xin mạn pháp nhắc 
thêm là tác giả tốt nghiếp tiễn sĩ triết học tại đại học Sorbonne Paris). 


Nếu không chú ý đến khía cạnh trên đây thì sẽ khó tránh khỏi những điều nghịch lý 
hết sức trầm trọng. Trong lãnh vực triết học người ta thường tìm cách chuyền những gì không 
biết trở thành biết (hiểu biết bằng sự lý luận và tự biện triết học) và đây cũng là cách phủ 
nhận những gì mang tính cách cá biệt của Phật Giáo (/ức phú nhận Phật Giáo vượt lên trên 
triết học). Phật Giáo không giống với bất cứ một cơ cấu triết học nào của Tây Phương - dù 
đây là chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa yếm thế, chủ nghĩa hưởng lạc.... Cũng không thể nào 
đưa Phật Giáo đến gần với các tư tưởng của Descartes, Spinoza, Kant hay Nietzche (ba triết 
gia đầu tiên chủ trương có Trời, vị thứ tư thì cho là "Trời đã chết"). Phạm vi và cách nhìn của 
Phật giáo ở vào một nơi khác. Do đó thật hết sức quan trọng phải luôn bảo vệ sự độc đáo của 
Phật Giáo. 


Phật Giáo cũng có những bài hát, những lời xiến dương, nghi thức cúng bái, lễ lạc - và 
nhất là thiền định. Do đó Phật Giáo không phải là một hình thức suy tư tự biện về hiện thực 
mà đúng hơn là một con đường đích thật liên quan đến từng hành động, ngôn từ và tư duy của 
chúng ta. 


60 


Phật Giáo mang đến cho tất cả mọi con người thuộc mọi giới tính một con đường giúp 
cho họ sống một cách toàn vẹn sự hiện hữu của chính họ. Con đường ấy không dẫn dắt chúng 
ta bước vào một xứ sở nào khác mà chỉ đơn giản là đưa chúng ta đến gần hơn với chính con 
người của mình, nơi đó đang vang lừng tiếng hát của cả một không gian rộng lớn. 


Phật Giáo là một "con đuờng không chủ đích" hay là một "lối đi không lối đi" - đấy là 
cách nói nhằm nhấn mạnh sự kiện là hành động bước theo con đường sẽ quan trọng hơn nhiều 
so với kết quả mong cầu sẽ đạt được do con đường đó mang lại. 


Phật Giáo có phải là vô thần hay không? 


Phât Giáo không tôn thờ một vị Trời Sáng Tạo, thế nhưng đấy không có nghĩa Phật 
Giáo là vô thần. Thật thế Phật Giáo luôn cảnh giác chúng ta trước mọi hành vi mang tính cách 
tín ngưỡng và khuyên chúng ta phải luôn quán xét và thận trọng đối với khá nhiều điểm tương 
đồng trong cuộc phấn đấu của chủ nghĩa vô thần nhằm giải thoát cho mình ra khỏi các gông 
cùm tạo ra từ các thứ giáo điều. 


Tuy nhiên mặt khác thì Phật Giáo cũng lại rất sần với các tôn giáo của chúng ta (/ức 
của người Tây Phương), chăng hạn như khi một vị tu sĩ Phật giáo gặp một vị tu sĩ Thiên Chúa 
Giáo thì cả hai đều cảm thấy là mình cùng chia sẻ một thứ gì thật chủ yếu. 


Dầu sao thì Phật Giáo cũng mang tính cách vô-thần thật sâu xa. Phật Giáo chủ trương 
một sự phân tích không nhân nhượng nhằm vạch ra cho thấy cái bẫy đang được giăng ra trong 
các tín ngưỡng hữu thần: đấy là cách mà ta phải khẳng định là có một vị trời khác với mình, 
và tiếp theo đó thì vị trời lại dựa vào sự hiện hữu của ông ấy để mà xác nhận là có sự hiện hữu 
của ta và còn thiết đặt cả cho ta các kinh nghiệm cảm nhận của chính ta (có ngiữĩa là vị ấy có 
thể ban cho ta hạnh phúc hoặc trừng phạt 1a). 


Mỗi khi con người nói đến một vị trời nào đó thì đấy cũng chỉ là cách khoác thêm cho 
vị ấy hình ảnh của chính mình, sau khi đã phóng đại nó và ghép thêm cho nó các phẩm tính 
thật hoàn hảo. Trời chỉ là một hình ảnh khuếch đại thật không lồ của chính chúng ta. 


Khi nào vị trí của VỊ ấy và của mình được phân định hai bên rõ rệt thì tất nhiên cũng 
sẽ xảy ra việc cầu khẩn Vị ấy, trông chờ vào sự nâng đỡ cũng như sự giải cứu của Vị ấy. Dầu 
sao thì đôi khi chúng ta cũng có thể cảm nhận được một mối tương liên nào đó (giữa Trởi và 
chúng ta) được thắt chặt, thế nhưng nhiều lúc thì chúng ta cũng có có cảm giác là mối dây đó 
bị đứt (hiếu đức tin). Quả thật hết sức khó đề có thể tạo ra một mối liên hệ với Trời khi ta vẫn 
còn hình dung ra được hình ảnh của VỊ ấy (khi vẫn còn hình dung ra hình ảnh của Vị ấy khác 
với mình thì làm thế nào mà mình có thể hội nhập với VỊ ấy được). 


61 


Thật vậy có một số nhà thần bí chủ trương là Trời không ở bên ngoài con người. 
Trong số này có thể kế ra vị Thầy Eckhart hay thánh nữ Thérèse de Lisieux, đấy là những 
người mà Phật Giáo cảm thấy khá gần gũi. 


Tại sao Phật Giáo vô thần mà lại có một số thánh thần địa phương đông 
đảo đến thế? 


Nếu căn cứ vào các khái niệm của Tây Phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
Thiên Chúa Giáo và các cuộc chiến hung hãn và dai dắng của tôn giáo này chủ xướng để 
chống lại "dị giáo" đôn giáo đa thân của người La Mã trước khi Thiên Chúa Giáo thâm nhập 
vào Âu Châu) thì sẽ không thể nào hiểu được sự nghịch lý trong câu hỏi trên đây. Đối với 
Thiên Chúa Giáo thì việc thờ cúng thần thánh địa phương và thế tục là một thứ nọc độc, một 
thứ đị đoan cần phải nhồ bỏ tận gốc khỏi đầu óc của quảng đại dân gian. 


Phật Giáo không bao giờ chủ trương cách ứng xử ấy mà luôn tin vào sự hiện hữu của 
thật nhiều các vị thần thánh. Phật Giáo chỉ tìm cách chuyên họ trở thành những sinh linh phục 
vụ cho Đạo Pháp. Các vị thần núi hay các vị thần ao hồ đều có thê có thật, với điều kiện là 
phải tôn kính họ và không được tách họ ra khỏi nơi trú ngụ của họ. Ta chỉ cần xin phép họ 
được lưu trú trong lãnh địa của họ và nhờ họ giúp đỡ, thế nhưng tuyệt nhiên đấy không phải là 
cách giúp mình có thể dập tắt được ngọn lửa của khổ đau (chỉ có Phát Giáo đích thật mới 
giúp chúng ta thực hiện được việc ấy VN 


Đấy cũng là một cách biểu lộ sự bao dung của Phật Giáo đối với các tín ngưỡng khác. 
Tại Trung Quốc Phật Giáo cùng phát triển chung với Không Giáo, Lão Giáo và các tín 
ngưỡng dân gian khác. Tại Nhật Bản thì Phật Giáo và Thần Đạo cùng tồn tại bên nhau và 
cùng hướng vào việc tôn thờ thiên nhiên và các vị thần linh trú ngụ trong các bối cảnh thiên 
nhiên ấy. 


Ngoài ra Phật Giáo còn ghép thêm vào số các vị thần linh của thiên nhiên vô số các vị 
Phật khác với mục đích biểu trưng cho muôn ngàn thê dạng phát hiện của sự giác ngộ. Chữ 
Phật không nhất thiết là một danh từ riêng mà đúng hơn là một "tước vị" mang ý nghĩa một 
"Vị Giác Ngộ". Ngay cả vào các thời kỳ nguyên thủy, tín ngưỡng Phật Giáo cũng đã bắt đầu 
chủ trương sự hiện hữu của nhiều Vị Phật khác từng sống trên địa cầu này vào những thời đại 
thật xa xưa, hoặc sẽ xuất hiện ra sau này. 


Tại sao lại có nhiều Phật đến thế? 


Nếu muốn giải đáp thắc mắc này thì trước hết phải tự hỏi: "Vậy Đức Phật là ai?". 


62 


Đấy có phải là một con người đã từng sống trong một thời đại lịch sử nhất định hay 
chỉ là những thê dạng hiện hữu dưới muôn ngàn gương mặt khác nhau? 


Tương tự như đại dương mang các tính chất khác nhau như ướt, mênh mông và mặn, 
tâm thức của Đức Phật cũng thế và cũng có thê phát lộ dưới nhiều hình thức khác nhau, như 
lòng từ bị, trí tuệ và nhiều thể dạng sinh hoạt khác nhau... 


Theo quan điểm của Phật Giáo, nếu xem chư Phật hàm chứa một sự hiện hữu riêng 
biệt mang tính cách cá thê thì nhất định đấy là một điều sai lầm và sự sai lầm đó cũng chăng 
khác gì với sự sai lầm khi cho rằng chư Phật không hề hiện hữu. Tôi ý thức được rất rõ là 
cách nói đó khá khó hiểu. Thế nhưng cũng phải cố gắng để hiểu mà thôi. Phải cần có nhiều vị 
Phật khác nhau đề giúp chúng ta mở rộng con tim và tâm thức của mình hầu có thể thích nghi 
với các cách suy nghĩ khác nhau. Nếu xem các vị ấy là thật thì sẽ có thê đưa đến tình trạng 
không nhận biết được thể dạng rộng mở mà họ có thể mang đến cho chúng ta, và chúng ta thì 
cũng sẽ rơi vào một hình thức đơn thuần của việc tôn thờ ảnh tượng. Trái lại, nếu xem các vị 
Phật ấy không thật và đơn giản chỉ là những gì mang tính cách huyễn hoặc, một thứ ảnh tượng 
hay là các biểu trưng thần tượng, thì chính đấy cũng sẽ là cách mà chúng ta đánh mất đi sự 
giúp đỡ quý báu của họ. 


Có một vị Phật mang một cái bụng thật to thường thấy trong các nhà hàng 
ăn của người Tàu, vị ấy mang ý nghĩa như thế nào? 


Ở Trung Quốc người ta thường thấy một vị Phật đầu hói, béo phì, vui cười một cách 
hả hê, vị này khoác áo cà-sa và có một cái bụng thật to. Cách biểu thị đó đối với một vị Phật 
quả thật cũng đáng để chúng ta phải ngạc nhiên vì rõ ràng là lọt ra ngoài các cách biểu thị 
thông thường. 


Nguồn gốc của nhân vật này là một vị thánh biểu trưng cho sự giàu sang. Cái bụng to 
tướng và cái vẻ hả hê của ông cũng như cả một đám trẻ con bu chung quanh ông là nhằm vào 
mục đích nêu lên sự giàu có của chính ông và đồng thời thì ông cũng sẽ sẵn sàng ban sự giàu 
có của mình cho những ai cầu xin mình. Vị này luôn mang bên người một cái túi vải đầy ắp 
các thứ quý giá, nào là lúa gạo, nào là kẹo bánh cho trẻ con. Tóm lại vị ấy là biểu tượng của 
hạnh phúc, sự may mắn và sung mãn. 


Phật Giáo không hè loại bỏ các thói tục thờ phụng địa phương dù là ở bất cứ nơi nào 
tại Á Châu, mà chỉ tìm cách biến đổi phần nào ý nghĩa của sự thờ phụng đó. Phật Giáo biến vị 
thần linh có nguồn gốc xa xưa trên đây (ihần tài) trở thành một vị biết tu tập Phật Giáo, hoặc 
xem đấy như chính là một thể dạng hóa thân của vị Phật lịch sử. Vì thế vị trên đây được xem 
là Phật Di Lặc, một vị Phật của tương lai (mang lại giàu có và hạnh phúc). 


63 


Chương Š 


Giáo huần của Đức Phật 


Hỗõi những ai đang dẫn bước theo Con Đường, 
hãy đón nhận những lời giảng huấn của ta, 
đấy cũng chẳng khác gì như uống mật, 

ngọt từ trong ra ngoài. 

Các lời giảng huấn của ta đều đích thật, 

và tràn ngập niềm hân hoan. 

Mang áp dụng những lời ấy 

chính là cách đạt được Con Đường. 


Đức Phật 


Các kinh sách Phật Giáo nào quan trọng nhất? 


Vào mùa mưa đầu tiên sau ngày Đức Phật tịch diệt thì một đại hội được triệu tập gồm 
năm trăm đệ tử của Ngài. 


A-nan-đà, người em họ và cũng là đệ tử của Đức Phật đã đứng lên để thuật lại toàn bộ 
giáo huấn của vị Thầy gọi là Swtra (Kinh hay Khế kinh). Khởi đầu từ đấy một dòng truyền 
thừa được hình thành dựa vào cách học thuộc lòng. Đức Phật không hề tự tay viết ra một câu 
nào cả, vì thế nên tất cả các bài kinh đều bắt đầu bằng câu sau đây: "Tôi từng được nghe như 
vầy", và tiếp theo đó thì kể lại trong trường hợp nào Đức Phật đã giảng bài kinh ấy. Nhằm 
mục đích giúp cho việc học thuộc lòng đư ợc dễ dàng nên một số câu mang tính cách công 
thức (s/éréotypé - lập ẩi lập lại và mang một vài "sáo ngữ”) và hoa mỹ đã được ghép thêm 
vào. 


Sau phần trình bày của A-nan-đà th đ ến lượt Ưu-ba-li (Upal, một đệ tử uyên bác 
khác của Đức Phật) nêu lên tất cả các quy luật về cách hành xử trong cuộc sống tập thể nơi tu 
viện, được gọi chung là Vinaya (Luật Tạng) - chữ vinaya có nghĩa là "những gì giúp w of 
thoát khỏi khổ đau". Các quy luật này không phải là một tổng hợp đúc kết từ một hệ thống 
suy nghĩ lôgic (hợp lý) nào cả, mà đúng hơn thì đ ấy chỉ là các quy luật mà Đức Phật đã tuần 
tự đưa ra suốt nhiều năm liền trong thời gian Ngài lãnh đạo Tăng Đoàn. Tóm lại là những quy 
luật ấy đã được đặt ra dựa vào các kinh nghiệm trực tiếp của chính Đức Phật. 


64 


Sau đó thì một bộ kinh gọi là A-/ì-ẩqf-ma Luận (Abhidharma - còn gọi là Luận Tạng) 
được soạn thảo với mục đích tổng hợp toàn bộ giáo huấn của Đức Phật, và việc soạn thảo này 
đã kéo dài suốt trong một thời gian dài qua nhiều thế kỷ. Tạng kinh này phân tích tâm thức 
con người một cách vô cùng chính xác và sâu sắc, bằng cách miêu tả các thể dạng tâm thần và 
các sự lầm lẫn đã khiến cho tâm thức bị biến thể và phân hóa như thế nào. 


Ba bộ kinh sách trên đây - Sa, Vinaya và Abhidharma - biêu trưng cho toàn bộ giáo 
huấn căn bản của Đức Phật. 


Vậy sưfra (kinh) là gì? 

Nguyên nghĩa của chữ sưrz là "sợi chỉ" và nếu hiểu rộng ra thì có nghĩa là "may" - từ 
chữ này đã phát sinh ra chữ sew (may) trong tiếng Anh. Các lời giảng của Đức Phật đan kết 
vào nhau để tạo ra các văn bản - và đấy là các sura. 


Cách nay đ hai m ươi thế kỷ tức là vào thế kỷ thứ I sau kỷ nguyên, khi Sri Lanka 
(Tích Lan) lâm vào một thời kỳ nhiễu nhương, thì các nhà sư của xứ này quyết định sử dụng 
tiếng Pa-li, một loại chữ viết địa phương thuộc cổ ngữ Ấn Độ và khá gần với Phạn ngữ, để 
chép lại toàn bộ các lời giảng của Đức Phật. Các bản chép tay này đã trở thành một trong số 
các kinh điển chính thống xưa nhất của Phật Giáo. Việc ghi chép trên đây được thực hiện vào 
khoảng năm S0. 


Về sau thì bộ kinh này cũng đã được dịch sang tiếng Trung Quốc và Tây Tạng và vẫn 
còn lưu giữ được đến nay. 


Các kinh này dù chỉ được soạn thảo nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật đã tịch diệt, thế 
nhưng được xem chính thực là ghi chép lại những lời giảng của Đức Phật. Đối với người Phật 
Giáo thì sự thật tâm linh mang một tầm quan trọng lớn lao và thiết yêu hơn nhiều so với sự 
thật lịch sử. Một bản kinh chỉ cần phản ảnh được tinh thần giáo lý của Đức Phật là cũng đủ để 
được xem bản kinh ấy là của Ngài. 


Các kinh điển nào của Phật Giáo được xem như tương đương với Thánh 
Kinh? 


Đức Phật cũng như Chúa Giê-su không hề viết gì cả. Giáo huấn của các vị ấy đều 
mang tính cách truyền khẩu. Thế nhưng những gì đến với Phật Giáo thì lại hoàn toàn khác hắn 
với Ki-tô Giáo ở điểm là kinh điển trong Phật Giáo không hoàn toàn thống nhất. Mỗi học phái 
tự chọn lựa và gom góp các lời giảng truyền khẩu của Đức Phật theo cách của mình, do đó đôi 
khi cũng cho thấy ít nhiều khác biệt. Tóm lại là không có một kinh điển chính thống nào đại 
diện cho Phật giáo được toàn thê tất cả các học phái nhất trí chấp nhận một cách tuyệt đối cả. 


65 


Ngoài ra lại còn một điểm khác nữa cũng thật đáng ngạc nhiên là tại nhiều quốc gia 
Phật Giáo thì việc tu học của các học phái không nhất thiết ưu tiên dựa vào các lời thuyết 
giảng trực tiếp của Đức Phật, mà chỉ dựa vào các tập sách riêng của các tông phái lớn mà các 
học phái này trực thuộc. Chắng hạn như các người tu tập thiền Zen thì nghiên cứu các trước 
tác của Đạo Nguyên (Dogen) tức là vị thầy đã đưa thiền học Zen vào Nhật Bản (câu này 
không được chính xác lắm, vì thiên học Tchan của Trung Quốc đã được đưa vào Nhật từ thể 
kỷ thứ VIIH, còn Đạo Nguyên thì sinh vào răm 1200 và là ngư ởi đưa học phải Tào Động từ 
Trung Quốc vào Nhật vào năm 1227, và do đó có thể xem ông là người đầu tiên thiết lập và 
triển khai học phái này tại Nhật Bản. 

Thiên học Nhật bản cũng như toàn thể Thiên học nói chung có nhiễu học phái, trong 
số này có hai học phái lớn nhất là Lâm Tế và Tào Động. Học phái Lâm Tế chú trọng nhiễu 
vào việc học hỏi các công án, và học phái Tào Động thì lại quan tâm hơn đến việc ngôi thiên. 

Các trước tác trong bộ Chính Pháp Nhãn Tạng - Shobogenzo - của Đạo Nguyên được 
xem là các tác phẩm thâm thúy nhất của thiển học Nhật Bản nói chung và ông thì cũng được 
xem là nhà tư tưởng lớn nhất trong lịch sử văn hóa Nhật Bản. Các học phái và chỉ phái khác 
của thiển học Nhật Bản thường nghiên cứu các trước tác của ông để tu tập. Ngoài ra thì chữ 
Zen cũng mang ý nghĩa rất tổng quát và là chữ viết tắt của chữ Zenna, và chữ Zenna là một 
chữ dịch âm từ chữ Hán Chan-na - tiếng Việt dịch âm chữ này là Thiền-na. Chữ Chan-na 
của Trung Quốc cũng lại là một chữ dịch âm từ chữ Phạn Dhyana, và chữ Phạn Dhyana 
trong trường hợp này thì có nghĩa là phép thiên định kết hợp giữa dhyana - có nghĩa là sự tập 
trung -, và prqjna - có nghĩa là trí tuệ), và các đệ tử của Tan-tra thừa Tây Tạng thì nghiên cứu 
các bài hát của Mật-lặc Nhật-ba, một vị "anh hùng” (/ức là một người Bồ-tát) và cũng là một 
vị thánh nhân của Phật Giáo Tây Tạng. Tóm lại là các tác phẩm của các vị trên đây đều được 
xem như tương đương với các kinh điển sưra chính thống (xin chú ý trên đây chỉ là hai trong 
số hàng trăm thí dụ khác, và cũng chỉ mang tính cách tiêu biểu nhằm nêu lên một chút ý niệm 
tổng quát về số kinh sách vô cùng đa dạng và phong phú của Phật Giáo). 


Không có một tập kinh sách nào của Phật Giáo giữ vị thế và vai trò của một quyền 
Thánh Kinh, chăng hạn như đối với trường hợp của Do Thái Giáo. Do đó kinh sách Phật Giáo 
hiển nhiên không phải là các văn bản "cuối cùng", không thể nào còn có thê diễn giải khác 
hơn được. Kinh điển Phật Giáo cũng không phải là cội nguồn làm phát sinh ra tất cả luật pháp 
mà người tu hành phải học tập trong suốt cuộc đời mình. Hơn nữa tín ngưỡng Đông Phương 
đó (ức là Phật Giáo) cũng không hề cần đến một thứ ngôn ngữ mang tính cách thiêng liêng 
nào cả, chăng hạn như trường hợp tiếng Hebrew (đổi với Do Thái Giáo). Dù kinh sách được 
ghi chép bằng tiếng Phạn, tiếng Pa-li hay tiếng Trung Quốc thì tất cả đều chính thống và tự 
chúng đều mang tính cách thiêng liêng. 


Đức Phật luôn khuyên các đệ tử của Ngài nên thuyết giảng lại những gì mình đã đư ợc 
nghe bằng chính thổ ngữ (/iéng mẹ đẻ) của họ. Đấy cũng là cách mà Ngài cố tình chủ trương 
làm ngược lại với những gì mà ngr ời Bà-la-môn đã làm, vì họ tuyệt đối chỉ giảng dạy bằng 
Phạn ngữ - tức là một thứ tiếng mà chỉ có ba giai cấp cao nhất trong xã hội là có thể hiểu được 
nhờ có học hành, còn lại thì các người khác hoàn toàn mù tỊt. Đối với Phật Giáo thì các người 


66 


đảm trách việc dịch thuật luôn giữ một vai trò rất quan trọng và những ai có năng khiếu khiến 
cho những lời giảng của Đức Phật có thể hát lên được bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ đều rất 
được kính nễ. 


Phật Giáo chăng những không hề đưa ra một khái niệm giáo lý nào mang tính cách 
tuyệt đối không sai lầm mà hơn thế nữa là còn chủ trương sự tự do bình giải. Quả thật đấy là 
những gì độc nhất vô nhị trong lịch sử tín ngưỡng nói chung. 


Tại sao người ta lại ít đọc kinh sách sưa - dù đấy là các lời giảng được xem 
của chính Đức Phật? 


Ở Tây Phương con số kinh sách sura đã được dịch đến nay vẫn còn quá ít, do đó việc 
nghiên cứu đã phải gặp nhiều khó khăn. Việc dịch thuật thì gần như chỉ sử dụng một thể văn 
nhằm giúp người đọc dễ hiểu, tuy đôi khi ẽng th ấy được một vài nét bóng bây. Do đó các 
đặc tính thật đặc thù trong thuật ngữ Phật Giáo đã bị mất đi hoặc không được làm cho nổi bật 
lên, đây chẳng qua cũng là vì các cấu trúc lý luận của ngôn ngữ Tây Phương được hình thành 
từ thời Platon và Aristo(e (ArIstoteles) (các triết gia thuộc thời cổ đại Hy Lạp) với cách diễn 
đạt quá khác biệt so với các ngôn ngữ đã được sử dụng trong Phật Giáo. Có nhiều tác phẩm 
dịch thuật sử dụng các thuật ngữ (7ây Phương) thiếu chính xác nên rất dễ gây ra hiệu lầm, lý 
do là vì ý nghĩa của các thuật ngữ này chịu ảnh hưởng của các truyền thống triết học lâu đời 
và gò bó (/riết học Hy Lạp) đã thắm sâu vào ngôn ngữ của chúng ta (ức các ngôn ngữ Tây 
Phương) mà chúng ta không hè hay biết. 


Xin nêu lên một thí dụ trong sỐ hàng trăm thí dụ khác, chữ "essence” (bản chất, bản 
thể, sự tỉnh túy / nature, spirit) được sử dụng trong nhiều bản dịch (zừ tiếng Phạn hay Pa-li 
sang các ngôn ngữ Tây Phương) là một chữ phát xuất từ tư tưởng triết học Platon (riết gia 
Hy Lạp), và ý ngia c ủa chữ này đã tạo ra cho toàn bộ thế giới Tây Phương một sắc thái cá 
biệt. Ý nghĩa của chữ này nêu lên một khái niệm thật then chốt cho toàn thê nên triết học siêu 
hình của cả thế giới Tây Phương, đấy là ý niệm về một nền tảng vững chắc nhằm nêu lên sự 
trường tồn và bất biến của một thứ gì đó. Thí dụ như khi nêu lên bản chất (essence) của một 
con chó thì đấy là một thứ gì đó giúp cho chúng ta nhận biết được là một con chó đù là nó 
thuộc vào giống chó labrador hay là giống chó bichon (hai giống chó rất khác biệt nhan). 
Trong khi đó thì trị ết học Phật Giáo lại cách xa hàng nghìn dặm với cách hình dung ấy về thế 
giới, bởi vì Phật giáo đặt lên hàng đầu khái niệm về sự phù du (0ó /ờng, biến động) và tính 
cách không nắm bắt được của hiện thực (các đặc tính chung giúp nhận biết "đấy là một con 
chó" đối với Phật Giáo không phản ảnh một bản chất hay một bản thể trường tôn và cô định 
nào cả mà đáy chỉ là một số quy ước giúp hiểu ngâm với nhau "đấy là một con chó". Ngay cả 
danh xưng "con chó" cũng là một quy ước vì cũng có thể gọi nó bằng những danh xưng khác, 
thí dụ như con cây, con cấu, a dog, un chien..., các danh xưng ấy không hàm chứa một "bản 
chất" nào cả. Tì rong khi đó theo Phát Giáo thì tất cả mọi hiện tượng đều tương tác với nhau 
và biến động không ngừng. Tóm lại vì chịu ảnh hưởng của giáo dục, tín ngưỡng, văn hoá, 


67 


ngôn ngữ nên phần lớn người Tây Phương thường mang trong đâu một ý niệm nào đó về sự 
trường tôn và theo Fabrice Midal thì cái ý niệm đó cũng phản ảnh kín đáo qua một vài thuật 
ngữ trong các bản dịch kinh sách Phật Giáo sang ngôn ngữ Tây Phương). 


Tóm lại chúng ta chỉ biết hy vọng rồi đây sẽ đón nhận được những công trình dịch 
thuật hoàn hảo hơn trong tương lai. 


(Việc viết lách đôi khi chỉ cần sử dụng tiếng mẹ đẻ để diễn đạt sự suy nghĩ của mình, 
trong khi đó th việc dịch thuật phức tạp hơn nhiễu vì đòi hỏi phải chủ động được cách diễn 
đạt của ít nhất hai ngôn ngữ khác nhau và nhất là phải nắm bắt được các ý nghĩ và chủ đích 
của tác giả. Ngoài ra còn phải tìm hiểu bối cảnh của một truyền thống văn hóa và lịch sử 
khác lông phía sau những dòng chữ mà mình đang dịch, đấy là chưa nói đến là phải thấu triệt 
chủ đề trình bày trong bản sốc. Một thí dụ cụ thể là kinh sách tiếng Việt thường được dịch từ 
tiếng Hán và do đó ấi ch ¡u ảnh hưởng nặng nề về văn hóa, lịch sử cũng như tư tưởng (Lão 
Giáo, Không Giáo...) của Trung Quốc. 

Phạn ngữ và Hán ngữ là hai hệ thống ngôn ngữ với các cấu trúc lý luận hoàn toàn 
khác biệt nhau. Người Trung Quốc đi phải mất nhiều thế kỷ để dịch kinh sách sốc tiếng 
Phạn. Ngoài các ảnh hưởng về văn hóa và tư tưởng Lão Giáo dĩng như Kh ông Giáo có thể 
nhận thấy dễ dàng trong một số kinh sách dịch thuật tiếng Hán thì các học giả Tây Phương 
còn khám phá ra nhiễu thứ thêm thắt không có trong các bản gốc tiếng Phạn. Ngoài ra đìng 
có một số công trình "tự nhận" là dịch thuật từ tiếng Phạn, thế nhưng thật ra thì đấy chỉ là 
những sản phẩm mạo nhận. 

Tóm lại việc dịch thuật cầu thả, thiếu trung thực có thể làm lệch lạc đi giáo lý của 
Đức Phật. Các học giả và các chuyên gia dịch thuật Tây Phương về Phật Giáo thường thông 
hiểu rất tưởng tận các tiếng Phạn, Pa-li, Trung Quốc, Nhật Bản..., và việc dịch thuật của họ 
từ lâu nay đìng đã rất "khoa học" và cẩn thận, thể nhưng Fabrice Midal lại vẫn hy vọng 
trong tương lai sẽ được đón nhận các công trình dịch thuật khả hơn!). 


Hầu hết các người Phật Giáo mà tôi quen biết thì chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu 
các kinh sách do các vị thầy thuộc học phái hay tông phái của họ (/hí dụ như các người tu tập 
theo thiên học Zen Nhật Bản thì quan tâm nhiều hơn đến các công trình trước tác của Đạo 
Nguyên như đã được nêu lên trong thí dụ trên đây). Do đó sự hiểu biết của họ đối với những 
lời thuyết giảng của Đức Phật còn được lồng thêm một cách diễn đạt mới vừa sinh động lại 
vừa gần gũi hơn với họ, và có thê nói là điều đó còn có thê tác động thật sâu xa đến cả tâm 
hồn họ nữa (mộ: người Nhát tu thiên hiểu được những lời giảng của Phật thể nhưng lại còn 
được thừa hưởng thêm về văn hoá, ngôn ngữ, tập quán... của quê hương họ là nước Nhật, và 
cả cách suy nghĩ cũng như một sức sống mới xuyên qua con người của một vị thây là Đạo 
Nguyên. Tất cả những hình thức "màu mè" và "trang trí" đó đã được lông thêm vào giáo huấn 
của Đức Phật và nhờ đó đã mang lại một nguôn sinh lực mới đi thăng vào tâm hôn của người 
tu tập). Đỗi với nhiều người Phật Giáo thì mối dây tương kết với vị thầy của mình giữ một vai 
trò quan trọng hơn nhiều so với kinh sách - người thầy là một biểu trưng cụ thể và sinh động 
cho những lời giảng huấn do chính họ đưa ra. 


68 


Bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật là gì, tại sao đấy lại là những điều 
chủ yếu nhất? 


Sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ thì ngay lúc ấy Ngài chưa có ý định gì cả. Ngài đã 
phân vân suốt trong bảy ngày liền. Ta phải làm gìđây? Có nên thuyết giảng và truyền lại 
những gì mà Ta đã khám phá được hay không? 


"Một sự an bình thật sâu xa và mênh mông, đây là khám phá của Ta, là Giáo Huấn của 
Ta. Thế nhưng nào biết ai hiểu được, vì thế nên Ta chỉ biết giữ yên lặng và lưu lại trong khu 
rừng này”. 


Thế nhưng cái giây phút quyết định đã xảy đến. Một giây phút vô cùng trọng đại. 


Tuy quyết định không nói ra bằng lời thế nhưng đã bùng lên trong con ngư ời của Ngài 
một lòng từ bị tuyệt diệu và một sức mạnh vô song nhằm mang lại những hoàn cảnh lợi lạc 
hơn cho con người. Tuy đã không nghĩ đến việc cứu giúp chúng sinh và chỉ muốn lưu lại 
trong khu rừng, thế nhưng trong Ðng Ngài lại đã vang lên tiếng réo gọi của cảm tính từ bi 
hoàn toàn vô ngã. 


Ngài không còn đắn đo như trước đây như là một vị thầy có một cái gì đó có thể mang 
ra giảng dạy, mà Ngài chỉ biết một cách thật giản dị và tự nhiên trong cái bối cảnh đang hiển 
hiện ra như thế rằng mình sẵn sàng phục vụ (không biết là mình có một cái gìđó đ ê hiễn 
dâng, cũng không cân biết đến đối tượng của hành động hiến dâng tức là chúng sinh, mà chỉ 
biết rằng mình hiến dâng cho những gì đang hiển hiện ra trước mặt mình). 


Ngài gặp lại các vị đồng tu với Ngài trước đây. Các vị này đã bỏ rơi Ngài khi thấy 
Ngài từ bỏ lỗi tu khổ hạnh đề chọn con đường tu tập bằng sự chú tâm, ít nghiệt ngã hơn. Khi 
trông thấy Ngài bắt đầu ăn uống trở lại và không còn ra sức đè nén những sự thèm khát của 
mình như trước đây nữa thì họ đã đánh giá Ngài như một con người hèn yếu, một con người 
bỏ đạo. 


Thế nhưng vào cái hôm mà họ trông thấy Ngài tiến về phía họ, bừng sáng và rạng 
ngời, thì họ hiểu ngay rằng phải có một cái gì đó đã x ảy ra, và họ đã tiếp đón Ngài thật nồng 
hậu. 


Bài giảng mà Đức Phật đã ban cho họ trong dịp này đối với Phật Giáo cũng thật chủ 
yêu tương tự như Bài Thuyết Giáo trên Núi đối với Ki-tô Giáo. Đấy là một trong số các bài 
giảng huấn thật hiếm hoi bởi vì dù đã hằng bao nhiêu thế kỷ trôi qua thế nhưng cái bài giảng 
ấy vẫn cứ giống như một bài giảng mà Ngài vừa mới truyền cho chúng ta hôm nay. 


69 


Dầu sao thì Ð ức Phật cũng hoàn toàn khác hắn với những vị sáng lập ra các tôn giáo 
khác, nhất là đối với Chúa Giê-su, bởi vì Đức Phật nói thăng ra sự thật, một sự thật không một 
chút màu mè và ðng ch ăng kèm thêm một lời hứa hẹn nào cả. Ngài chỉ nhìn vào mọi thứ 
đúng như thế. Vậy cái sự thật ấy là gì? 


Chúng ta đang đau khổ đây này. Tất cả mọi con người đều đau khổ. Chúng ta phải biết 
nhìn vào niềm khổ đau ấy trong lòng của tất cả mọi con người. Niềm khổ đau ấy có thể chỉ là 
một sự bất toại nguyện, một chút lo âu câm nín trong lòng, một vết thương nào đó hay ãng 
có thể là cả một khối đau buồn mênh mông. 


Tìm kiếm lạc thú nhằm để mong che đậy sự thật đó thì quả là một cách xử thế thật hời 
hợt và ngu ngốc. Thế nhưng ngược lại nếu cô tình hành xác và chịu cảnh thiếu thốn thì cũng 
chăng phải là cách có thể mang lại một giải pháp. 


Chúng ta không thê tránh khỏi được sự thật đó. Chúng ta đang khổ đau. 


Chúng ta nghĩ là có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật đó hầu tìm cách khác nhằm 
biến cải cuộc sống của mình và đê đạt được những gì mà mình mong muốn. Quả thật là hoài 
công. Đức Phật bảo rằng: "Không có gì lại có thể sai lầm hơn thế được!". Quả thật là chúng ta 
sẽ chăng bao giờ thành công bằng cách ấy. 


Trước sự thật đó chúng ta phải đối đầu một cách ngay thật hơn: tức là phải thừa nhận 
rằng có một cái gìđó không đư ợc suôn sẻ trong cuộc sống của chính mình. Ngay cả những 
người được đầy đủ, từ tiền bạc cho đến sức khoẻ, từ hạnh phúc gia đnh cho đ ến cả sự hiểu 
biết - thế nhưng họ vẫn luôn cảm thấy một sự bất an nào đó ray rứt trong lòng mình bởi vì 
hình như vẫn có một thứ gì đó khiến cho mình không đư ợc toại nguyện hoặc vẫn còn có một 
thứ gì đó mà mình chưa thực hiện được. 


Thói thường thì chúng ta luôn mong muốn tìm cáchđ ạt được ngày càng nhiều kinh 
nghiệm hơn nhằm giúp mình tránh né mọi nỗi sợ hãi và bất toại nguyện, cũng như các mối lo 
lắng trong lòng. Thế nhưng sự cố gắng đó chỉ vô ích mà thôi. Nếu không chấp nhận cái sự 
thật của khô đau thì quả khó cho chúng ta có thê cải biến được cuộc sống của chính mình. 


Bài giáo huấn đầu tiên của Đức Phật gọi là "Bốn Sự Thật Cao Quý" (7 Diệu Đề). 
Sự thật thứ nhất cho thấy tất cả đều là khổ đau. Sự thật thứ hai nói đến nguồn gốc của 


khổ đau. Sự thật thứ ba cho biết là có thê tự giải thoát khỏi khổ đau và sự thật thứ tư đưa ra 
con đường mang lại sự giải thoát. 


Tại sao Bốn Sự Thật Cao Quý lại được trình bày theo thứ tự đó? 


70 


Bởi vì Đức Phật đã suy luận theo phương pháp của một vị lương y hơn là của một vị 
hiền nhân hay một đẳng tiên tr1 (mang một sứ mạng thiêng liêng - a propher). Ngài chẩn bệnh 
(1). Căn cứ vào kết quả của việc chẩn bệnh Ngài suy ra nguyên nhân của căn bệnh (2). Biết 
được nguyên nhân gây ra căn bệnh Ngài hiểu được phải làm thế nào để chữa khỏi (3). Nhờ 
vào đó Ngài đã tìm ra phương thuốc đề điều trị (4). 


Cũng thế, trước hết chúng ta phải nhận ra được là sự khổ đau đang hành hạ mình. Sự 
khổ đau đó có thể chỉ mang một hình thức thô thiển (bệnh tật, tai nạn...) hay có thê tinh tế hơn 
thế. Người ta thường nói đối với một người thường tình thì sự cảm nhận khổ đau đôi khi chỉ 
như một hạt bụi vướng trong tay, thế nhưng đối với một người tu tập, thì hạt bụi đó lại nằm 
trong mắt họ (một con người thường tình sống nhởn nhơ và không ý thức được khổ đau dưới 
đủ mọi hình thức đang ngắm ngâm hành hạ mình, đang chờ đợi mình. Vì vô mình che khuất 
nên họ không trông thấy được những khổ đau đó, nếu có thoáng thấy được một chút nào ẩi 
nữa thì đấy cũng chỉ là một hạt bụi vướng trên tay. Họ cũng không đủ sức đề hiểu được rằng 
cái thể dạng vô minh đang giúp họ sống nhỡn nhơ cũng đã là một niêm khổ đau mênh mông. 
Thế nhưng đối với một người tu tập thì tất cả những thứ khổ đau đó không phải là một hạt bụi 
làm bẩn tay mình mà làm xôn đau trong mắt họ. Khi nào chúng ta cảm thấy cái hạt bụi ấy 
làm cho chúng ta xót cay trong mắt và xốn xang trong lòng thìđ ấy cũng sẽ là bước đầu của 
sự giác ngộ). 


Chỉ khi nào chúng ta ý thức được những khổ đau của mình (1), hiểu được rằng chính 
mình đã gây ra chúng (2), và nhận thấy rằng có thể loại bỏ được chúng (3), thì khi đó chúng ta 
mới có thê cảm thấy phải quyết tâm bước theo Con Đường hầu giúp mình đạt được mục đích 
ấy (4). 


Lời giảng của Đức Phật rằng '"'TẤt cả đều là khổ đau"' có nghĩa là gì, và làm 
thế nào để có thể chấp được điều ấy trong khi đó thì nhiều lúc chúng ta vẫn 
cảm thấy mình đang hạnh phúc? 


Khổ đau là một sự bực bội ghép thêm vào những gì đang là như thế (tức là hiện thực). 
Đấy là một sự bất toại nguyện dày vò chúng ta, một trò níu kéo giữa hy vọng và sợ hãi, tạo ra 
một mạng lưới quấn chặt lấy chúng ta. 


Tìm cách đối đầu với những gì không suôn sẻ là phản ứng trước nhất của chúng ta, và 
đây cũng là một thứ phản ứng thiết yêu nhất giúp chúng ta bước vào Con Đường. Tại sao mỗi 
khi vừa về đến nhà thì tức khắc chúng ta lại mở ngay máy truyền hình, có phải đấy là một 
cách nhằm đánh tan cái yên lặng đang tìm cách bóp ngạt chúng ta, một thứ yên lặng phản ảnh 
một sự lo âu thật tinh tế nào đó? (đôi khi đấy chỉ là những động tác máy móc mà chúng ta 
không hê nghĩ đến các nguyên nhân sâu xa tàng ẩn phía sau những hành động áy. Chúng ta 
mở máy truyền hình không phải đề xem hay để nghe mà chỉ để làm cho vẫn đục cái bầu không 
gian của hiện thực trong gian phòng, nhằm giúp mình lần tránh chính mình. Tuổi trẻ ngày 


71 


nay thường nghe nhạc liên miên, dù đang đi ngoài đường hay ngôi trên xe công cộng thì lúc 
nào cũng có máy nghe nhạc trong túi, ở nhà thì chơi các trò chơi điện tử liên miên ngày đêm. 
Phải chăng đấy là chúng tìm cách tránh né những lo âu và sợ hãi tàng ẩn thật sâu kín trong 
lòng của chúng trước cuộc sống đây khó khăn - mà Phật Giáo gọi thẳng là khổ đau - đang 
chờ đợi chúng trước mặt. Thật thế chỉ có những người hành thiền mới ý thức được từng cử 
chỉ thật nhỏ nhặt của mình mà đôi khi có vẻ như là vô ngiĩa, thế nhưng đấy lại là cách giúp 
họ trở về với chính họ, với sự tự tin nơi họ và Phát Tính trong lòng họ). 


Đấy có nghĩa là chúng ta đang tìm cách trốn chạy sự thật của khổ đau. Con Đường là 
cách giúp chúng ta tiếp cận được với nó. Biết thừa nhận mình đang khổ đau là một sự thật cao 
quý, là cửa ngõ giúp mình bước vào Con Đường. Quả thật đấy là cả một quyết tâm thật vĩ đại. 


Thật vậy ngay cả đối với những người Phật Giáo, đôi khi họ cũng không hề chú ý đến 
sự kiện khổ đau là một sự thật, và hơn thế nữa đối với Phật Giáo nói chung thì đ ấy lại là một 
Sự Thật vô cùng Cao Quý. Phải luôn ý thức được điều này. 


Khổ đau là một kinh nghiệm cảm nhận về sự giác ngộ, bởi vì khi mà chúng ta đau khổ 
thì đấy chính là dịp giúp chúng ta tự vấn lấy, mình. Nhờ đó chúng ta sẽ biết quán xét kỹ lưỡng 
hơn một thứ gì đó, suy nghĩ về nó và cỗ gắng tìm hiểu nó (gi sao đau khổ lại cứ hành hạ 
mình như thế này (1), nguyên nhân nào làm phát sinh ra nó (2), ô thế ra là cái khổ đau ấy 
cũng có thể loại bỏ đi được, và dĩng chẳng có gì là khó cả vì chỉ cần loại bỏ được nguyên 
nhân của nó (3), trông kìaÐ ức Phật đang cẩm cái bát thuốc ấy trên tay để sẵn sàng đưa cho 
chúng ta (4)). 


Nếu nghĩ rằng một con người giác ngộ sẽ được sống trong một thể dạng đại phúc hạnh 
thì đấy sẽ là một sự lầm lẫn. Đấy chỉ là một con người luôn biết mở rộng lòng mình đ ê đón 
nhận tất cả khổ đau trong thế gian này. Trong khi đó, ngược lại thì hầu hết những người khác 
lúc nào cũng có tìm đủ mọi cách đề lần trốn khổ đau. Con tim của một con người giác ngộ 
luôn rộng mở đề hứng chịu và không hề tìm cách để ấn náu dưới sự che chở của một thái độ 
hành xử khôn ngoan, tương tự như chui vào một pháo đài kiên cố (chữ khôn ngoan trên đây 
được tạm dịch từ chữ sagesse - hay wisdom - trong nguyên bản, chữ này thường được người 
Tây Phương dùng để dịch chữ trí tuệ bởi vì trong các ngôn ngữ Tây Phương không có chữ 
nào tương đương với chữ trí tuệ). Nên hiểu rằng khôn ngoan mang hậu ý của một sự gánh 
chịu hơn là một phương tiện giúp tự che chở lấy mình (nên nhìn thẳng vào khổ đau đang 
hành hạ mình hơn là m cách ở € lấn tránh nó, bởi vì khổ đau cũng rất khôn ngoan và quỷ 
quyệt, nó luôn có cách làm cho mình phải chạm trán với nó một lúc nào ẩö). 


Lúc thiếu thời Đức Phật sống trong một lâu đài cách biệt với những cảnh khổ đau, giả 
nua, bệnh tật và cái chết. Một nhà tiên tri cho cha của Ngài biết là sau này đứa bé hoặc sẽ trở 
thành một vị quốc vương vĩ đại hoặc một người tu hành khác thường. Vua cha vì không muốn 
con mình bước theo con đường từ bỏ thế tục nên đã cho xây dựng cả một thế giới lạc thú đề 
giam giữ con mình. Ông giam con mình vào một đại siêu thị hay là một thứ Disneyland (kJ 


72 


tô chức các trò chơi cho trẻ con và người lớn). Nơi đó tât cả mọi thứ ham muôn của Ngài đêu 
được thỏa mãn. 


Đấy cũng là một thứ giấc mơ luôn hiên hiện trong lòng tất cả nhân loại nhằm giúp cho 
mỗi người trong chúng ta không còn biết lo nghĩ đến bất cứ gì nữa cả, thế nhưng cái giấc mơ 
ấy thật hão huyền. Thế rồi, dù cho cha mình có có tình che dấu, một hôm Đức Phật cũng đã 
nhận ra được điều ấy. Ngài khám phá ra rằng bệnh tật là những chuyện có thật, già nua và cái 
chết là những gì sẽ xảy đến - có tình không thừa nhận chúng quả thật là hoài công. 


Thản nhiên sống và xem như không có à x ảy ra thì đấy không phải là sống một cách 
thực sự và đúng nghĩa của nó. 


Thật vậy chúng ta có thê sống suốt đời mình bằng cách khăng khăng tin rằng sẽ không 
hề có gì bất định có thể xảy ra được với mình vàđ ông thời lại còn thuyết phục người khác 
cũng nên tin như mình. Thế nhưng đấy nào có phải là cách giúp mình tránh néiư ợc thực tế 
đâu. 


Rất có thể là tác động của những niềm bất hạnh và những mối thất vọng xảy ra không 
hội đủ sức mạnh khiến cho chúng ta thức tỉnh. Chúng ta cứ tiếp tục cho rằng mọi thứ buồn 
phiền mà mình đang phải gánh chịu chẳng qua là do người khác hay là do hoàn cảnh gây ra. 


Đấy là cách xử thế thường tình. Thế nhưng Đức Phật thì lại vạch ra cho chúng ta một 


con đường khác hăn. 


Sự Thật Cao Quý thứ hai nêu lên nguyên nhân của khổ đau, thì đ ấy có 
nghĩa là gì? 


Tùy theo học phái và kinh điển, nguyên nhân của khổ đau có thê hiểu được bằng hai 
cách khác nhau: a) hoặc đấy là sự ham muốn hay thèm khát - cũng có thể hiểu như là một sự 
bám víu hay chiếm giữ, b) hoặc là vô minh - tức là một hình thức cô tình để cho bị mù quáng. 

Tại sao sự thèm khát lại là nguyên nhân của khổ đau? 

Bởi vì nó thr ờng xuyên tạo ra cho chúng ta một cảm tính bất toại nguyện. Chúng ta 
luôn cứ muốn được một thứ gì đó khác hơn. Đấy là một quá trình chuyển động không ngưng 
nghỉ, không bao giờ để cho chúng ta yên. 


Tại sao vô minh lại là nguôn gôc của khô đau? 


Chăng qua bởi vì chúng ta tự tách rời mình ra khỏi bầu không gian nguyên thủy và mở 
rộng của chính mình (7c là thể dạng vô ngã tiên khởi hay nguyên thủy của chính mình) bằng 


73 


cách dựng lên mọi thứ biên giới ngăn cách cái này với cái kia, tương tự như chúng ta tự thiết 
lập riêng cho mình một lãnh vực (một không gian, một thể giới riêng), chúng ta tự xem mình 
là một cá thể riêng biệt, hoàn toàn độc lập với người khác và thế giới (cảm tính về cái ngã 
khiến cho mình tự tách rời khỏi hiện thực, tự cô lập hoá mình với thể giới, và đấy là nguồn 
sốc của khổ đau). 


Học phái mà tôi theo học trước đây chủ trương sự thèm khát phát sinh từ vô minh, và 
đây là nguyên nhân tiên khởi nhất của khổ đau (Phật Giáo Theravada - còn gọi là Phật Giáo 
Nguyên Thủy - cho rằng nguyên nhân sâu xa nhất của khổ đau là sự thèm khát, thế nhưng 
Phật Giáo Đại Thừa nói chung thì cho rằng sở dĩ có sự thèm khát hay ham muốn là do vô 
mình mà ra). Thèm khát sẽ đưa đến sự bám víu, và sự bám víu sở dĩ tạo ra một tình trạng 
căng thắng chẳng qua cũng là vì chúng tađã đánh m ất bầu không gian nguyên thủy luôn mở 
rộng của chính mình (ức một bầu không gian không vướng mắc trong cái ngã - tác giả có ý 
muốn nói là cái bằu không gian ấy cũng chính là Hiện Thực, là Phật Tính hay là sự Giác 
Nsô). 


Có đúng là Phật Giáo thật sự chống lại tất cả mọi thứ ham muốn hay 
không? 


Quả là một điều đáng ngạc nhiên khi nhận thấy một số vị tự nhận mình là những người 
nghiêm túc, hoặc được mọi người xem họ là như thế (ý của tác giả là muốn nói đến các học 
giả uyên bác, các triết gia lỗi lạc, hay các người có học thức cao tại Táy Phương) lại có thê 
thắc mắc về những điều phi lý đến thế? Thật vậy đã có không biết bao nhiêu học giả, các nhà 
thần học đã từng xác nhận và vẫn còn xác nhận là Phật Giáo chống lại mọi sự ham muốn và 
đối với họ thì đấy là một cách chống lại sự sống, một cách tự thu hẹp chính mình, một hình 
thức phủ nhận tính khác biệt (alérié / otherness.., một khái niệm triết học nêu lên tính khác 
biệt nơi người khác. Ý của câu trên đây là chủ trương không được ham muốn của Phật Giáo 
là một hình thức vô hiệu hóa tính cá biệt của một cá thể - bởi vì theo họ thì sự thèm muốn 
biểu trưng cho chính "sức sống" và một hình thức đa dạng nào đó của con người). 


Nếu quả đúng như thế thì chúng ta sẽ không thể hiểu nỗi tại sao lại có hàng triệu và 
hàng triệu người từ bao nhiêu thế kỷ nay đã đi theo một tín ngưỡng vô lý đến thế! Cứ nhìn 
vào Đức Đạt-lai Lạt-ma hay bất cứ một vị thầy chân chính nào khác cũng sẽ nhận thấy ngay 
tính cách phi lý của sự khẳng định ấy. Họ (Đức Đạr-lai Lạt-ma và các vị thây Phật Giáo 
khác) luôn phát lộ một sức sống tràn đầy vul tươi và một lòng nhiệt tâm thật đáng kính phục. 


Nhất định là không, Phật Giáo không hề chống lại sự ham muốn chính đáng được thê 
hiện dưới hình thức một động cơ thúc đây trong cuộc sống. Chắng hạn như ham muốn thực 
hiện được một điều gì đó tốt hơn, được giúp đỡ người khác, tự vượt lên trên con người của 
chính mình..., thì tắt cả những ham muốn ấy đều thật là tuyệt vời. 


74 


Thế nhưng trên một khía cạnh khác thì Phật Giáo luôn lên án sự ham muốn nguy hại 
dưới hình thức dục vọng, bám víu, tham lam và thèm khát, đấy là những chướng ngại ngăn 
chận không cho phép chúng ta trông thấy được bầu không gian mênh mông của thực tại. 


Nếu sự ham muốn là một cách ngoảnh mặt đi với chính mình, một thê dạng luôn bị 
thúc đây bởi xung năng ìm ki ếm các phương tiện nhằm làm thỏa mãn cái tôi một cách mù 
quáng, thì sự ham muốn ấy sẽ chỉ là một thứ chướng ngại. Trái lại sự ham muốn thúc đây 
chúng ta biết mở rộng lòng mình và biết hiến dâng nhiều hơn nữa, thì luôn biểu trưng cho một 
sự phong phú và đấy là những gì thật cần thiết. 


Có phải chúng ta lúc nàoững mu ôn mọi sự phải xảy ra đúng như chúng ta mong 
muốn hay chăng, và có bao giờ chúng ta cảm thấy mình đã sẵn sàng hòa nhập với hiện thực 
đúng với sự hiên hiện của nó hay không? 


Chính trong cái thê dạng hòa nhập đó chúng ta sẽ tự buông thả và cứ mặc cho sự sống 
khơi động mình. Quả đấy là một sự nghịch lý vô cùng kỳ thú (một người tu tập buông mình 
vào hiện thực có vẻ như là một sự buông lơi không "ham muốn" hay “thèm khát”, "thiếu nghị 
lực", thế nhưng thật ra là một cách cùng chuyển động với thực tại bằng cách mượn sức mạnh 
yên lặng của chính hiện thực). Suốt thê kỷ XIX, khi nhận thấy Phật Giáo chủ trương tánh 
không thì chúng ta (những người Tây Phương) cử nhất quyết cho rằng đấy là một thứ tín 
ngưỡng tôn thờ chủ nghĩa hư vô (nihilism - còn gọi là đoạn điệt). Chúng ta (những người Tây 
Phương) đã phản ứng bằng hai thái độ khác nhau: ca ngợi hoặc là lên án Phật Giáo qua khía 
cạnh đó - thế nhưng chúng ta chẳng bao giờ chịu tìm hiểu ý nghĩa thực sự của khái niệm ấy là 
gì. Trái lại người Tây Phương mới lại là những người mang khuynh hướng hư vô một cách 
thật sâu đậm. Họ chỉ biết say mê tìm cách đạt được tất cả những gì mình ham muốn, do đó họ 
đã thu hẹp hiện thực để biến nó trở thành một khối vật chất có thể cân đo được, nhằm mục 
đích giúp họ có thể khống chế thế giới một cách toàn diện nhất. Thế nhưng thật ra đấy lại là 
cách mà họ đã hủy diệt tất cả tình thương (cao trào đánh chiếm thuộc địa phát sinh vào thế kỷ 
XIX và đáy cũng là thời kỳ mà người Âu Châu sử dụng sức mạnh kỹ thuật và khí giới, và kể cả 
tín ngưỡng, nhằm không chế thế giới, thế nhưng cũng thật oái oăm là chính vào thế kỷ này mà 
Phật Giáo cũng đã đặt chân vào thế giới Tây Phương). 


Phật Giáo luôn nhất thiết chủ trương phải vượt lên trên chủ nghĩa hư vô hầu có thê đón 
nhận bầu không gian bao la của hiện thực với tất cả các khía cạnh tỉnh tế nhất của nó. Phật 
Giáo luôn khích động sự ham muốn chính đáng của chúng ta nhằm mang lại cho chúng ta một 
luồng sinh khí mới, bằng cách nêu lên cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa sự ham muốn 
chính đáng và những thứ xung năng bắt định và hời hợt luôn tìm cách nhận chìm chúng ta. Và 
đây cũng là cách kêu gọi sự quyết tâm của chúng ta (hãy mạnh dạn bước lên Con Đường). 


Sự Thật Cao Quý thứ ba và thứ tư là gì? 


75 


Đức Phật đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng Giác Ngộ là một sự thật, một thể 
dạng biểu trưng cho một sức khoẻ tốt nhất và hoàn toàn nằm trong tầm tay con người. Ngài 
khuyên chúng ta hãy ứng xử như một vị lương y để chữa chạy cho chính mình. Thật thế 
chúng ta có thể làm cho khổ đau chấm dứt được! Sự giác ngộ tàng ẩn phía sau cái nút thắt của 
sự bám víu. Không cần phải tìm cách sáng chế ra giác ngộ, cũng không nên tìm kiếm nó ở 
một nơi nào cả, bởi vì nó đang ở ngay đấy, phía sau cái nút thắt ấy. 


Này các tỳ kheo, Sự Thật Cao Quý của sự chấm dút khổ đau là gì? Đấy chính là sự 
chấm dứt hoàn toàn, không một chút bám víu, sự thèm khát đó, chối bỏ nó, từ bỏ nó, giải 
thoát ra khỏi nó. 


Thế nhưng phải làm thế nào? Đấy chính là vai trò của Sự Thật Thứ Tư. Cái Sự Thật đó 
chỉ cho chúng ta trông thấy một Con Đường. 


Đạo Phật vì thế có thể hiểu như là một con đường giúp chúng ta đối đầu một cách trực 
tiếp nhất với khổ đau hầu tự giải thoát ra khỏi nó. Chính vì thế mà con đường ấy đã từng 
khiến cho biết bao nhiêu con người, cả nam lẫn nữ, đã phải xúc động và cảm phục. Quả thật là 
có một phương pháp giúp chữa trị được những nỗi khổ đau dai đẳng và trầm kha của con 
người. Đấy là các phương cách mà Sự Thật Cao Quý Thứ Tư đưa ra nhằm loại bỏ mọi sự bám 
víu và mở ra cho chúng ta một cánh ruộng để gieo trồng. Các phương cách đó được trình bày 
dưới hình thức một Con Đường Gồm Tám Điều Chính Đáng (ðá¿ Chính Đạo), tức là một 
tổng hợp gồm tám thái độ hành xử mang lại lợi ích: 


I- Sự hiểu biết đúng về khổ đau và những phương cách mà nó đã thể hiện để trói buộc 
tất cả chúng ta. 

2- Tư duy đúng, tức là các tư duy giúp cho chúng ta biết mở rộng lòng mình, biết 
buông xả, luôn phát lộ được tình nhân ái và lòng từ bi. 

3- Ngôn từ đúng, có nghĩa là tránh những lời nói gây ô uế và mang lại chán chường, 
mà ngược lại thì nên tìm những lời phù hợp với sự rộng mở (của cøn fừn mình), và luôn cố 
gắng giữ được phong cách ấy. 

4- Hành động đúng, đấy là những gì mà chúng ta gọi là đạo đức, có nghĩa là chúng ta 
phải biết cảnh giác trong từng cử chỉ của mình sao cho thật phù hợp với ước vọng của chúng 
ta là mong cầu đạt được giác ngộ. 

5- Các phương tiện sinh sống đúng, có ngĩn là nên ch ọn những nghề nghiệp nào 
không đi ngược lại với sự tu tập của mình (/hí dụ như làm đồ tế, nuôi gia súc để giết thịt, chứa 
chấp cờ bạc, chặt cây phá rừng, buôn gian, bán lận, lừa đảo, áp bức những kẻ yếu đuối, lợi 
dụng những kẻ thật thà, dựa vào vị thế "nghề nghiệp" của mình để ép buộc người khác phải 
hồi lộ, v.v. và 1). 

6- Cố gắng đúng, có ngiĩa là bi ết giữ một sự thăng bằng giữa hai thái cực là sự thờ ơ 
và cách luyện tập khổ hạnh mang tính cách bệnh hoạn. 

7- Sự chú tâm đúng, đấy là nền tảng của tất cả các phép tu tập nhằm giúp thực hiện: 

8- Sự thiền định đúng. 


76 


Giáo huấn quan trọng thứ hai mà Đức Phật đã thuyết giảng là gì? 


Theo truyền thuyết thì Ð ức Phật đã giảng về sự quán thấy tánh không trên đỉnh núi 
Linh Thứu với một cử tọa thật đông đảo - quán thấy tánh không là một cấp bậc giáo huấn 
thâm sâu hơn nhiều so với lần giảng huấn thứ nhất, tức là vòng quay đầu tiên của bánh xe Đạo 
Pháp (giảng về Bồn Sự Thật Cao Ouý). Thật vậy đấy là một khái niệm mà ngay cả ngày nay 
chỉ có những ai đã từng quan tâm học hỏi may ra mới có thê thấu triệt được - ngoài ra thì quả 
là khó cho những người khác hiểu được đấy là gì. 


Thế nhưng trước khi giải thích ngắn gọn về tánh không là gì thì thiết nghĩ cũng nên 
trình bày sơ lược về khái niệm của Phật Giáo về hiện thực. A-?ì-đ@f-rmma Luận (Abhidharma) là 
một bộ kinh được thực hiện vài thế kỷ sau khi Đức Phật đã tịch diệt, đây là một công trình thu 
góp và sắp xếp lại các lời giảng huấn của N gài theo một hệ thống mạch lạc và thứ tự. Nội 
dung chính yêu nhất của bộ kinh này là nhằm nêu lên bản chất đa dạng và biến động (của hiện 
thực) - đối nghịch hăn lại với các giáo điều của Ấn Giáo. Phật Giáo phủ nhận khái niệm về 
một thực thể trường tồn và sự hiện hữu của một cái Ngã - tức là a#man (linh hồn) của đạo Bà- 
la-môn. Sự trường tồn của một sự vật thật ra cũng chỉ như một ảo giác, chăng khác gì như một 
ngọn lửa hay một dòng suối. Tất cả những gì hiện hữu đều là những cấu hợp (rồng hợp gồm 
nhiều thành phân). Một cái bàn được ráp lại từ nhiều bộ phận, các bộ phận cũng được tạo 
thành từ các hạt vi thể. Một cá thê là một sự kết hợp tạm thời và luôn biến động của các cầu 
hợp, và tự nó một cá thê không hề hàm chứa bất cứ một sự hiện hữu độc lập nào. 


Chăng những sự quán thấy đó không những có thể thực hiện được bằng cách suy tư 
mà còn được kiểm chứng bằng phép luyện tập thiền định, vì chính thiền định mới có thể giúp 
cho chúng ta hội nhập trực tiếp được với sự quán thấy đó. Nhờ đó chúng ta có thể nhận thấy 
được qua từng giây phút một là không có bất cứ một thứ gì có thể giữ được nguyên vẹn. Tắt 
cả những gì chúng ta nhận thấy được, nghiệm thấy được, suy nglĩ được, đều chỉ hiện ra, tồn 
tại được một lúc rồi biến mất trong bầu không gian mở rộng của tâm thức chúng ta. 


Quá trình có gắng giúp ghi nhận sự kiện biến động trên đây dù có thể duy trì lâu bền 
xuyên qua tất cả các cảnh huống xảy ra trong sự hiện hữu đi nữa thì nó cũng luôn đi đôi với 
một sự biến thể thật sâu xa ngay trong các cầu trúc cảm nhận của người hành thiền (ý nghĩa 
của câu này khá khúc triết : thí dụ ta vẫn còn nhớ được một kỷ niệm nào đó lúc tuổi nhỏ, thể 
nhưng kỷ niệm đó cũng đã biến đổi qua thời gian, nó sẽ không còn gợi lên những hình ảnh và 
tạo ra những xúc động đúng như vào lúc ta còn trẻ. Một vết hẳn của nghiệp trên dòng tiếp nói 
liên tục của tri thức không bao giờ "ngủ yên" mà luôn "biến động”, nó tương tác với các vết 
hẳn có sẵn từ trước và cả các vết hăn sẽ xảy ra sau đó để biến đổi khác đi. 

Khi một vết hẳn tạo ra bởi một "hành động" (nghiệp) được ghi khắc vào một "ẩơn vị" 
mang tính cách thời gian của dòng chuyển động liên tục của tri thức thì ngay tức khắc nó 
tương tác với những gì lưu lại từ "đơn vị” trước nó, tất cả lại tương tác với nhau để tạo ra 
những vết hăn mới (hậu quả) nhằm tác động vào "đơn vị" trì thức xảy ra tiếp theo đó. Sự chú 
tâm của người hành thiên giúp nhận ra được bản chất tương kết và biến động của mọi hiện 


77 


tượng - vật chất cũng nhự phi vật chất - và cả những sự biến thể và chuyển động thật tỉnh tế 
của chúng trong tâm thức, tất cả đều không thể nào giữ được sự nguyên vẹn khi một "đơn vị" 
thời gian - hay tri thức - này chuyển sang một "đơn vị" thời gian khác. Sự biến thể đó của mọi 
hiện tượng có thể nhận biết được bằng sự suy luận, thể nhưng đối với một người hành thiên 
thì người này còn có thể cảm nhận trực tiếp được nó, hòa nhập với nó và để "sống" VỚI nó. 
Tóm lại không có bắt cứ gì có thể giữ được sự nguyên vẹn, dù đấy là vật-chất hay phi-vật- 
vậi-chất, dù là thuộc bên trong hay bên ngoài tâm thức. Đáy là bản chất tánh không của mọi 
hiện tượng). 


Các lời giáo huấn của Đức Phật về tánh không đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch 
sử Phật Giáo. 


Trong khi đó th các l ời giáo huấn trong A-?ì-đq@f-ma Luận lại không đạt được một 
chiều sâu đúng như thế đối với mọi sự vật. Thật vậy những lời giáo huấn ấy (trong A-ti-đạt- 
ma Luận) đã thành công trong việc chia cắt hiện thực (phân tán các thành phân của hiện thực 
nhằm chứng mình tánh không của nó) thê nhưng thật ra thì đấy lại là một cách duy trì sự hiện 
hữu của các thành phần cấu tạo ra hiện thực (có nghĩa là chưa đi hết được con đường suy luận 
hay quán nhận. Thí dụ phân tách con người thành ngũ uẩn là để chứng mình tánh không của 
một cá thể, tiếp theo đó thì phân tách ngũ uẩn thành tứ đại để cho thấy tánh không của ngũ 
uấn, thế nhưng tứ đại thì vẫn còn đấy để chờ cho chúng ta phân tách thêm nữa. Trong khi đó 
thì Fabrice Midal còn nêu lên cho thấy là cái tánh không ấy còn nằm trong cả tâm thức và sự 
cảm nhận luôn biến thể của người hành thiển. Tóm lại là chúng ta dĩng có thể xem đấy là 
cách chứng mình cái tánh không của khái niệm về tánh không, hay là nói một cách trực tiếp 
hơn thì đây là tánh không của tánh không). 


Tánh không hỗ trợ cho sự suy tư đạt đến chỗ tối hậu của nó. Hiện thực không hề có 
một cơ sở (nên tảng) nào cả (hiện thực tự nó chăng có một cơ sở nào đề hô trợ cho sự suy 
luận hay là đề đạt được nó). 


Giáo huấn trong A-fì-đgf-ma Luận còn tìm cách giúp cho ng ời tu tập đạt được Niết 
Bàn, nói một cách khác là đạt được một cái gì đó mà chúng ta sẽ không có (hiện thực hay miệt 
bàn cũng chỉ là tánh không). 


Tánh không thì lại cho chúng ta biết không có gì để mà đạt được, cũng chăng có gì để 
mà tìm kiếm. Tắt cả sự mong cầu đều khiến cho chúng ta bị lạc hướng (người tu tập muốn đi 
xa nên suy nghiệm về điểm này). 


Câu phát biểu đó của Đức Phật (nêu lên tánh không của tất cả mọi hiện tượng) đã nhỗ 
bỏ tận gốc rễ tất cả mọi chủ đích nhằm cố gắng phân tích giáo huấn của Ngài bằng phương 
tiện trí thức. Chính vì thế mà ngay cả khái niệm "Phật Giáo" (“Bouddhisrr”) cũng trở nên phì 
lý và là một sự lạc hướng. Không có bắt cứ thứ gì để có thể gọi đấy là "Phật Giáo". Không có 
gì có thê gọi là giáo lý Phật Giáo cả. 


78 


Chúng ta chỉ là những người con, nam và nữ, sinh ra từ một sự Mở Rộng (/ức là Hiện 
Thực). 


(Những gì mà tác giả Fabrice Midal vừa phát biểu trên đây khiến cho người dịch liên 
tưởng đến một vị thiển sự Zen và mg là m ột học giả thát lỗi lạc về Phật Giáo là Eric 
Rommeluère, ông vừa cho xuất bản một quyển sách mang tựa đê khá "khiêu khích" là "Không 
hê có Phật Giáo" (Le Bouddhisme n'existe pas, nhà xuất bản Sueil, tháng 10, năm 2011). Tuy 
Phật giáo đối với ông không hê có, thể nhưng ông đã ngôi thiển hơn 30 năm nay và rất hăng 
say trong việc hoằng Pháp dĩng như giảng dạy và hướng dẫn về cách luyện tập thiên định! 
Theo ông khi càng đi sâu vào Phật Giáo thì người ta sẽ càng khám phá ra Phát Giáo thật ra 
chỉ là một bầu không gian mở rộng và cái bầu không gian ấy lại cứ ngày càng mở rộng thêm 
ra và không thể nào nắm bắt được nó. Do đó theo ông th Ph ật Giáo theo cách mà người ta 
thường hiểu như một giáo thuyết, một triết học siêu hình hay là một tín ngưỡng mang những 
lời hứa hẹn, thì hoàn toàn không có. Người ta bước vào cái không gian Phật Giáo như là một 
người lữ hành đạt đến cái trạm cuối cùng trên con đường mà mình đang đi, một nơi thật 
huyền bí và tỉnh tế nhất của hiện thực, tương tự nhự một bầu không gian mở rộng biểu hiện 
cho một sự tự do tuyệt đối. Eric Rommeluère ngôi thiên hơn ba mươi năm để chẳng thấy Phật 
Giáo đâu cả mà chỉ cảm thấy trong lòng mình một sự tự do tuyệt đối - không biết lo âu, sợ sệt 
cũng không mong câu hay chờ đợi bất cứ thứ gì - và hiện thực thì mở ra cho ông một bâầu 
không gian rộng lớn giúp cho sự hiện hữu của ông có thể tỏa rộng ra tắm hướng mười 
phương. 

Xin mạn phép trích ra đây một đoạn trong Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh mà chính Eric 
Rommeluère đã trích dẫn trong quyển sách của ông (trang 134): 

"Ai mong câu Dharma (Đạo Pháp) sẽ không mong câu [đạt được] một hình tr ớng 
nào, một giác cảm nào, một sự nhận thức nào, mỘt sự tạo tác tâm thân nào, một tri thức nào 
cả. Người ấy cũng không mong cầu một cảnh giới nào hay cội nguôn của một sự nhận thức 
nào Người ấy cũng không mong cầu [đạt được] một cõi tham dục, một cõi hình tướng hay vô 
hình trớng nào. Này Xá-lợi-phát, ai mong câu [đạt được] Dharma (Đạo Pháp) thì không 
mong cầu bằng cách bám víu vào Đức Phát, vào Đạo Pháp và vào Tăng Đoàn. Ái mong cầu 
Dhamma [thì cứ] mong câu [thế nhưng] không cần phải nhận biết được khổ đau, cũng không 
cần hủy diệt được nguyên nhân của khổ đau. Người ấy mong câu [thế nhưng] không cần hoàn 
tất sự thực hiện cuối cùng, không cần luyện tập VỀ con đường. Tại sao lại như thế? [Bởi vì] 
bên trong Đạo Pháp không hè có sự sinh khởi nào mang tính cách khái niệm. Nếu có bất cứ 
ai bảo rằng: "Tôi phải hiểu được khổ đau là gì, phải hủy diệt được nguyên nhân của khổ đau, 
phải thực hiện được sự đình chỉ và phải trau dồi về Con Đường", thì đấy sẽ chỉ là cách làm 
phát động thêm sự sinh khởi của khái niệm và đấy không phải là cách mong cầu Dharma 
(Đạo Pháp"). (rên đáy là phân thoát dịch từ đoạn kinh Kinh Duy-ma-cật do Eric 
Rommeluère trích dẫn trong quyển sách của ông (tr.l34) - Vừưnalakirti Sutra, T, XVIHII N° 
475, trang 5464). 


Làm thế nào để có thể hiểu được tánh không là gì? 


79 


Đến đây chúng ta lại tiếp tục thử suy tư trở lại về những gì đã đư ợc trình bày trong 
phân đoạn trên đây (/ức là tánh không). Hiện thực thì hoàn toàn trồng không về bất cứ một 
đặc tính nhất định nào. Con người bao giờ cũng tìm cách xác định các vật thê và mọi chúng 
sinh khác đúng như là đang hiện hữu trước mặt mình, thế nhưng đấy chỉ là một cách nhìn lạc 
hướng. Thật vậy đấy chỉ là một cách thu hẹp những gì trông thấy (cái nhìn của mình chỉ phát 
hiện được một phần rất nhỏ đối tượng mà mình trông thấy, nói một cách khác thì đấy là một 
cách nhằm giới hạn hay thu hẹp thực chất của một đối tượng). Chồng hay vợ tôi mà tôi đ 
từng sống chung năm mươi năm nay, thế nhưng thật ra thì tôi không hoàn toàn biết hết được 
người ấy. Những gì mà tôi biết vẫn còn thuộc vào bên này (en decà ⁄in below / còn thiếu sót, 
không đây đi) những gì mà vợ tôi hay chồng tôi đang hiện hữu. Người ấy hoàn toàn trống 
không về tất cả mọi thứ khái niệm mà tôi có tình áp đặt cho người ấy (vợ rôi hay chông tôi, 
giỏi giang, đẹp, xấu, khéo léo, Vụng về, biển lận, đạo đức, béo lùn, to lớn, là người đàn bà 
khôn ngoan, người đàn ông tháo vác, v.v...và v.v..., tất cả các thứ ấy đêu là những khái niệm. 
Khi nhìn vào người chỗng hay người vợ mình thì xung răng bám víu trong tâm th ức mình - 
tức là sự phán đoán hay diễn đạt trong trí mình chỉ phối bởi các vết hẳn trên dòng tiếp nồi 
liên tục của tri thức, tức là nghiệp - nhằm áp đặt cho người ấy, thường là rất mạnh, dù đáy là 
tích cực hay tiêu cực. Trái lại khi trông thấy một người đàn ông hay một người đàn bà ngoài 
đường chẳng hạn thì các khái niệm mà mình áp đặt lên người ấy cũng sẽ hỏi hợt hơn. Tóm lại 
là tất cả những thứ ấy hoàn toàn không biểu trưng cho thực chất của đối tượng mà mình đánh 
giá). Chính nhờ thế mà người ấy (vợ ứôi hay chồng tôi) luôn khiến cho tôi phải thán phục và 
ngạc nhiên (hoặc cũng có thể là ngược lại, hoặc nói cách khác thì những gì mà mình đánh giá 
người ấy thường bị lẫm lần hay không hoàn toàn đúng). Đẫy cũng chính là một cách thật đơn 
giản giúp tìm hiểu tánh không là gì (những gì mà mình áp đặt cho người chông hay người vợ 
mình là những khái niệm do mình tạo dựng ra trong đâu mình và trên thực rễ thì Hgười phái 
ngầu của mình hoàn toàn trồng không về những khái niệm ấy). 


Điều đó cho thấy là mọi sự vật không hiện hữu (đúng với chúng). Phật Giáo không 
phải là một chủ nghĩa hư vô - mà trái lại là đẳng khác. Mọi sự vật đều hoàn toàn độc lập với 
bất cứ một sự phóng tưởng, tính toán hay tạo dựng nào mà mình muốn áp đặt cho chúng. 


Chăng phải là sự hiểu biết đó thật hết sức tuyệt vời hay sao? 


Khi đã nhìn thấy được tánh không thìđ ấy cũng có nghĩa là bầu không gian nguyên 
thủy được khai mở giúp con người hòa nhập với cội nguồn của những cảm nhận thật minh 
bạch và đơn sơ (/ức cảm nhận được sự giác ngộ, sự giải thoát, sự tự do tuyệt đối, sự đình chỉ, 
sự tắt nghỉ hay niết bàn v.v... tùy theo cách diễn đạt bằng các ngôn từ hay các thuật ngữ khác 
nham). 


Sở dĩ chúng ta gặp phải khó khăn khi m hi êu tánh không, ấy chẳng qua là vì lý do 
tánh không hoàn toàn không phải là một khái niệm có thể áp đặt thêm cho hiện thực (/ánh 
không chính nó cũng là một khái niệm như tắt cả các khái niệm khác. Thí dụ theo tôi thì vợ tôi 
có thể là đẹp, trung bình hay xấu. Đẹp, xấu, trung bình là một khái niệm nêu lên một đặc tính 
nào đó - cái đẹp chẳng hạn - để áp đặt cho vợ tôi. Thế nhưng nếu như tôi không có một khái 


80 


niệm nào về chuyện này và tôi không hê hay biết là vợ tôi đẹp hay xấu, hay là nhìn đăng tạm 
được..., bởi vì trong đầu tôi hoàn toàn không có một khái niệm nào về chuyện đó để căn cứ 
vào đấy mà đánh giá vợ tôi - thì nhất định tôi sẽ không thể nào biết được là vợ tôi đẹp, xấu 
hay trung bình. Do đó tánh không rất khó thấu triệt vì nó không có một cơ sở cụ thể nào để 
dựa vào đấy đề mà nắm bắt được nó). Đẫy là một bằng chứng cho thấy rằng tất cả các khái 
niệm triết học dù là thuộc vào lãnh vực nào đi nữa cũng không hề hàm chứa bất cứ một thực 
thể vững chắc nào cả (một khái niệm triết học cũng là một sự tạo dựng trong tâm thức của 
một triết gia dùng để áp đặt cho một thể dạng hay một thực trạng nào đó của hiện thực). Sự 
cố gắng tìm hiểu tánh không như trên đây ũng có th ê xem như là một liều thuốc nhằm hóa 
giải bất cứ một học thuyết triết học nào về hiện thực. 


Chính vì lý do đó mà việc học hỏi trong kinh sách về chủ đề tánh không thường là một 
chuyện vừa khổ nhọc lại vừa chán ngắt. Kinh sách thật ra chỉ nhăm vào mục đích vật chúng ta 
ngã lăn xuống đất bằng một thứ kỹ thuật nhu đạo (judo) về lý luận. Kinh sách bắt mạch từng 
niềm tin của chúng ta - và kể cả những niềm tin mà chúng ta không ngờ đến - nhằm vào mục 
đích chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả (các sự fin tưởng ấy) đều là vô ích (inanité / 
Inamty) 


Theo cách nhìn đó thì có thể nói là không có một vị thầy nào có thê sánh kịp với Long 
thụ (Nagarjuna). Ông sống ở Ấn độ vào khoảng thế kỷ thứ II sau Tây lịch. Nhiều tác phẩm mà 
người ta xem là do chính ông đi trư ớc tác vẫn còn lưu giữ được đến nay, tuy nhiên một phần 
lớn trong số này là các bản đã được dịch sang các tiếng Tây Tạng hay Trung Quốc (một số 
các bản gốc bằng tiếng Phạn đã bị thất truyền). Tác phẩm quan trọng nhất của ông là tập 
Trung Quán Luận (Madhyamakakarika), gồm 449 tiết thơ (karika) viết bằng một thê văn thật 
ngắn gọn giúp người đọc có thê học thuộc lòng một cách dễ dàng (/hể nhưng nếu muốn thấu 
triệt thì hoàn toàn không dễ dàng như thê). 


Long Thụ đã tạo ra cả một cấu trúc tư tưởng thật vững chắc nhằm đả phá bất cứ một 
sự tạo dựng mang tính cách khái niệm nào. Các cách diễn đạt nghịch biện, các chủ trương 
quái lạ (về friếr học), cũng như các cách giảng dạy vượt khỏi ngôn từ phát sinh ra sau này đều 
phải dựa theo cách lập luận đó của Long Thụ (xin đơn cử một thí dụ ngắn gọn về pháp suy 
luận lôgic gọi là tứ đoạn luận do Long Thụ triển khai như sau: 1) người ta không thể xác 
nhận được rằng: "có một cái gìđó"; 2) ngư ời ta không thể xác nhận được rằng: "không có 
cái gì cả"; 3) người ta không thể xác nhận được rằng: "có một cái gì đó và [đông thời cũng] 
không có một cái gì cả; 4) người ta không thể xác nhận được rằng: "vừa không có một cái gì 
cả và [đông thời cũng] không phải là không có một cái gì cả"; sau khi suy luận theo pháp tứ 
đoạn luận như trên đây thì chúng ta cũng có thể hình dung ra "bản chất" của tánh không là 
øì). Mọi vật thể hoàn toàn trống không về bất cứ một phóng tưởng nào mà tôi ghép thêm vào 
cho chúng, và đấy cũng cho thấy là thật ra luôn luôn chúng ta cởi mở hơn là chúng ta tưởng 
(bản chất nguyên thủy của chúng ta khá đơn giản tức là cởi mở, chỉ vì chúng ta liên tục tạo 
dựng ra thêm đủ mọi thứ khái niệm vì thế mà chúng ta đi trở nên ngày càng phức tạp và gò 
bó hơn. Một thí dụ cụ thể là một đứa trẻ dễ thích ứng với những gì xảy ra chung quanh nó, 
trong khi đó thì một người lớn tuổi lại mang đây các khái niệm trong đâu, và vì thế đã trở nên 


81 


cứng nhắc, hay nói cách khác là trở nên thật bướng bình và khó chịu khiến cho con cháu phải 
vô cùng khổ sở. Những người mang trách vụ quản lý con người - nhất là những người "làm" 
chính trị - thưởng hay tìm cách nhôi sọ những người khở khạo và thật thà hoặc là trẻ con các 
khái niệm nhằm vào các chủ địch muốn áp đặt cho họ, bởi vì trẻ con và các người khở khạo 
hay thật thà chưa hoặc không đủ khả năng để tạo dựng ra trong đâu mình những khái niệm 
phức tạp và lắc léo). Nếu muốn hòa đ ồng được dễ dàng với thế giới chung quanh thì tánh 
không sẽ là một phương tiện vô cùng sắc bén (và thật "giản dị" : cứ hãy xóa bỏ hết những 
khái niệm trong đâu mình ẩi). 


Chính đấy là điểm cao nhất của tư tưởng Phật Giáo. Chúng ta không sao tránh khỏi bối 
rối khi phải đối mặt với một thứ tư duy lôgic thật vô cùng bất ngờ ấy của Phật Giáo. 


Ở Tây Phương thì thần học hình thành từ sự kết hợp giữa các lời giảng của Chúa Ki-tô 
và căn bản triết học Hy Lạp - dưới hình thức của một sự pha trộn thật lạ lùng và thực sự đấy 
cũng là một điều đáng buồn. 


Đối với Phật Giáo, suy tư về "thần học" không phát sinh từ một mảnh đất nào khác 
hơn là mảnh đất Phật Giáo (do đó không phải là kết quả của một sự pha trộn). Đây quả là một 
điều may mắn. 


Tại sao giáo huấn về tánh không lại không phải là một thứ chủ nghĩa hư 
vô? 


Tánh không là một phương tiện nhằm vạch ra con đường trung đạo của Phật Giáo. 
Chủ đích của nó là tìm cách tránh khỏi hai thái cực là chủ nghĩa trường tồn (eternalisrm / vĩnh 
hằng, bắt biến) và chủ nghĩa hư vô (nihilism / còn gọi là đoạn diệt). 


Đối với chủ nghĩa trường tồn thì chúng ta sẽ tin rằng có một cái tôi thường hằng, bất 
biến, không gánh chịu một sự biến thể nào, cái tôi đó làm hậu thuẫn cho mọi hành động, cảm 
tính, tư duy và các kỷ niệm của chúng ta; cái tôi đó làm cơ sở chống đỡ cho con người chúng 
ta và cá thê của chúng ta, nó biểu trưng cho "bản chất" (essence / essence, base) trường tồn 
của những thứ ấy. 


Đối với chủ nghĩa hư vô thì ngược lại chúng ta tin rằng chẳng có gì hiện hữu cả, tâm 
thức của chúng ta chỉ là sự vận hành của một bộ máy. Đứng trên quan điểm đó thì cái tôi sẽ bị 
thu hẹp lại như là một sự vận hành của não bộ hay các chức năng sinh học. Không có gì thật 
sự có thể gọi là một con người. Các hành động của chúng ta không thật sự dính dáng gì với 
chúng ta bởi vì chúng chỉ là sản phẩm của định mệnh (đeferrminism) mà chúng ta không có 
quyên hạn gì để nhúng tay vào: "Các lỗi lẫm ấy là do kích thích tố (horrnon, các chất nội tiết) 
mà ra", "Đấy là hậu quả di truyền", "Tôi chẳng dính dáng gì vào đấy", "Đấy là do giáo dục, do 
cha mẹ tôi..." 


32 


Quả thật hết sức lạ lùng, hầu hết mọi người lúc thì ngả sang thái độ này lúc lại nghiêng 
sang thái độ khác (rước một tình huống xảy ra, người ta thường thốt lên: "Đấy là nhờ Trời 
thương, Trời cho, nhờ ơn Trời... " hoặc là: "Số mạng xui khiến như thể, đấy là vận rủi của tôi, 
phân số của tôi... ", và họ không hè ý thức được rằng nếu ghép chung hai quan điển ấy lại với 
nhau thì sẽ là một thứ nghịch lý không thể hiểu được). Mục đích của Phật Giáo là nhằm giải 
thoát chúng ta ra khỏi cả hai quan điểm sai lầm ấy. 


Giáo huấn quan trọng thứ ba của Phật Giáo là gì? 


Đấy là sự hiện hữu của bản-thê-của-Phật hay Phật-Tính nơi tất cả chúng sinh. Giác 
ngộ đã sẵn có trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta chỉ cần phát hiện được nó để có thể 
khởi động nó. 


Nhiều người tu tập dựa vào giáo huấn của lần chuyển Pháp Luân thứ hai (ức chủ 
trương tánh không tuyệt đối của hiện thực) có thê sẽ cho rằng những lời giáo huấn mới trên 
đây (vòng quay thứ ba của bánh xe Đạo Pháp chủ trương Phật Tính hiện hữu nơi mỗi chúng 
sinh) là một hình thức cụ thê hóa của thể dạng mở rộng, và họ cũng rất lo ngại vì nglĩ rằng 
đây có thể là một cách biến Phật Tính trở thành một hình thức mới của "a#nan" (cái ngã hay 
linh hôn) - một điều hoàn toàn đi ngược lại với Dharma (Đạo Pháp). 


Thế nhưng đối với chính những người tu tập theo giáo huấn của lần chuyển Pháp Luân 
thứ ba thì lại quan niệm khác hơn và cho rằng nếu cứ nhất quyết tôn trọng tính cách tiêu cực 
của tánh không tuyệt đối thìđ ấy sẽ là một hình thức giới hạn hiện thực. Chẳng những họ 
không hè phủ nhận tính cách vững chắc của khái niệm về tánh không dù là đưới bất cứ một 
hình thức nào, mà còn phát hiện ra nơi tánh không một chiều sâu thật lớn, tránh cho người tu 
tập không bị lạc hướng một cách nguy hiểm (để rơi vào quan điểm hư vô nếu không thấu triệt 
được tánh không là gì). 


Tất cả chúng sinh đều hàm chứa hạt giống hay là khả năng giúp đạt được giác ngộ. 
Bản thê của Phật luôn tròn đầy và hoàn hảo một cách tự nhiên và đều hiện hữu nơi mỗi cá thê. 
Chỉ có một trở ngại duy nhất là nó bị vô minh che lắp và do đó đã khi ến cho chúng ta không 
nhận biết được nó. 


Mục đích duy nhất trong việc tu tập là nhằm xóa bỏ bóng tối và sự hoang mang che 
khuất Phật Tính, tương tự như những đám mây phủ kín bầu trời. Thế nhưng dù cho những 
đám mây ấy có dầy đặc cách mấy đi nữa thì một ngày nào đó chúng đãng s š phải tan biến và 
không thể nào ngăn chận được mãi mãi sự rộng mở của bầu trời cao. Cái bản-thê-của-Phật ấy 
hoàn toàn trống không - và không hề phản biện lại giáo huấn về tánh không. Không thê nào 
năm bắt được cái bản-thê ấy mà chỉ có thê thực hiện được nó (/ức /à đạt được nó) mà thôi. 


83 


Niềm tin của tôi là những lời giáo huấn trên đây (về Phật Tính) chính là những lời giáo 
huấn hữu ích nhất cho tất cả chúng ta hôm nay. Chúng ta cần phải rút tỉa từ những lời giáo 
huấn ấy những gì có thể giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Nhân loại chưa từng 
sống trong một bối cảnh xã hội nào lại chất chứa đầy thất vọng như xã hội của chúng ta ngày 
nay. Đúng như những gì mà Nietzsche (1844-1900, là một triết gia người Đức) đã từng nêu 
lên: đấy là cái khía cạnh nổi bật nhất trong thời đại chúng ta biểu trưng cho một thái độ cư xử 
thiếu hắn sự tôn trọng nhân phẩm giữa con người với nhau. Đối với chúng ta không có gì 
mang một phẩm giá khả dĩ đáng để cho chúng ta kính trọng nữa, kể cả con người của chúng 
ta. 


Quốc xã (zøzisn) là một chủ nghĩa khiếp đảm nhất, là một tình trạng "trật đường rầy" 
(déraillement / derailment / trật bánh xe hay là sự sai lầm) của thê giới Tây Phương (thật ra 
thì đấy không phải là lẫn đâu tiên thể giới Tây Phương đi "trật đường rây" mà trước đó các 
phong trào lùa bắt nô lệ, áp đặt tín ngưỡng, đánh chiếm thuộc địa và chủ nghĩa thực dân, 
cũng như các chủ nghĩa không tưởng khác do người Tây Phương chủ xướng cũng đã mang lại 
những tác hại và đau thương không kém cho nhân loại. Sở đĩ người ta chỉ nói nhiều đến chế 
độ quốc xã là vì lơn mư ởi triệu người Âu Châu bị giết trong các lò lơi ng ạt đấy thôi). Theo 
một góc nhìn nàdió th ch ủ nghĩa quốc xã ẽng như các chế độ độc tài (/ofalifarisrne / 
fofalitarianism) mang các hình thức cực đoan nhất cũng chưa hắn là đã biến mất. Thí dụ như 
trường hợp của một nhà tâm lý học làm việc trong ban quản lý nhân viên của một công ty đa 
quốc gia được ban giám đốc yêu cầu phải nghiên cứu "các tiêu chuẩn nhằm gạn lọc nhân 
viên" khi công ty này phát động một kế hoạch bí mật sa thải bớt số công nhân viên trong công 
ty, (Francois Emmanuel, La question hưmnaine, nhà xuất bản Stock, 2000). 


"Tôi (ðác giả của quyển sách trích dẫn trên đây) đã từng tìm thấy một tài liệu chính 
thức, đấy là một bản thông tri do chính các người quốc xã soạn thảo ghi ngày 5 tháng 6 năm 
1942, trong đó có nêu lên bảy điều khoản nhằm cải thiện việc điều hành các xe vận tải hiệu 
Saurer dùng vào việc chuyên chở hơi ngạt để giết người Do Thái. Cách giết người bằng khí 
độc vừa hiệu quả lại "sạch sẽ" hơn so với cách đem họ ra bắn từng loạt. Trong thông tri đó, 
các chữ như "hàng hóa", "hàng vận tải"... được đồng loạt sử dụng để tránh né không cần phải 
trực tiếp nêu lên chữ "con người". Con người đã được vật thể hóa để trở thành những con số 
kế toán. Đấy cũng là một cách giúp cho những người mới đọc bản thông tri lần đầu không 
cảm thấy quá ghê tởm. Thật thế lần đầu tiên khi đọc bản thông tri này tôi cảm thấy lạnh cả 
xương sống và tôi đã liên tưởng ngay đến những gì xảy ra trong công ty mà tôi đang làm việc. 
Đấy là cách sử dụng các bản thông tri hành chánh thật lạnh người với các chữ dùng làm bình 
phong như "cải tổ", "kế hoạch bảo vệ công ăn việc làm"... nhằm bào chữa cho việc sa thải 
nhân viên. Điều đó đã làm cho tôi rợn cả người. Đấy là loại ngôn từ lôgic của chủ nghĩa tôn 
thờ hiệu quả mà ngày nay người ta thấy sử dụng nhan nhãn trong lãnh vực công ăn việc làm 
và kê cả trong sự sinh hoạt chung của toàn thể xã hội nữa". 


Đề cập đến tánh không trong một bối cảnh xã hội như thế cũng có thể sẽ mang lại một 
mối hiểm nguy lớn lao, đấy là cách xúi dục chúng ta mượn chữ "trống không" để bào chữa 
cho các hành động thiếu lương thiện của mình. Chúng ta nào có phải là trống không đâu, mà 


84 


thật ra là đầy ấp mọi thứ khả năng. Giáo huấn về bản-thể-của-Phật có thể giúp chúng ta chống 
lại khuynh hướng chà đạp nhân bản con người đang lan tràn khắp nơi - và biết đâu còn có thể 
giúp chúng ta hiểu được một cách sâu sắc hơn tầm quan trọng thực sự về lời giáo huấn về 
tánh không của Đức Phật (phía sau của tánh không còn tàng ẩn cả một bầu không gian rộng 
lớn của Phật Tính, vì thế chúng ta không nên sử dụng bản án tử hình để giết một con người và 
cả Phật Tính trong lòng họ). 


Phật Giáo không phải là một tín ngưỡng dựa vào giáo điều. Đức Phật ngỏ lời với con 
người bằng cách nhìn vào tâmđi êm của sự đau khổ đang hành hạ họ để vạch ra cho họ một 
con đường giúp họ tự giải thoát cho mình khỏi tình trạng khổ đau đó. Vậy trong bối cảnh 
ngày nay thì những gì đã làm cho chúng ta phải khổ đau khủng khiếp đến thế? 


Chúng ta khổ đau vì bị mất gốc, bị tách rời ra khỏi bầu không gian sâu rộng của thân 
xác mình. Cái thân xácđó là nh ăm giúp chúng ta kết nối với cỏ cây, với chim chóc và suối 
rừng, với những con bòđang ø ặăm cỏ. Thế nhưng nào chúng ta có biết hoà mình với muông 
thú đâu - mỗi khi có một con vật nào đến gần và chạm vào quyên lợi của chúng ta thì chúng ta 
sẵn sàng giết chúng một cách không gớm tay (khi có một con côn trùng bay đến và bám vào 
người chúng ta thì chúng ta hãy nhìn nó với tắt cả sự tò mò, niêm vui thích và tình thơng 
dâng lên trong lòng. Nếu ta không đủ khả năng để làm được việc ấy thì cứ tìm cách hắt cho 
nó văng đi, không nên đập bẹp nó. Là một con côn trùng thì nó nào có đủ sức để phân biệt 
đâu là một người hung dữ để mà lánh xa). 


Làm thế nào chúng ta có thê tồn tại được trong một thế giới mà tất cả đã bị công cụ 
hóa và khiến nó biến thành một thứ đại siêu thị? 


Vào năm 1989, một cuộc hội kiến được tổ chức giữa các vị đại sư Phật Giáo Tây 
Phương và Đức Đạt-lai Lạt-ma. Trong buồi hội kiến đó mọi người đều nhận thấy ngay là phải 
ưu tiên trao đổi với nhau về các khó khăn mà họ đang gặp phải trong việc quảng bá giáo huấn 
của Đức Phật. Họ trình với Đức Đạt-lai Lạt-ma rằng trở ngại lớn nhất của họ là người Tây 
Phương thiếu hắn tình thương đối với chính mình. Ngài rất đỗi ngạc nhiên và phải nhờ các 
người thông dịch giải thích thêm cho Ngài về ý nghĩa của sự nhận xét đó. Thế rồi Ngài đi 
phải thốt lên : "Thật là khủng khiếp, đã là một con người thì bất cứ ai cũng đều xứng đáng đề 
được yêu thương”. 


Sự kinh ngạc đó của Đức Đạt-lai Lạt-ma cho thấy là có hai thế giới khác nhau. Chúng 
ta những con người Phương Tây, chúng ta không hề tự động thiết lập được một mối tương 
giao hiển nhiên với con tim của chính mình nhr những con người Phương Đông. Đối với họ 
mỗi tương giao đó là một điều thật hiển nhiên. 


Giáo huấn của Đức Phật về bản-thê-của-Phật đã chứng minh cho thấy rằng chúng ta 
không phải là những con người có thể hoán chuyền lẫn nhau một cách dễ dàng theo ý muốn 
của kẻ khác. Có một cái gì đó thật tự hào tàng ân nơi mỗi con người chúng ta mà chúng ta cần 
phải nhìn thấy nó hầu để bảo toàn và trau đồi nó. 


85 


Thiên định là cách giúp chúng ta tìm về với từng hơi thở của mình, giúp chúng tađ ạt 
được một sự cảm nhận tròn đ ầy, mở rộng và thanh thoát. Có một cái gì đó thật tốt lành đang 
hiện hữu. Cái tốt (bomé / goodness / lòng nhân từ, sự tốt bụng) ấy không mang tính cách đối 
nghịch lại với cái xấu, mà đúng hơn là một cái gì đó rất chủ yếu và rất thật. 


Tôi tin rằng giáo huấn của Đức Phật mang một chủ đích thật rõ rệt nhằm trỏ cho chúng 
ta trông thấy cái tốt ấy, tập cho chúng ta nhận biết được nó để mà hòa nhập với nó. 


Phật Giáo đề cập đến cái tốt như thế nào? 


Đối với chúng ta (những người Tây Phương) cái tốt là một cảm tính đối nghịch với lý 
trí là một thứ duy nhất mang tính cách khách quan. Chúng ta phải phát động tất cả nghị lực 
của mình để vượt từ thể dạng này sang thê dạng kia, có nghĩ a là từ lòng từ thiện - mang tính 
cách tình cảm và chủ quan - sang công lý - mang tích cách duy lý và khách quan. Chúng ta 
thường do dự hoặc có xu hướng nghiêng hẵn về một thứ lòng tốt nào đó điều khiến bởi lý trí. 
Chúng ta cứ nghĩ rằng các đam mê trong con tim mình phải lệ thuộc vào sự chi phối của tâm 
thức mình (ức lý trí) hoặc ngược lại (:hì tâm thức bị lắn át bởi các niềm đam mê, tức lý trí bị 
tình cảm lấn át) đúng như Pascal (triết gia và khoa học gia người Pháp, 1623-1663) đã từng 
tuyên bố: con tim có cái lý của nó mà lý trí không thê hiểu được. 


Thế nhưng đối với Phật Giáo thì lại khác, sự phân biệt đó không mang một ý nga 
nào cả. Không thê hình dung con người như là một con thú có lý trí, có nghĩa là không phải là 
một sự kết hợp giữa bản năng (sự đam mê) và tri thức mang khả năng lý luận (lý /rí). 


Lồng tốt tự nó là một bầu không gian giúp cho ánh sáng rạng rỡ của sự hiện hữu của 
chúng ta có chỗ đề tỏa rộng. Cái lòng tốt đó lúc nào dũng thật thông minh (có nghữa là tự nó 
cũng đã là lý trí hay là trí tuệ). 


(Xin lưu ý người đọc là tác giả trình bày giáo huấn của Đức Phật xuyên qua ba vòng 
quay của bánh xe Đạo Pháp : Tứ Diệu Đề (1), Tánh Không và Tánh Không của Tánh Không 
biểu trưng cho sự Tự Do Tuyệt Đối hay là sự Giải Thoát (2), Phật Tính hay là một Bầu Không 
Gian rộng mở và rạng ngời giúp cho sự hiện hữu của chúng ta hòa nhập với nó (3). Thể 
nhưng trong phân kết luận thì tác giả lại mang chúng ta trở về với lòng từ bỉ mà lương trì của 
chúng ta đang réo gọi, đấy là động lực và sức mạnh giúp chúng ta quay hết cả ba vòng bánh 
xe). 


86 


Chương 6 


Các Học Phái Phật Giáo 


Các học phái chính yếu trong Phật Giáo 


Con đường của Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta cô tránh sự suy đoán cũng như tạo 
dựng ra những khái niệm, vì đấy là những gì thường hay đánh lừa mọi người khiến cho chúng 
ta dễ bị lạc hướng trong cuộc hành trình đưa đến Giác Ngộ. Cũng thế, nếu quan trọng hóa một 
cách quá đáng sự khác biệt giữa các học phái thì điều này sẽ khiến cho chúng ta dễ bị rơi vào 
sự sai lâm. 


Toàn bộ các học phái cũng như các giáo phái đều đi đúng với con đường của Đức 
Phật. Tất cả đều mang tính cách đích thật. 


Đạo Nguyên (Dogen), một trong các vị sáng lập ra thiền phái Zen của Nhật Bản đã 
từng nói như sau: "Bất cứ ai xem Zen như là một giáo phái Phật Giáo và gọi đấy là "zen-shu" 
tức có nghĩa "môn phái Zen", thì người ấy nhất định là một con quỷ sứ" (có nghĩa là Zen cũng 
chính là Phật Giáo như tất cả các hình thức tu tập Phật Giáo khác, đấy không phải là một 
giáo phát - sect). 


Lời giảng dạy của Đức Phật không thể nào được diễn dịch giống nhau tại mỗi nơi, và 
qua từng thời đại thì những lời thuyết giảng ấy của Ngài cũng không thể nào còn giữ nguyên 
vẹn và hoàn toàn bất biễn được (Đức Phát tuy đã tịch diệt, thể nhưng hóa thân của Ngài vẫn 
hiện hữu dưới nhiều thể dạng khác nhau, xuyên qua các hình nrởng thân xác khác nhau để 
thuyết giảng tùy theo nhu cầu và trìnhđ ộ của mỗi chúng sinh, thuộc vào các không gian và 
thời gian khác nhau. Nói cách khác là giáo huấn của Đức Phật thích nghỉ với văn hóa và tâm 
tính con người tại mỗi địa phương qua đồng tiến hóa của lịch sử). Cũng thễ, xuyên qua từng 
bối cảnh các vị hiền nhân lần lượt xuất hiện qua các phong thái khác nhau để nêu cao và 
quảng bá Đạo Pháp của Đức Phật, thế nhưng chẵng có một vị nào giống với vị nào cả (Long 
Thụ, Thánh Thiên, Đạo Nguyên, v.v và v.v..., và hiện nay là Đức Đạt-Lai Lạt-ma, tất cả đều 
năm tay chúng ta để cùng ca ngợi Đạo Pháp của Đức Phật, dù đấy là bằng một thứ ngôn ngữ 
nào, trong một không gian nào hay một thời đại nào). 


87 


Một số người hình dung Đức Phật như là một vị Giác Ngộ đang trong tư thế thiền định 
- đề cứ như vậy mà bắt chước theo -, trong khi đó th một số người khác lại quan tâm nhiều 
hơn đến ý nghĩa hàm chứa trong những lời giảng huấn của Ngài - để mang các lời giảng huấn 
ấy ra mà hăng say nghiên cứu và học hỏi - , một số người khác nữa thì lại nhìn Đức Phật như 
là một thê dạng mở rộng của thực tại - để phát động những kinh nghiệm cảm nhận qua tâm 
linh tỉnh thức của mình... (rác giả tóm lược thật ngắn gọn tất cả các đường hướng tu tập trong 
Phật Giáo theo ba xu hướng khác nhau). 


Riêng về phần chúng ta thì sao? Chúng ta đang hướng nhìn vào Ð ức Phật dưới một 
khía cạnh như thế nào? 


Dù sao đi nữa nếu nhìn vào hiện trạng thời nay thì chúng ta cũng có thê phân loại các 
khuynh hướng khác nhau trong Phật Giáo dựa trên các tiêu chuẩn địa lý. 


Trong vùng Đông Nam Á th Theravada (có thể tạm thời xem là đại diện cho "Phật 
Giáo Nguyên Thúy”) chủ trương một con đường mang tính cách khá lý trởng: tức là con 
đường của những người xuất gia. 


Ở Trung Quốc và Nhật Bản thì Phật Giáo lại mang tính cách đa dạng hơn, nhiều học 
phái cùng sinh hoạt song song với nhau. Trong số này có Thiền Học Ch'an và Zen (Zen là một 
thuật ngữ Nhật Bản dịch âm từ thuật ngữ Ch'an của Trung Quốc) và các học phái này thì lại 
chú trọng nhiều hơn đến hình thức tu tập mang tính cách đơn giản (đơn sơ, tỉnh khiếr) dựa vào 
phép thiền định. 


Phật Giáo Tịnh Độ tuy rất ít phát triển ở Tây Phương thế nhưng ở Á Châu thì từ nhiều 
thế kỷ nay đã từng tạo được nhiều ảnh hưởng sâu rộng, thí dụ như tại Nhật Bản thì Tịnh Độ 
chiếm giữ một vị thế hàng đầu. Đấy là một tông phái Phật Giáo chủ trương phải đặt hết niềm 
tin của mình vào những lời ước nguyện của vị Phật biểu trưng cho lòng T ừ Bi (Phật A-di- 
đà), đây là lời ước nguyện nhằm cứu độ bất cứ chúng sinh nào cầu khẩn đến Ngài - chúng ta 
sẽ trở lại vấn đề này trong các đoạn sau. 


Trong tất cả các quốc gia khác thuộc vùng Hy-mã-lạp-sơn thì Phật Giáo lại phát triển 
dựa vào một hình thức thụ giáo gồm có các nghi lễ truyền giới, và được gọi là Tan-tra (chính 
ở điểm này mà nhiều người hiểu sai Phật Giáo Tan-tra và gọi đấy "Mật Tông", thụ giới hay 
thụ pháp chỉ là các hình thức nghỉ lễ mang tính cách thiêng liêng biểu trưng cho lòng quyết 
tâm của người tu tập bước theo con đường của Đức Phátr). Hình thức Phật Giáo này đặc biệt 
chú trọng đến các nghi lễ và các biêu tượng nhằm giúp hoán chuyển một cách thật đột ngột 
thể dạng u mê để trở thành thê dạng trí tuệ. Phép tu tập của Phật Giáo Tan-tra nhất thiết dồn 
tất cả nỗ lực nhằm hướng thẳng vào sự Giác Ngộ. 


Cách phân loại trên đây dù rất khái quát nhưng cũng có thê giúp để xác định được các 
đường hướng chính trong Phật Giáo là: Theravada, Zen, Tịnh Độ và Tan-tra. 


88 


Trong khi đó thì kinh sách nói chung lại không dựa vào cách phân loại căn cứ vào các 
tiêu chuẩn địa lý như trên đây mà chỉ nêu lên hai khuynh hướng khác nhau đấy là Tiểu Thừa 
(Hinayâna) và Đại Thừa (Mahayâna). Thuật ngữ Thừa (cỗ xe) dùng để chỉ định các phép tu 
tập khác nhau trên Con Đường. 


Sự phân biệt giữa Tiểu Thừa (Hinayâna) và Đại Thừa (Mahayâna) có thê 
xem là chính đáng hay không? 


Chữ Thừa (yana) được sử dụng để biêu trưng cho giáo huấn của Đức Phật dựa vào 
một hình ảnh cổ truyền và lâu đời trong nền văn hóa Ân Độ, đấy là hình ảnh một người lái đò 
đưa khách sang sông. Người lái đò biêu trưng cho một vị thầy tâm linh đưa chúng sinh vượt 
sang bờ bên kia của con sông khổ đau hay cõi luân hồi (samnsara). Kinh Hoa Sen thì lại ví 
giáo huấn của Đức Phật như là một cỗ xe giúp chúng sinh vượt thoát khỏi một gian nhà đang 
bốc cháy tượng trưng cho sự lầm lẫn (uô zin”). 


Cách phân chia Phật Giáo thành hai khuynh hướng là Đại Thừa và Tiểu Thừa đã thành 
hình vào thế kỷ thứ I. Một nhà sư người Trung Quốc là Yijing (Nghĩa Tịnh, 635-713) sang Ấn 
Độ hành hương vào thế kỷ thứ VII có kể lại như sau: "Những ai tôn thờ các vị bodhisatva 
( bồ-tát) và trì tụng kinh sách mahayâna thì được gọi là những người tu theo Đại Thừa, các 
người khác là những người tu theo Tiểu Thừa. Tất cả các vị này đều cùng sinh hoạt chung 
trong một ngôi chùa và giữa họ không hề xảy ra một sự phân chia nào cả". 


Các nhà sư đại thừa vẫn tôn trọng các nguyên tắc giáo lý do Đức Phật đã đưa ra, thế 
nhưng lại giải thích một cách khác hơn băng một sô tư tưởng mới mẻ và khá đặc thù. 


Thế nhưng theo thời gian, dần dân hai hình thức Phật Giáo này lại cho thấy có xu 
hướng tách rời nhau, các vị chủ xướng Phật Giáo xưa không chấp nhận con đường của phong 
trào cải tiến. 


Thật sự ra thì thuật ngữ Hinayâna (Tiểu Thừa) chỉ mang một ý nghĩa nào đó đối với 
những người chủ trương khuynh hướng đại thừa mà thôi, bởi vì đấy chỉ là một thuật ngữ do 
những người đại thừa đặt ra nhằm phê bình và xem thường quan điểm của những người 
không chia sẻ cùng một khuynh hướng với mình, và cũng đề đánh giá quan điểm ấy là "nhở 
hẹp" (tiểu). 


Thế nhưng thật sự ra thì cũng phải nói là trên một khía cạnh khác thì sự phân biệt giữa 
Hinayâna và Mahayâna lại là một phương tiện hết sức hữu ích để giúp tìm hiểu Phật Giáo - 
tất nhiên là riêng đối với những người đứng vào phía quan điểm của Mahayâna mà thôi (nên 
hiểu rằng người "tiểu thừa" không cần biết đến "đại thừa" là gì cả, bởi vì đấy chỉ là một chủ 
trương hay một khuynh hướng "mới" trong Phật Giáo, hoặc giả cũng có thể là một "khía 
cạnh" nào đó đã có sẵn trong Phật Giáo từ nguyên thủy và chỉ được triển khai rộng rãi hơn 


89 


sau này mà thôi). Do đó Mahayâna có thê xem như là một cách giải thích về một số lời giáo 
huấn của Đức Phật dựa vào một phép suy luận mạch lạc và khác hơn. Vậy chúng ta hãy thử 
tìm hiểu hai khuynh hướng này xem sao. 


Hinayâna (Tiểu Thừa) là gì? 


Thật ra trên thực tế thì thừa này chắng hề đại diện cho bất cứ một học phái thật sự và 
cụ thê nào cả, và sở đĩ gọi là "con đường hẹp" bởi vì nó không hề gạt ra một bên bất cứ gì cả 
(sò bó). Không được phép loại bỏ ra khỏi con đường bất cứ một thể dạng nào trong cuộc sống 
của chính mình. Con đường ấy luôn khuyên chúng ta phải chú tâm thật mạnh vào từng hành 
động (dù là nhỏ nhặi) mà mình đang thực thi nhằm giúp mình không phạm vào sự lầm lẫn 
(tức là tránh được những hành động vô mình, nói cách khác là phải luôn giữ tâm thần trong 
trạng thái tỉnh thức). Đấy là một con đường vô cùng vững chắc, cứng răn, kiên trì, trung thực 
và nghiệt ngã. Thế nhưng đấy cũng lại là những gì thật cần thiết và không thê thiếu sót đối với 
bất cứ ai thật sự muốn bước theo con đường của Đức Phật. 


Không cần phải quan tâm đến sự khổ đau mênh mông đang chỉ phối mình, cũng không 
cần phải câu nệ và lo lắng quá đáng đến các chủ đích của mình, mà phải biết lắng nghe và 
tuân theo những lời giảng dạy của Đức Phật. 


Hynayâna (Tiểu Thừa) là cách chú tâm nhằm biến cải từng chỉ tiết trong cuộc sống, 
tức không được phép làm cho thế giới bị ô uế vì các hành vi thiếu cảnh giác của mình, trên 
phương diện ngôn từ, hành động cũng như tư duy. 


Mahayâna (Đại Thừa) là gì? 


Mahayâna (Đại Thừa) được triển khai không phải là để thay thế cho Hynayâna (Tiểu 
Thừa), mà từ căn bản tự nó đã hàm chứa sẵn các tính cách đặc thù của nó, tương tự như một 
gian nhà được xây dựng thẳng trên nền móng của chính nó. Muốn hiểu Đại Thừa là gì thì 
cũng phải nắm vững được hết ý nghĩa của chữ "Đại". "Đại" là một thứ gì đó thật to lớn, bao 
hàm tắt cả và có khả năng đón nhận được tất cả (rong Phật Giáo Đại Thừa thì ngoàiÐ tức 
Phật lịch sử là Đức Thích-ca Mâu-ni ra còn sỗm có cả vô số các vị Phật khác, các vị Bồ-tát, 
các vị thánh thân địa phương - nào là thổ địa, quan công, ông táo... và cả thân tài. Đối với 
việc tu tập thì dĩng gồm nhiều phương pháp khác nhau: từ thiển định đến các cách thực thi 
nghỉ lễ, phát động lòng từ bi, tụng niệm hông danh của một vị Phật, trì tụng các câu thân chú 
mang tính cách linh thiêng, v.v...). Không thê nào nắm bắt được cái "Đại" to lớn ấy bởi vì nó 
vượt lên trên mọi khái niệm, thoát ra khỏi mọi giới hạn chật hẹp thuộc lãnh vực quy ước của 
chúng ta (fuyệt vời thay một câu định nghĩa về Đại Thừa của tác giả, chúng ta hãy nhìn vào 
đấy để đừng chê trách những người thờ ông địa, ông táo... và ông thần tài. Mở rộng lòng 


90 


mình, kính trọng tất cả, yêu thương tất cả, kế cả ông táo lọ lem đang cẩm chiếc quạt trong 
bếp). 


Bước vào con đường rộng lớn là cách tự chọn cho mình một thái độ quả cảm, không 
đê cho sự sợ hãi và cách so đo tính toán cũng như các quyên lợi cá nhân chi phôi và kiêm tỏa 
mình. 


Quả cũng hết sức ngạc nhiên là thế giới Tây Phương không hè nhận thấy được khía 
cạnh "Vĩ Đại" đó của con đường Phật Giáo (Tây Phương chỉ biết chú trọng đến tính cách 
khoa học, triết học và lôgic của Phật Giáo), đây là con đường phản ảnh một hình thức biểu 
dương phong cách "anh hùng tính" (¡eroism) tuyệt đối nhất, thế nhưng Phật Giáo dưới khía 
cạnh đó lại chính là hình thức Phật Giáo phố biến hơn hết tại hầu hết Á Châu (nội ¿hái độ thật 
"anh hùng" tàng ẩn một cách kín đáo phía sau các thái độ bao dung, buông xả, tha thứ, từ bi 
và sẵn sàng chấp nhận tắt cả... của một người quyết tâm bước theo con đường của Đức Phật). 


Cái phong cách "anh hùng" đó đã được Tịch Thiên (Shamfideva, 683-763) đề cao trong 
tác phâm thật tuyệt vời của ông là Nhập Bồ-đề Hành Luận (Bodhicaryâvatara): 


“Tôi ước nguyện xin được làm người bảo bọc cho những kẻ lang thang, 
Tìm đường cho những người đi lạc, 

Được làm thân con đò, một khoang thuyền lớn, một nhịp cầu cao, 

Giúp cho tất cả những ai muốn vượt sang bên kia dòng sông nước cuốn! 


Tôi nguyện ước được làm một hòn đảo cho những ai muốn tìm chốn dung thân, 
Một ngọn đèn cho những ai đang bước đi trong tối, 

Một chiếc giường cho những người mỏi một, 

Một kẻ nô tì cho những ai cần người sai bảo! 


Tôi cầu xin được làm viên bảo châu giúp thực hiện tất cả những lời nguyện ước, 
Một chiếc bình mầu nhiệm, một câu thần chú mang lại sự viên mãn, 

Một phương thuốc chữa được mọi bệnh tật, một sốc cổ thụ đề mọi người đến cầu xin, 
Một con bò cho thật nhiều sữa để hiến dâng cho cả thế giới này!" 


Thoạt nhìn thì các câu thơ trên đây có vẻ khá phóng đại! Thế nhưng Đại Thừa thì lại 
chính là như thế, luôn khuyên chúng ta hãy thực hiện những gì vượt cao hơn khả năng của 
chính mình bằng một sự quyết tâm thật mãnh liệt, và đấy cũng là cách giúp chống lại sự dửng 
dưng chỉ biết tính toán và cân nhắc vì quyền lợi riêng tư của chính mình. 


Đại Thừa là một bước nhảy xổ vào một nơi mà không cần biết trước đấy là đâu, chỉ 
hiểu răng mình đang xông pha vào một sự rộng mở, trung thực và không bao giờ lầm lẫn. 


91 


Sự cao quý đó chỉ đòi hỏi chúng ta một điều kiện duy nhất là sẽ không rời bỏ thế giới 
luân hồi (sansara). Vì lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, chúng ta nguyện cầu sẽ mãi mãi 
lưu lại bên cạnh họ trong cảnh tù đày nơi cái thế giới đó. 


Sự quyết tâm ấy sẽ cắt đứt lòng tham chỉ biết vơ vét tất cả cho riêng mình, và thúc đầy 
người tu tập đến một mức độ khiến cho họ chối bỏ cả sự giác ngộ. Nếu nhìn dưới khía cạnh 
ấy thì sự mong cầu đạt được giác ngộ cho chính mình cũng chỉ sẽ là một niềm ước vọng quá 
hẹp hòi và thấp kém. Phải dồn tất cả mọi sinh hoạt của mình vào mục đích giải thoát tất cả 
chúng sinh thoát khỏi khổ đau, và không được loại trừ một chúng sinh nào. 


Thật thế nếu mong cầu đạt được giác ngộ cho riêng mình thì tất nhiên tự nó cũng đã là 
một sự mâu thuẫn đối với ý ngHa trên đây. Nếu giác ngộ là một cách "loại bỏ” mọi sự bám 
víu vào cái ngã tức là vào tất cả các ý đồ cá nhân, thì làm thế nào đề mà "đạt" được nó? ( loại 
bỏ cái ngã" nhằm để đạt được giác ngộ, thế nhưng "mong câu đạt được giác ngộ" - cho mình 
- thì lại là một hình thức "nuôi nắng cái ngã", sự mâu thuẫn chính là ở chỗ ấy). Đại Thừa 
Phật Giáo thật mạch lạc. Chối bỏ giác ngộ chính lại là con đường đưa đến giác ngộ. Đấy là 
cách giúp chúng ta biết mở rộng lòng mình. Có một thứ gì đó đang réo gọi chúng ta (vậy rhì 
cái gì đang réo gọi chúng ta bây giờ? Đấy là lòng từ bi, và tàng ẩn thật kín đáo phía sau lòng 
từ bi vô biên ấy là sự giác ngộ của chính mình. Tóm lại không nên đặt sự giác ngộ ra phía 
trước đề nhìn vào đấy để làm mục tiêu mà hãy nêu cao lòng từ bi và "cất dấu" đi cái ngã của 
chính mình). 


Tất cả các học phái Phật Giáo không chia sẻ cùng một cách nhìn nhr th ế. Tuy nhiên 
theo tôi thì quan điểm ấy lại là đỉnh cao nhất và cũng là khía cạnh tuyệt vời nhất trong toàn bộ 
giáo huấn của Đức Phật. Đấy là cách giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng réo gọi của sự thật 
vang lên từ trái tim của con người. 


Nên chọn Tiểu Thừa hay Đại Thừa, và có thể bắt đầu tu tập ngay với Đại 
Thừa hay không? 


Tiểu Thừa và Đại Thừa không phải là hai học phái khác nhau mà thật ra chỉ là hai thái 
độ hành xử khác nhau trên con đường. Thái độ thứ nhất (7i Thừa) thì khuyên chúng ta phải 
hành xử thật chính xác và luôn buông xả, còn thái độ thứ hai (Đại Thửa) là phải mở rộng con 
tìm của mình đến vô tận. 


Không thể nào thực hiện được cách thứ hai (phép tu tập Đại Thừa) nêu chưa đủ sức 
năm vững được cách thứ nhất (pháp fu tập Tiểu Thừa). Tuy nhiên sự chuyên tiếp đó cũng có 
thê tự động xảy ra. Vào một lúc nào đó trên con đường, tiếng réo gọi của sự rộng mở ấy cũng 
chợt vang lên một cách tự nhiên. 


92 


Sự réo gọi đó không phải chỉ xảy ra một lần và sau đó th im bặt. Khi đã bư ớc theo 
được con đường tiêu thừa thì đến một lúc nào đó nhất định là các ước vọng mang tính cách 
đại thừa cũng sẽ hiện ra với chúng ta (cứ nhìn vào sự sinh hoạt xã hội ở Thái Lan, Miến Điện, 
Tích Lan... thì sẽ thấy ngay là lòng từ bi Phật Giáo tuy không được thường xuyên nêu cao và 
ca ngợi như trong các quốc gia đại thừa thế nhưng luôn thắm đượm và bàng bạc khắp nơi 
trong sự sinh hoạt xã hội của các quốc gia này). Tuy nhiên không phải vì thế mà Tiểu Thừa 
sẽ bị loại bỏ (sau khi đã bước vào Đại Thừa). Tiểu Thừa lúc nào cũng là một căn bản tối cần 
thiết trên con đường mà chúng ta đang bước đi. 


Hình thức Phật Giáo Theravada như đang được phát triển ngày nay ở Á 
Châu có đúng thật là Phật Giáo xưa và trung thực nhất với giáo huấn do 
Đức Phật thuyết giảng khi còn tại thế hay không? 


Không! 


Trước nhât là Theravada không hoàn toàn thừa hưởng toàn bộ Phật Giáo xưa, mà chỉ 
đại diện cho một trong sô mười tám học phái xưa ®n tôn tại. Tât cả các học phái xưa khác 
đêu đã mai một. 


Phật Giáo Theravada ng đã bi ến đổi rất nhiều qua dòng lịch sử hàng nhiều thế kỷ 
(đối với một người Phật Giáo thấu hiểu được thể nào là quy luật tương liên và vô thường thì 
cũng sẽ phải hiểu rằng không có gì là bất biến cả). Phật Giáo Theravada tự nhận là chính 
thống và bảo thủ và cũng đo đó đã tự cho mình là đã giữ được nguyên vẹn giáo huấn của Đức 
Phật. Nhiều học giả Tây Phương õng có khuynh hướng chủ trương quan điểm này - thế 
nhưng việc tu học của riêng họ thì lại phản ảnh một khuynh hướng cải cách nào đó (nhận xét 
này của tác giả rất chính xác và tỉnh tế, bởi vì có nhiều người Tây Phương tu tập theo 
Theravada thể nhưng sự sinh hoạt và tư tưởng của họ phản ảnh khá rõ rệt các khía cạnh đại 
thừa). Dù sao đi nữa thì tất cả các học phái Phật Giáo đều tự cho mình là theo đúng nguồn gốc 
giáo lý của Đức Phật. Nếu nhìn trên khía cạnh đó thì đăng thật khó để khẳng định giữa 
Theravada và Phật Giáo Tan-tran là học phái nào theo đúng với giáo lý hơn. 


Trên phương diện lịch sử thì nhất định Theravada không phải là Phật Giáo xưa nhất 
trong các vùng Đông Á. Hình thức Phật Giáo bám rễ trước tiên vào toàn vùng đất này là Phật 
Giáo Đại Thừa và đặc biệt nhất là Tan-tra Thừa - Theravada chỉ đại diện cho một thiểu sỐ 
không đáng kế (rong thời kỳ khởi nguyên này). 


Vào thế kỷ XII ở Tích Lan, vì lý do chính trị chỉ có Phật Giáo Theravada là được phép 
chính thức sinh hoạt, do đó đã lắn lướt tất cả các học phái khác. Sở dĩ Theravada đã phát triển 
mạnh tại Tích Lan đấy chính là nhờ vào sự hậu thuẫn chính trị của thể chế quân chủ thời bấy 
giờ và cũng vào lúc đó thì Phật Giáo đang bước vào một thời kỳ suy thoái ở khắp nơi khác tại 
Á Châu. Thời kỳ vàng son trước đây đã bắt đầu chấm dứt (Phật Giáo bắt đâu phát triển rất 


93 


mạnh tại các vùng Cán Đồng, Ấn Độ và Á Châu từ các thể kỷ thứ IHI và thứ lI trước Công 
nguyên và đã đạt đến mức tột đỉnh vào các thế kỷ thứ V đến VIII sau Công nguyên, hầu hết 
các vị đại sư trong lịch sử Phát Giáo đều xuất hiện trong giai đoạn tột đỉnh này: từ Long Thụ 
vào thế kỷ thứ II đến Tịch Thiên vào thế kỷ thứ VII. Tan-tra Thừa cũng được hình thành vào 
khoảng thể kỷ thứ V. Ở Trung Quốc thì Phật giáo rất hưng thịnh dưới thời nhà Đường tức vào 
khoảng thế kỷ thứ VI đến thứ VIII, Thiên Học được hình thành vào thế kỷ thứ V và VI và đã 
phát triển nhanh chóng sau đó. Phật Giáo cũng đã được đưa vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ VI. 
Sau thời kỳ hưng thịnh kéo dài khoảng mười thế kỷ trên đây thì Phật Giáo bắt đầu suy tàn, và 
riêng tại Ấn Độ thì có thể xem như hoàn toàn biến mắt sau thế kỷ thứ XI). 


Dù sao thì cũng không thể nào xem học phái Theravada (cởa Tích Lan) như là một 
nhánh của Phật Giáo chính thống được, bởi vì học phái này đã dựa vào Phật Giáo Miễn Điện 
để phục hưng và làm sống lại truyền thống xuất gia mà trước đây đã bị mai một ở Tích Lan 
(Phát Giáo được vua A-dục đưa vào Tích Lan vào thể kỷ thứ HH trước Công nguyên. Phật Âm 
(Buddhaghosa) từ Ấn Độ đã đến Tích Lan vào thế kỷ thứ V và là người đñ trước tác tập 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) và đấy cũng là tập luận giải giáo lý quan trọng nhất của 
Theravada. Phật Giáo Đại Thừa và Tan-tra thừa được đưa vào Tích Lan vào thể kỷ thứ VIHI 
và đã phát triển tại đây đến thế kỷ thứ XI, thể nhưng sau đó thì suy tàn. Nói chung thì sau thời 
kỳ này Phát Giáo suy yếu dân và mắt hết ảnh hưởng tại Tích Lan sau khi bị các sắc dân khác 
- nhự Tamil và Hindi - từ Ấn độ đến xâm chiếm và sau đó thì đến lượt người Bồ-đào-nha và 
người Anh đồ bộ và xâm chiếm Tích lan trong thời kỳ thuộc địa. Phật Giáo Theravada tại 
Tích Lan ngày nay chỉ là một sự phục hồi với ít nhiều vay mượn từ Phát Giáo Miến Điện. 
Cũng xin nhắc thêm là chính người Anh đã mang Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pa-li từ Tích lan 
về Anh Quốc để dịch ra tiếng Anh và bản tiếng Anh này đã t ạo được nhiễu ảnh hưởng lớn 
trong các quốc gia Phật Giáo Theravada ở Á Châu, trong đó có cả Tích lan, Miễn Điện và 
Thái Lan, và đồng thời cũng đã góp phần vào sự quảng bá Phật Giáo trên toàn thế giới. Lý 
do là trước đó Tam Tạng Kinh hầu như đã chìm vào quên lãng vì không có mấy ai đọc được 
tiếng Pa-li kế cả những người sinh sống trên đảo Tích Lan). 


Có thể đồng hóa Theravada với Tiểu Thừa hay không? 


Nói chung thì từ kinh sách cho đên một sô các quan điêm liên quan đên các khái niệm 
đặc thù vê giáo lý, kê cả các phương pháp tu tập của Theravada..., tât cả đêu mang ít nhiêu 
khía cạnh rất gần với cách định nghĩa về Tiểu Thừa. 


Thế nhưng khái niệm về "Tiểu Thừa" thì lại chỉ nhất thiết mang một số ý nghĩa nào đó 
khi được sử dụng để làm nổi bật các đặc tính cá biệt của "Đại Thừa", và do đó không thể nào 
nêu lên để biểu trưng cho bất cứ một học phái Phật Giáo nào cả. Thật vậy trên thực tế không 
có một học phái nào lại tự nhận mình là thuộc Tiểu Thừa. Dù sao đi nữa thì đối với một vài 
khái niệm nhất định nào đó - chăng hạn như cách hiểu về cái ngã - thì cả hai, Theravada và 
Đại Thừa, đều đưa ra các cách giải thích khác nhau (xin mạn phép tóm lược lại là thuật ngữ 
Tiểu Thừa chỉ được sử dụng trong trường hợp khi phải định nghĩa Đại Thừa là gì và trên thực 


94 


tế thì không hề đại điện cho một học phái nào cả. Theravada là một học phái phát xuất từ một 
trong số 18 học phái xưa và do đó không thể hoàn toàn đại diện cho toàn bộ học phái Phật 
Giáo "Nguyên Thủy" được). 


Nếu xét trên mặt thực tế và phương pháp tu tập thì sẽ nhận thấy ngay là Theravada 
cũng không phải là không mang một vài khía cạnh huyền bí và diệu kỳ nào đó như chúng ta 
đã từng hiểu sai. Phật Giáo Theravada đôi khi cũng cho thấy một vài ảnh hưởng từ Tan-tra, kế 
cả việc tôn thờ các thần linh địa phương. Do đó không thể nào xem Theravada như là Phật 
Giáo xưa của Ấn Độ được, và cũng không thê xem đấy là một hình thức Phật Giáo tuyệt đối 
tôn trọng ý nghĩa của khái niệm Tiểu Thừa, mà đúng hơn đây chỉ là một hình thức Phật Giáo 
đã thu nhập thêm nhiều tập quán địa phương sau khi bành trướng ở Đông Nam Á (ri các 
nước như Campuchia, Tích Lan, Thái lan, Miễn Điện người ta dĩng nhận thấy một vài hình 
thức dị đoan và "thờ cúng" nào đó trong sự sinh hoạt dân gian, thế nhưng đấy không phải là 
Phát Giáo, mà đúng hơn chỉ là những ảnh hưởng phản ảnh "văn hóa" và "phong tục” địa 
phương, chẳng khác gì với trường hợp của Đại Thừa). 


Nếu muốn bước theo con đường Đại Thừa thì phải làm thế nào? 


Trong khi Phật Giáo xưa nhất thiết chủ trương phải rời bỏ gia đình, phải cắt đứt mọi 
sự ràng buộc và bám víu vào thế tục để bước vào một cuộc sống biệt lập với thế giới, thì Đại 
Thừa lại chủ trương một lối tu tập thật dũng cảm, tức là phải phục vụ cho toàn thể nhân loại 
và giúp đỡ tất cả chúng sinh có giác cảm, tức biết cảm nhận được sự khổ đau. 


Phải thật dũng cảm 

Bất cứ những ai khi đã bước theo vết chân của Đức Phật thì đều có thể được xem là 
những vị anh hùng, quan điểm này cũng khá giống với quan điểm về người hiệp sĩ trong văn 
hóa Tây Phương. Người hiệp vừa phải xả thân để giúp đỡ người khác, lại vừa phải rèn 
luyện hầu giúp mình có thê vượt lên trên sự sợ hãi và yêu hèn, tính ích kỷ và sự lười biếng. 


Đôi khi chính Đức Phật cũng được xem như là một vị Anh Hùng. Nhiều câu chuyện 
dân gian gọi là jafaka (được gom góp trong Bồn Sinh Kinh) thuật lại các tiền kiếp của Đức 
Phật. Trong các câu chuyện này tiền thân của Đức Phật thường mang hình trớng thú vật và 
trong mỗi câu chuyện thì Ngài đều hy sinh mạng sống của mình. Thí dụ như trong một tiền 
kiếp Ngài là vị vua của các loài hươu nai và đã hy sinh mạng sống của mình vì sự an lành của 
toàn thể thần dân của mình tức là tất cả hươu nai; hoặc trong một câu chuyện khác thì Ngài 
từng là một con cọp cái và đã hy sinh thân xác mìnhđ ê làm thức ăn nuôi đàn con giúp cho 
chúng không bị chết đói. 


Khi đã bước theo con đường Đại Thừa thì người tu tập lúc nào cũng phải ước mong 
sẽ hóa thành chính con đường của Đại Thừa hầu giúp mở rộng "con tim giác ngộ" của chính 
mình, một con tim biết yêu thương, sẵn sàng hy sinh tất cả nhằm giúp cho lòng từ bi của mình 
có thể bùng lên khiến cho mọi khổ đau phải chấm dứt. 


95 


Tuy nhiên chúng ta cũng nên thận trọng vì lòng từ bi không phải là một cách cỗ gắng 
tỏ ra tử tế hay phát lộ sự thương hại. Không có gì tủi nhục hơn khi cảm thấy rằng người khác 
tìm cách giúp mình chỉ vì họ thương hại mình. Theo Đức Phật thì đấy không phải là một con 
đường chính đáng. Một thái độ anh hùng đích thật không phản ảnh một cảm tính phân biệt 
nào giữa mình và người khác, cũng không mang một hậu ý phân chia thứ bậc nào giữa người 
giúp đỡ và người được giúp đỡ. 


Hồi hướng công đức của mình cho sự tốt lành của tất cả chúng sinh 

Những gì tối quan trọng chính là động cơ thúc đây trong lòng người tu tập: đấy là sự 
quyết tâm đặt sự tốt lành của tất cả chúng sinh lên trên hết, vượt hơn cả quyền lợi của chính 
mình. Cách hành xử đó không hẳn chỉ giản đơn là một thứ mục tiêu để cho "người anh hùng 
mong cầu tìm được giác ngộ" hướng vào đấy mà chính người anh hùng phải xem đấy là tất cả 
lẽ sống của đời mình. 


Ngoài ra người anh hùng chẳng những phải tuân thủ các giới luật chi phối từ bên ngoài 
cuộc sông của mình như đã được quy định trong các kinh sách xưa, mà còn phải quan tâm đến 
nội tâm của mình nữa, và điều này thật hết sức quan trọng. Phải loại bỏ tất cả các ý nghĩ tự 
xem mình là trung tâm, đấy là cách giúp mình tập trung nghị lực để kiên quyết hướng vào 
người khác. Đồng thời đấy cũng là cách giúp mình loại bỏ được tận gốc rễ thái độ ích kỷ tự 
cho mình luôn phải gánh chịu cảnh thiếu thốn mọi thứ và thiệt thòi đ ủ điều, trong khi các 
người khác thì lại được hưởng đủ mọi thứ ưu đãi. Theo Phật Giáo thì thái độ ấy hoàn toàn phi 
lý và nhất thiết chỉ mang lại khổ đau cho mình mà thôi (đáy là một cách suy nghĩ phát sinh từ 
sự ganh tị và không hê nghĩ đến quy luật nhân quả cũng như không hiểu gì về sự vận hành tự 
nhiên của mọi hiện tượng). 


Tại sao lại phi lý? Bởi vì tất cả chúng ta đều tương kết với nhau - nếu một người nào 
đó làm thương tồn đến một người khác thì đấy cũng chính là cách mà mình tự làm thương tổn 
đến chính mình. 


Tại sao lại đau buồn? Bởi vì chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để xông vào những cuộc 
xung đột bất tận chống lại toàn thê nhân loại (dau buôn tại vì ganh tị với tắt cả mọi người 
khác và tự xem mình là trung tâm và xem tất cả nhân loại không phải là mình). Trong khi đó 
thì hạnh phúc lại là một thể dạng thư giãn thật sâu xa, vì thế trạng thái căng thắng trong lòng 
sẽ không thể nào mang lại cho mình cái thê dạng an vui ấy được. 


Trên khía cạnh đó nêu muốn trở thành một người anh hùng thì phải thật sự phát huy 
được một tắm lòng yêu thương thật bao la. 


Phải thực hiện được sáu điều hoàn thiện (Lục Ba-la-mật) 
Muốn bước theo con đường Đại Thừa thì phải thực hiện cho bằng được sáu điều hoàn 
thiện là: rộng lượng (0ó ii), giữ giới, nhẫn nhục, nghị lực, thiền định (sự chứ tâm), sự hiểu 


96 


biết đúng - tức là trực giác - mang tính cách siêu nhiên (prajwa / trí tuệ). Đây là các phẩm tính 
giúp vượt qua con sông của sự lầm lẫn để đến được bờ bên kia. 


Trong số sáu điều hoàn thiện chúng ta thử tìm hiểu xem điều thứ nhất tức là sự rộng 
lượng có nghĩa là gì (vì đây là một quyển sách nhập môn nên tác giả Fabrice Midal chỉ giải 
thích về một trong sảu điều hoàn thiện như một thí dụ điển hình, vì nếu phải giải thích tất cả 
sáu điều hoàn thiện thì biết đâu cả một quyền sách dïng không đủ. "Sáu Điều Hoàn Thiện" 
hay "Lục Ba-la-mật" của Đại Thừa Phật Giáo dĩng có thể xem như tương đương với "Con 
Đường Của Tám Điễu Đúng Đắn" hay "Bát Chánh Đạo" của Phật Giáo Theravada, chỉ khác 
ít nhiều trên phương diện trình bày). 


Rộng lượng biểu trưng cho sự bố thí đích thật, có nghĩa là bố thí mà không chờ đợi 
hồi đáp, một sự buông xả thật sự. N ếu cho mà còn chờ đợi một sự biết ơn hay một thứ lợi lộc 
nào đó thì đấy chỉ là một cách hối lộ. Hành động ấy không thể biểu trưng cho một sự hiến 
dâng đích thật được mà đấy chỉ là một hình thức buôn bán. 


Sự hào phóng đó đương nhiên liên hệ đến ý nghãa c ủa tánh không. Đối với sự bố thí 
đích thật thì không hề có ai cho bất cứ gì mà cũng chẳng hề có ai nhận bắt cứ gì - không có ai 
là con nợ mà cũng chẳng có ai là chủ nợ cả. Bồ thí chỉ vì yêu thrơng Ð ại Thừa, giúp mình 
hòa nhập với sự chuyền động của Đại Thừa, và nhất là không nên để cho bất cứ một hành 
động nào của mình có thể khiến cho ý ngiĩa của hành động bố thí ấy bị giới hạn đi. Chúng ta 
bố thí với những xúc cảm thật tròn đầy hiện ra trong lòng, và đấy cũng chăng khác gì một 
cách làm hiển lộ sự phong phú của chính mình. 


Đại Thừa gồm có rất nhiều học phái khác nhau và tất cả đều chọn cho mình con đường 
từ bi của người anh hùng. Tuy nhiênững có th ê chia Đại Thừa thành ba nhóm chính là: 
Thiền học Zen, Phật Giáo Tịnh Độ và Phật Giáo Tan-tra (đôi khi ®n đư ợc gọi là Tan-tra 
Thừa, hay Kim Cương Thừa) (đù sao đi nữa thì cũng xin đừng gọi là "Mát Tông" vì không có 


gì có thể sai lầm hơn). 


Thiền học Zen là gì? 


Vị thiền sư Zen là Shou Shan (Thủ Sơn - còn gọi là Thủ Sơn Tịnh Niệm - một vị thiển 
sự Trung Quốc, 926-993) cầm một cành tre đưa lên và hỏi các đệ tử như sau: "Này các tăng, 
nếu gọi đây là một cành tre thì hãy nhìn vào nó cho thật kỹ nhé (để xem có đúng hay không, 
bởi vì đĩng có thể xem đây là một ảo giác, một cầu hợp gồm nhiêu thành phản, v.v...). Nếu 
các tăng không cho rằng đây là một cành tre thì có nghĩa là các tăng chống lại một sự kiện 
hiển nhiên nào đó (chống lại một sự thật nào đó: tức là cành tre trước mặt mình). Vậy hãy 
nói cho ta biết, tức khắc phải nói ngay cho ta biết: "Đây là cái gì?". 


Thiền học Zen thường hay đưa ra các thí dụ hoặc các câu chuyện đại loại như thế 
(apologue) đề chứng minh hay để gợi lên sự thật hay một ý nghĩ nào đó, thay vì sử dụng cách 


97 


giảng giải đông dài. Đấy là cách mà Thiền học Zen chặt đứt tận gốc rễ cái tâm thức nhỏ hẹp 
và thiển cận bên trong mỗi con người chúng ta, cái tâm thức đó luôn tìm cách chia cắt và phân 
loại tất cả mọi thứ và đấy là cách khiến cho chúng ta không thể nào hòa nhập được với thực 
tại (chia cất, quy định, diễn đạt các thành phân của hiện thực bằng tâm trí mình là một cách 
làm biến thể hay phá vỡ hiện thực). 


Học phái Zen được hình thành ở Trung Quốc và gọi là Chan (7iên). Học phái này 
cho rằng các hình thức lễ lạc cầu kỳ, các phương pháp biện luận phức tạp cũng như các phép 
tu tập khổ hạnh khắc nghiệt không đúng là con đường, mà chỉ có thiền định mới chính là con 
đường đích thật. Thiền định không đơn giản chỉ là một phép tập luyện, mà đúng hơn đấy là cả 
một phương pháp tu hành đưa đến giác ngộ, tương tự như cách mà chính Đức Phật đã mang 
ra thực hiện cho mình. Tuy nhiên cũng nên hiểu rằng thiền định không phải là một phương 
tiện giúp thực hiện một chủ đích nhất định nào cả - chăng hạn như sự giác ngộ - mà thật ra thì 
tự nó cũng đã trực tiếp biểu trưng một cách cụ thê cho sự giác ngộ ngay trong cuộc sống của 
chúng ta trong hiện tại ( thiển định không phải là phương tiện tìm kiếm sự giác ngộ mà tự nó 
và chính nó cũng đã là sự giác ngộ). 


Có một huyền thoại kể lại rằng một hôm Đức Phật dùng tay phải cầm một cánh hoa 
đưa lên nhưng lại không thốt ra một lời nào. Trong số các đệ tử chỉ duy nhất có một vị là Ca 
Diếp vụt mỉm cười và quán nhận được bản chất của con đường. Câu chuyện này biểu trưng 
cho cốt tủy của thiền học Zen. Sự truyền thụ (giáo lý, sự hiểu biết, quán thấy... ) xảy ra một 
cách bất thần, các hình thức khúc mắc (bí hiển, mang tính cách biểu trưng...) chỉ là các cách 
giúp khám phá ra bản chất đơn sơ của sự truyền thụ mà thôi. Không nên ôm đồm và phức tạp 
một cách vô ích. Ngài Ca- diếp còn mang tên là Ma-ha Ca-diếp (ếiếng Phạn Maha có nghĩa là 
Đại hay Lớn ) được xem là vị tổ thứ nhất của học phái Ch'an ( Thiên Học) Ân Độ. 


Bồ-đề Đạt-ma (Bodhidharma) là vị tổ Ấn Độ thứ 28 sau Ma-ha Ca-diếp, và chính ông 
đã mang phép tu tập này sang truyền bá ở Trung Quốc. 


Thiền học Zen nhất thiết chú trọng đến sự kiện ngôn từ phải thật trung thực với bầu 
không gian mở rộng của hiện thực. Thiền học Zen không hè chú ý đến các tập luận giải tràn 
giang đại hải mà chỉ chú trọng đến các quyền sách nhỏ gom góp một số lời phát biêu của các 
vị đại sư trong lịch sử. Các tập sách này phần lớn được trình bày dr ới dạng các câu vấn đáp, 
hoặc tường thuật lại các cuộc tranh biện với những câu đối đáp cực mạnh nhằm chủ đích làm 
bùng dậy những kinh nghiệm cảm nhận trực tiếp và chính xác khi tiếp cận với hiện thực (nếu 
nắm bắt được ý nghĩa tàng ẩn trong các công án và trong các câu chuyện thiên thì sẽ hiểu 
rằng Thiên Học không phải là một phép tu tập bí hiển hay câu kỳ gì cả, íf nhất là trên 
phương diện lý thuyết, thế nhưng rất tiếc là nhiễu người thường đem các công án hay các câu 
chuyện thiên ra để diễn giải dông dài qua sự phán đoán và hiểu biết cá nhân của mình, kể cả 
đôi khi sự diễn giải ấy còn mang ít nhiều tính cách tưởng tượng nữa. Đấy là những gì hoàn 
toàn ẩi ngược lại với chủ đích của Thiên Học, tức là một sự cảm nhận trực tiếp hiện thực 
bằng trực giác. Thí dụ nưục đích ngồi thiên của phái Tào Động là "cứ thế mà ngôi", cứ chú 
tâm vào tư thế ngồi cho thật đúng, không chiêm nghiệm gì cả, không phân tích gì cả, không 


98 


tìm hiểu gì cả và cũng chẳng chờ đợi gì cả. Nếu bị xao lãng thì quay về với hơi thở của mình, 
hoặc nhìn lại xem tư thế ngồi của mình có thật đúng hay không. Không nên thấy các vị thầy 
trợn mắt, thét to lên một tiếng hay lấy gây đáp học trò mà khiếp sợ hay bị mặc cảm, đấy chỉ là 
cách biểu lộ những gì không nói raẩư ợc bằng các ngôn từ quy ước. Phía sau những cử chỉ 
hay tiếng thét ấy chỉ tàng ẩn một sự kiện duy nhất: hiện thực là như thế, không tên tuổi, không 
đẹp xấu, không luân hôi cũng chẳng giác ngộ, nó là như thế!). Thiền Học cách xa hàng ngàn 
dặm với cách đối đáp theo kiểu của triết gia Platon (iết gia thời cổ đại Hy Lạp, 428-347 
trước kỷ nguyên), đây là cách chỉ biết đây chúng ta đến ranh giới tột cùng của sự biện luận. 
Tóm lại vấn đề then chốt trong Thiền Học là phải làm bùng lên Sự Thật tương tự như một tia 
sáng, loé lên một cách bắt thần. Sự quán nhận trực giác nhanh như chớp, đến độ có thể làm 
rách toạc cả tắm "màn ảnh chiếu phim" và đánh tan cả mọi sự mong đợi ( tắm màn ảnh chiếu 
phim tượng trưng cho những biểu hiện ảo giác luôn biến động của thế giới hiện tượng, người 
hành thiên bằng một tia chớp của trực giác nắm bắt được hiện thực tàng ẩn phía sau những 
ảo giác đó và thực hiện được tức khắc sự giác ngộ, ngoài cả sự mong đợi của chính mình. 
Thể nhưng cũng cân phải hiểu rằng sự giác ngộ ấy cũng thật "ngắn ngủi" như một tia chớp, 
bởi vì ảo giác sẽ trần ngập trở lại trong tâm thức người hành thiên. Vì thế tu tập Zen là phải 
làm thế nào để các tỉa chớp ấy xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài lâu hơn, ngày càng loé sáng 
mạnh hơn, cho đến một lúc nào đó chúng sẽ không còn phải là các tỉa chớp bất thân của trực 
giác nữa mà trở thành ánh sáng bên vững của trí tuệ giúp người hành thiển đánh tan cái ngã 
của mình và quán thấy hiện thực trong thể dạng tỉnh khiết, an bình và trong sáng nhất của 
nó). 


Một khi con người hiệu được một điêu gì đó thì tức khắc sẽ không còn thắc mặc vê 
điêu ây nữa và nó sẽ bị gạt bỏ ra khỏi sự chú tâm của của người ây. Sự tò mò cũng theo đó mà 
châm dứt. 


Chính vì thế mà thiền học Zen đã gán cho ngôn từ một vai trò thật lớn (một lời phát 
biểu thật mạnh, chính xác và đúng lúc biểu trưng cho một phản ứng của trực giác, không phải 
là một lời giải thích). Người thầy thúc dục người đệ tử phải mở miệng ra để nói ngay lên một 
điều gì đó. Phải thật linh hoạt ngay trong thời điểm đang xảy ra nhằm giúp vượt thoát khỏi sự 
chỉ phối của các thứ tư duy quy ước, vì đấy là những gì vừa tầm thường lại vừa gây ra thêm 
sự mệt mỏi. 


(Thiên học Zen có vẻ khá khó hiểu cho một số người chưa quen vì thế cũng xin mạn 
phép đưa thêm một vài thí dụ điển hình khác với hy vọng có thể làm sáng tỏ hơn về học phái 
này. Đức Phật cầm một cành hoa đưa lên và không nói gì cả. Trong thí dụ do tác giả Fabrice 
Midal nêu lên thì thiển sư Thủ Sơn (Shou Shan) câm một cành tre đưa lên và hỏi các đệ tử 
đấy là gì và phải trả lời ngay tức khắc. Fabrice Midal dừng ở đấy và không kể tiếp vì có thể 
ông đã nghĩ rằng như thế cũng đã đủ đề hiểu Zen là gì. Sauđây là m ột thí dụ khác dông dài 
hơn một chút, một vị thiển sư Tì rụng Quốc là Bách Trượng Hoài Hải (Baizhang huaihal, 
người Nhật gọi là Hyakujo ekai, 724-S14) lúc ấy đã lớn tuổi và muốn chọn một đệ tử lên thay 
mình, ông bèn đặt một cái bình m óc giữa chính điện và hỏi các đệ tứ như sau: "Nếu ta 
không cho phép gọi đấy là một cái bình mr óc thì các ng s Ế gọi đấy là gì?". Chỉ có một vị 


99 


tăng trẻ là Quy Sơn Linh Hựu (Guishan lingyou / Wei Shan / Tung Shan, người Nhật gọi là 
Isan reizu hay Tozan, 771-853. Sở đĩ dông dài về một số chỉ tiết ấy là để giúp các người đọc 
nào muốn tra cứu thêm, lý do là vì các sách nêu tên các nhân vật có khi khác nhau, kề cả các 
chỉ tiết trong các câu chuyện đôi khi cũng có vài điểm không giống nhau) không tìm cách trả 
lời loanh quanh như các vị khác mà chỉ đưa chân đá văng chiếc bình, nrớc bắn tung tóe và 
bước ra khỏi chính điện. Quách Trượng gọi giát lại và giao phó cho trọng trách thay ông 
quản lý ngôi chùa và tăng đoàn. 

Công án là như thế, thiên học là như thế: sự quán thấy bộc phát bằng một lời nói, một 
tiếng thét hay bằng một cử chỉ, chẳng hạn như vớ một chiếc gậy để đánh hay đá vào một vật 
gì đó... Bởi vì sự quán thấy hiện thực bằng trực giác không thể giữ im lặng được mà cũng 
không thể giải thích bằng các ngôn từ quy ước được. 

Tóm lại là hẳu hết các công án được nêu lên trong Thiên Học đêu nhằm vào chủ đích 
cắt đứt dòng tr duy và các ph ản ứng mang tính cách quy ước luôn chỉ phối và trói buộc 
chúng 1a. Nếu thấu triệt được chủ đích của các công án và các câu chuyện thiên... thì Zen 
cũng chẳng có gì là khó hiểu cả). 


Đối với thiền học Zen, những gì trung thật nhất chính là bầu không gian của Hiện 
Thực trước khi nó bị nắm bắt và phân tích bởi các thứ ngôn từ thông dụng (/ức có nghĩa là lúc 
mà bầu không gian nguyên sinh của Hiện Thực chưa bị năm bắt, diễn đạt và định nghĩa bởi 
trì thức hạn hẹp, quy ước của mỗi cá thể, nói cách khác là chưa bị biến thể bởi ảnh hưởng 
của giáo dục, kinh nghiệm cảm nhận cá nhân và cũng chưa bị tô đậm bởi đủ thứ màu sắc của 
nghiệp tôn lưu trên ởng tri th ức của mỗi cá thể. Muốn tiếp cận được với bầu không gian 
nguyên sinh ấy của hiện thực thì phải gạt bỏ được cái ngã của chính mình tư ớc đã). Thiền 
học Zen dưới khía cạnh đó đã đạt được đỉnh cao nhất của vòng quay thứ hai của bánh xe Đạo 
Pháp - tức là tánh không. Chúng ta luôn có khuynh hướng vật thê hóa (chosifier, réjfïer / reijly 
/ chuyển bất cứ gì hiện hữu thành một vật thể, tức có nghĩa là hình dung những gì trông thấy 
qua một hình tr ớng nào đó dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết cá nhân và quy ước của 
mình). Trong khi ấy thì thiền học Zen lại tìm cách hòa nhập với sự tuyệt đối (không diễn đạt 
"thành hình tướng" bắt cứ gì cả - xin người đọc liên tưởng đến một câu bất hủ trong Kinh Bát 
Nhã: "sắc tức thị không, không tức thị sắc", có nglĩa là "hình trớng là trồng không, trồng 
không là hình tướng ", nếu người đọc liên tưởng xa hơn nữa thì biết đâu cũng sẽ hiểu rằng tại 
sao Đức Phát lại tự xưng mình là "Như Lai". "Nhự Lai" trong Hán Ngữ có nghĩa là không từ 
đâu đến và dĩng không đi về đâu cả, "Hiện Thực" là "Như Thế", "Như Lai" là "Như Thế", 
"Như Lai" đã đến với chúng ta hơn hai mươi lăm thế kỷ trước và "Như Lai" vẫn là "Như Thế" 
trước mặt chúng ta hôm nay. "Như Thế" gọi là Zen và Zen ng có nghĩa là "Như Th '"). 
Không bao giờ nên đánh giá một người nào đó một lần duy nhất và sau đó thì cứ giữ nguyên 
cách đánh giá ấy, mà chỉ nên tiếp cận với người ấy đúng với thực tại của họ, phù hợp với từng 
khoảnh khắc đang xảy ra, và trong mỗi khoảnh khắc ấy đều tạo ra cho mình một sự cảm nhận 
mới mẻ, tươi mát, sinh động và đầy bất ngờ (có nghĩa là một chủ thể nhìn vào sự biến động 
của đối tượng trước mặt bằng sự chuyển động trong tâm thức của chính mình xuyên qua sự 
chuyển động chung của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ. Tóm lại cái thể dạng "Như Thế" 
mô tả trên đây không bất biến hay khô cứng mà luôn chuyển động với "Thực Tại" trong từng 


100 


giây phút một. Tác giả tu tập theo Phật Giáo Tây Tạng thể nhưng mô tả cái nhìn của một 
người tu thiển thật tuyệt vời). 


Thiền học Zen không chấp nhận sự phân biệt giữa phàm tục (để ioại bỏ) và thiêng 
liêng (để cầu xin) mà chỉ chú tâm vào từng hành động của mình nhằm hướng chúng vào việc 
hành thiền. Do đó người tu thiền thường hay dành ra một phần lớn sự sinh hoạt thường nhật 
của mình vào các công việc chân tay. Trong các tu viện Nhật Bản lao động chân tay được 
xem như thuộc vào thành phần giáo trình đào tạo thiền sinh, đấy là cách giúp người tu thiền 
luôn hội nhập với thực tại qua từng giây phút một trong cuộc sống của họ. 


Phật Giáo Tịnh Độ là gì? 


Thuở xa xưa có một vị tu hành, tại Ấn Độ thì mang tên là Amitabha và tại Nhật thì 
mang tên là Amida (đại Việt Nam là A-didàd. Thật ra theo kính A-di-da - 
Sukhavathivyuhasutra - thì vị này là một nhà vua, và khi xuất gia thì mang pháp danh là 
Dharmakara / Pháp Tạng). Vị này phát nguyện rằng nếu ngày nào thành Phật thì sẽ nhất định 
cứu độ bất cứ chúng sinh nào thành kính cầu khẩn đến mình. Ngài sẽ tiếp dẫn các chúng sinh 
ấy về cõi Tịnh Độ - một cõi toàn thiện nhất không có gì có thể cản trở việc tu tập và nghe 
Pháp (néu chú ý thì ngay trong câu dẫn nhập về Tịnh Độ tác giả cũng đã nhắc khéo cho 
chúng ta biết là Đức Phật A-di-đà không phải là một vị Phật lịch sử và cối Tịnh Độ chỉ là 
"một nơi" giúp cho việc tu tập và nghe Pháp được dễ dàng). Sau thật nhiều kiếp hành trì tu 
tập thì vị này đạt được sự giác ngộ, và nhờ đó mà lời ước nguyện của Ngài trước đây cũng đã 
trở thành hoàn toàn hiệu lực. 


"Lời nguyện ước nguyên thủy" đó là một cách biểu lộ lòng từ bi hướng về sự giác 
ngộ. Câu phát biểu : "Tôi tự nguyện sẽ không bước vào thê dạng đại phúc hạnh khi nào vẫn 
còn một cái hố ngăn cách giữa tôi và các chúng sinh khác, không cho phép họ đạt được thê 
dạng đại phúc hạnh", là một cách thực hiện sự nối kết giữa lòng từ bị và sự tuyệt đối (“Lởi 
nguyện ước nguyên thủy" của Đức Phật A-di-đà mà tác giả đặt trong hai dấu ngoặc kép cho 
thấy đấy là một cách biểu lộ lòng từ bì vô biên của Ngài đối với chúng sinh, và đấy là một 
pháp tu tập giúp mình hòa nhập với sự tuyệt đối của hiện thực - tóm lại là một phương tiện 
thiện xảo (upay4). Thế nhưng một số người lại mượn câu phát biểu ấy để phát lộ sự thúc dục 
của cái ngã của chính mình nhằm hướng vào một chủ đích hoàn toàn ngược lại, tức là chờ 
đợi Đức Phật A-di-đà "tiếp dân" cái "ngấ” của mình đến cõi Cực Lạc % 


Lời nguyện ước trên đây của Phật Giáo Tịnh Độ đã giữ một vai trò tương tự như sự hy 
sinh của Chúa Giê-Su đối với Ki-tô Giáo. Đấy là hành động giúp giải thoát tất cả nhân loại 
(thật ra thì có thể hình dung Tịnh Độ theo hai khía cạnh khác nhau. Khía cạnh thứ nhất là 
phát lộ lòng tin nrỏng vững chắc của mình nơi Đức Phật A-di-đà và để cầu khẩn Ngài, dưới 
khía cạnh này thì Tịnh Độ rất sẵn với Ki-tô Giáo. Khía cạnh thứ hai là nhìn vào Đức Phật A- 
di-đà để bắt chước Ngài và làm như Ngài, tức là phát lộ lòng từ bi vô biên và mong câu khi 


101 


nào đạt được giác ngộ thì mình cũng sẽ cứu độ tất cả các chúng sinh còn vướng mặc trong 
cõi luân hồi. Nêu nhìn dưới khía cạnh đó thì Tịnh Độ sẽ hoàn toàn khác hăn với Ki-tô Giáo). 


Những người tu tập theo học phái này quan niệm rằng thời đại của chúng ta ngày nay 
là một thời đại đầy hoang mang và lầm lẫn do đó con người không thê nào hiểu được giáo 
huấn của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là gì nữa. Vì thế khẩn cầu Đức Phật A-di-đà là con 
đường đơn giản nhất cho họ. 


Trong thế giới Tây Phương rất ít người chú ý đến Phật Giáo Tịnh Độ, thế nhưng Phật 
Giáo này lại hết sức phổ biến tại Á Đông và đã vạch ra một con đường dựa vào sự hy vọng và 
các niềm tin tưởng như là một phương tiện nhằm giúp xóa bỏ cái ngã của chính mình, và sự 
buông xả đó sẽ giúp người tu tập hòa nhập vào giáo huấn của Đức Phật. 


Ở Nhật người ta thường so sánh học phái Zen với học phái Tịnh Độ. Thiền học cho 
rằng sở dĩ thực hiện được sự giác ngộ ấy là do sự tu tập của chính mình, nhờ vào "sức mạnh 
của chính mình", vì thế phải thật chuyên cần luyện tập thiền định và giữ giới. 


Học phái Tịnh Độ thì lại cho rằng giác ngộ chỉ có thê đạt được nhờ vào tha lực tức là 
là nhờ vào Đức Phật A-di-đà. Con người không thể tự giải thoát cho mình đư ợc, bởi vì thực 
chất của con đường là phải loại bỏ cái tôi tự xem mình là trung tâm (có ngia là cái ngã 
không thể tự loại bỏ được nó, "cái tôi" không thể tự loại bỏ được "cái tôi", "chủ thể" không 
thể tự loại bỏ được "chủ thể" mà chỉ có thể loại bỏ được "đối tượng ”. Thế nhưng cũng có thể 
hình dung sự giác ngộ như là một sự quán thấy và không cân phải loại bỏ bất cứ gì cả). 


Sự phân biệt trên đây (giữa Zen và Tịnh Đồ) dù sao thì ng ch ¡ mang tính cách bề 
ngoài. Học phái Zen ý thức một cách minh bạch là hành động buông xả chính thực là cốt tủy 
của phép tu tập Tịnh Độ, và hành động thì không mặc nhiên có nghĩa là không sử dụng đến 
phép luyện tập thiền định và cũng không đương nhiên có nghĩa là không cần phải biến cải con 
tim của chính mình. 


Hơn nữa cả hai học phái đều được phát triển song hành với nhau tại Nhật Bản, và 
ngoài những khác biệt như vừa kể thì cả hai đều hướng chung vào một hình thức Phật Giáo đã 
được đơn giản hóa tối đa bằng cách chỉ nhờ vào một hành động duy nhất. Đối với học phái 
Zen thì hành động ấy là tư thế ngồi thiền, và đối với Tịnh Độ thì đấy là việc niệm hồng danh 
của Đức Phật A-di-đà. Cả hai học phái đều tìm cách gạt ra một bên vai trò của kinh sách và 
các cách suy luận khúc triết của lý trí. 


Phật Giáo Tan-tra là gì? 


Đây là cách lắng nghe lời giảng huấn của Đức Phật với tắt cả ý nghĩa thật toàn vẹn của 
nó. 


102 


Chúng ta có ba giải pháp để đối phó với một loại cây chỉ cho ra toàn quả độc biểu 
trưng cho sự lầm lẫn (ức là vô minh) và cảm tính tự xem mình là trung tâm (/ức cái ngã của 
mình). 


Cách thứ nhất là thực thi việc giữ giới thật nghiêm ngặt, đấy là một cách giúp mình hái 
bỏ đi tất cả các quả độc do cây sinh ra. Công việc ấy thật công phu và kiên trì, và đấy cũng 
chính là phương pháp tu tập theo cách định nga c ủa Tiểu Thừa (Hynayâna) (hay 
Theravada). 


Cách thứ hai là vận dụng sự quán thấy tánh không và phát động lòng từ bi để nhố bỏ 
tận gốc rễ cây ấy, có nghĩa là phải chặt bỏ mọi sự bám víu đưa đến sự lầm lẫn (vô minh). 
Phương pháp này mang tính cách triệt để hơn - và đấy cũng chính là phép tu tập của Đại Thừa 
(Mahayâna). 


Cách thứ ba là phép tu tập của Tan-tra, phép tu tập này chủ trương cứ hái và ăn các 
quả độc sinh ra từ cây ấy, thế nhưng tức thời sau đó sẽ phải biến chúng trở thành một phương 
thuốc trường sinh. Không hái bỏ gì cả, cũng không chặt bỏ gì cả. Chính vì thế mà cách tu 
luyện này cũng thường được so sánh với "phép luyện kim" nhằm biến chì - tức mọi thứ phiền 
não - trở thành vàng ròng - tức là thể dạng đại phúc hạnh. Đối với Tan-tra thì cả hai phép tu 
tập vừa trình bày trênđây (Tiếu và Đại Thừa) cho thấy chưa hội đủ khả năng giúp chúng ta 
đặt hết được lòng tin vào tinh thần giáo lý của Đức Phật. Hai cách tiếp cận ấy còn mang nặng 
tính cách nhị nguyên, có nghĩa là chưa loại bỏ được một hình thức thật tinh tế nào đó của bạo 
lực, bởi vì đối với cả hai học phái này thì người tu tập vẫn còn phải cố gắng đề tìm cách loại 
bỏ sự lầm lẫn (vô mình) hầu đạt được sự giác ngộ (cái tôi tức chủ thể phải phần đấu để loại 
bỏ vô mình tức là đỗi tượng nhằm giúp mình đạt được sự giác ngộ tức là chủ đích. Sự phấn 
đấu giữa chủ thể và đối tượng để hướng vào một chủ đích nào đó chính là một hình thức bạo 
lực, có ngHa là chưa đạt được tỉnh thân bắt-bạo-động tuyệt đối hay thể dạng an bình thật 
tỉnh khiết do Đức Phật nêu lên). 


Phật Giáo Tan-tra quán thấy được sự hiện diện của Đức Phật trong từng sự kiện đang 
xảy ra (dù là bất cứ một sự kiện nào). Thí dụ Tan-tra có thê giúp chúng ta quán nhận được 
một hành động dù là mang tính cách hung hãn thế nhưng phía sau nó vẫn tàng ẩn thật kín đáo 
một sự mong muốn sao cho mọi sự phải được minh bạch và trong sáng hơn, thế nhưng chỉ vì 
không đủ khả năng để quán thấy được cội nguồn của thể dạng tốt đẹp ấy nên đã khiến cho 
hành động của chúng ta trở thành hung hãn ( thể dạng hung hãn phản ảnh một cách thật sâu 
kín một sự ước mong nào đó muốn cho mọi sự phải tốt đẹp hơn, thế nhưng chỉ vì không quán 
thấy được cội nguôn tốt đẹp đó nên đã khiến cho chúng ta hành động hung hãn và sai lầm. 
Khi nhìn vào một người hung dữ chúng ta dìng nên cô gắng quán thấy một ước vọng thiện 
tâm nào đó tàng ẩn phía sau những hành động của người ấy). Tan-tra có vẻ thiêu thận trọng 
là ở chỗ ấy: thay vì dập tắt đám cháy thì lại cứ xô chúng ta vào đấy đề thiêu đốt chúng ta, thế 
nhưng thực ra thì đấy lại là cách nhằm giúp chúng ta buông xả tất cả hầu để hòa mình với vô 
tận (người tu tập Tan-tra không e ngại hay khiếp Sợ gì cả, họ chấp nhận sự nhịn nhục, sợ hãi, 
hận thù, giận đữ,... thể nhưng họ hoán chuyển tất cả những thứ ấy trở thành một sức mạnh vô 


103 


Song để hướng họ vào sự tu tập. Sự giận dữ chẳng hạn có thể tạo ra một sức mạnh thật khủng 
khiếp thế nhưng thay vì cứ để cho nó thiêu đốt mình thì hãy lợi dụng sức mạnh ấy để chuyển 
nó trở thành quyết tâm và nghị lực của chính mình). 


Tuy nhiên điều ấy cũng có thể khiến cho chúng ta phải lo sợ bởi vì chúng ta e ngại sẽ 
không kiểm soát được nó. Thế nhưng có một lời chỉ dạy quan trọng nhất trong trong giáo 
huấn nhà Phật: đấy là dù bất cứ thứ gì đi nữa thì cũng đều có thể buông xả được cả. Sự buông 
xả ấy không có nghĩa là một sự buông tay hay là một sự lơ là, mà thật ra nó có thể giúp chúng 
ta đạt được sự toàn thiện. 


Tan-tra là một hình thức thách đồ đối với lòng tin của chúng ta khi phải đối đầu với 
sức mạnh của sự sinh tồn, Tan-tra vừa khuyến khích lại vừa tập cho chúng ta biết tin tưởng 
hơn vào sức mạnh đó của sự sống. Phải xông thăng vào sự vinh quang. Và nếu đã gọi là xông 
thắng thì cũng chăng cần phải đắn đo gì nữa. Đến lúc cần phải nhảy vọt thì cứ nhảy, và chỉ có 
thê thôi. 


Tan-tra là con đường hướng thẳng vào các biểu tượng 

Tan-tra giúp chúng ta hòa nhập với thế giới trong từng thể dạng của nó, và nhất là giúp 
chúng ta vượt thoát khỏi mọi sự căng thắng và xung đột bằng cách tập cho chúng ta tiếp cận 
trực tiếp với các biêu tượng không cân phải dựa vào một sự "quy chiếu" nào cả (non reference 
- tức có nghĩa là các biểu tượng tự chúng trở thành sự thật không nhờ vào một sự cỗ gắng 
gượng ép hoặc một hình thức trung gian - quy chiếu - nào cả. Thí dụ quán tưởng đến biểu 
tượng của một vị thân linh thì biểu tượng ấy tự nó trở thành sự thật tức là sự hiện diện trực 
tiếp của vị thân linh ấy). 

Vậy thì một biểu tượng không cần thông qua một sự "quy chiếu" nào thì có nghĩa là 
gì? 


Đấy là một phương tiện trực tiếp và không màu mè nhằm giúp chúng ta hòa nhập vào 
sự vận hành của mọi hiện tượng đúng như chúng hiện ra. Mặt trăng không phải là một biểu 
tượng của lòng tốt căn cứ vào một dữ liệu (corpus) mang tính cách lý thuyết cần phải phân 
tích để tìm hiểu, mà đấy là tiếng réo gọi trực tiếp từ cội nguồn của một sự mở rộng hướng 
chúng ta vào thế giới (/hí dụ mặt trăng biểu trưng cho lòng nhân từ, và mỗi khi nhìn vào mặt 
trăng thì đấy không phải là một dịp để nhắc nhở chúng ta nên phát lộ lòng nhân từ, mà mặt 
trăng chính là lòng nhân từ đang hiển lộ trong nơi sâu kín của lòng mình để réo gọi con tìm 
của chính mình). Biều tượng thật ra cũng chăng phải là gì khác hơn là sự tỏa rộng cái vẻ đẹp 
của chính nó. 


Biểu tượng tỏa rộng sự toàn vẹn của nó dưới tất cả mọi thê dạng, thí dụ như biểu 
tượng gọi là mạn-đà-la chẳng hạn. Mạn-đà-la biểu trưng cho sự quán thấy về thế giới trong 
thể dạng đồng nhất của nó. (mạn-đà-la là một thuật ngữ dịch âm từ tiếng Phạn mandala, có 
nghĩa là một vòng tròn, nếu hiểu rộng ra thì có thể xem đấy là một bầu không gian biểu lrưng 


104 


cho một sự thiêng liêng mang tính cách vừa tượng hình lại vừa trừu tượng, dùng làm nên tảng 
trợ giúp cho việc thiên định hay sự quán thấy). 





Vài thí dụ về mạn-đà-la 
(do người dịch thêm vào) 


Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta các sự nhận thức, các cảm tính cũng như tư 
duy thường xảy ra rất rời rạc và lệch lạc, đôi khi đng r ất bất nhất. Chúng ta ng th ế này 
nhưng lại làm thế kia; đang suy nghĩ chuyện này lại vụt quay sang suy nghĩ chuyện khác; nghĩ 
trước thì lại quên sau. Chủ đích của mạn-đà-la là giúp chúng ta biết tận hưởng những kinh 
nghiệm cảm nhận thoát ra từ một thể dạng mà tất cả đều hợp nhất với nhau. Chẳng hạn như 
trong lúc đang đi tản bộ giữa thiên nhiên đôi khi chúng ta cũng cảm nhận được thê dạng nhất 
thể đó. Chúng ta trực tiếp tương kết mình với tất cả những gì đang là như thế, từ tiếng gió thôi 
bên tai cho đến cả hơi mát thấm vào da thịt, từ màu xanh của cành lá cho đến cái thân xác 
nặng nề của mình, của một con thú vụt chạy ngang ... Đấy là các kinh nghiệm cảm nhận phản 
ảnh từ biểu tượng mạn-đà-la: và đó căng chính là cách giúp chúng ta hòa nhập với tâm điểm 
của thế giới. Phép tu tập về mạn-đà-la trên đây giúp duy trì được sự cảm nhận trong tất cả mọi 
sự sinh hoạt của chúng ta. 


Trên quan điểm đó mạn-đà-la hàm chứa một bản chất đây thi vị và thật hài hòa, biểu 
trưng cho một thế giới trung thực nhất, và trong cái thế giới đó mỗi vật thê đều tương liên với 
các vật thể khác và hiện ra qua sức mạnh của sự hiện hữu của chính chúng ta cũng trong cái 
thế giới đó. 


Tan-tra có phải là một pháp luyện tập mang tính cách tính dục hay không? 

Sở dĩ Tan-tra bị hiểu lầm là mang tính cách tính dục là vì có nhiều học giả thiếu thận 
trọng không đủ sức thấu triệt được sự tỉnh khiết của Tan-tra nên đã rơi vào sự lầm lẫn to lớn 
đó. Tan-tra thật ra là một phương pháp giúp bước theo vết chân của Đức Phật một cách đúng 
đắn nhất, và nêu muốn thực hiện được điều ấy thì trước hết phải buông xả. Tất cả các học phái 
Phật Giáo đều nhất trí với nhau trên một điểm thật căn bản là chỉ có thê thật sự quay về với 
chính mình khi nào đã t ây xóa được cái ngã của mình, và nếu muốn thực hiện được điều đó 
thì phải loại bỏ được tất cả mọi hình thức bám víu vào thân xác và tâm thức của chính mình. 
Nếu biến Tan-tra thành một mớ kỹ thuật luyện tập nhằm để cải thiện sự thích thú bệnh hoạn 
của mình (ức là tính dục) thì đây quả thật là một sự xúc phạm đến tính cách thiêng liêng của 
cả Phật Giáo (rính dục là một hình thức phát lộ hay một thể dạng cụ thể hóa của tình trạng 
kích thích phát sinh từ bản năng truyền giống. Thay vì gánh chịu tác động của sự kích thích 
ấy thì Tan-tra chuyển nó thành một hình ảnh biểu trưng cho sự kết hợp giữa Từ Bi và Trí Tuệ 
giúp vào việc thiển định). 


105 


Trong các cách biêu tượng hóa của Tan-tra thì sự kết hợp giữa một người nam và một 
người nữ quả đúng đã giữ một vai trò quan trọng. Biểu tượng đó phản ảnh sự kết hợp giữa trí 
tuệ - tức nữ tính - với sự sinh hoạt đúng đắn và tràn ngập từ bi - tức nam tính, và đấy cũng là 
cách biểu thị cho tánh không, một thể dạng mà mỗi chúng ta đều phải thực hiện cho chính 
mình. 


Tính dục có thể là một bối cảnh giúp chúng ta tiếp cận được với kinh nghiệm cảm 
nhận ấy (ức tánh không), tuy nhiên đây cũng là một dịp giúp cho một sự chuyên động thật 
cởi mở nào đó của sự buông xả và không bám víu có thể bùng dậy trong tim ta. Dục tính dưới 
thể dạng mãnh liệt nhất của nó có thể khiến cho chúng ta bị mù quáng và bắn loạn, luôn xúi 
dục chúng ta chạy theo sự thỏa mãn. Ngược lại, nếu biết tự giải thoát mình ra khỏi sự thúc dục 
của nó thì dục tính sẽ là thê dạng căng tràn của phúc hạnh hướng chúng ta vào không gian mở 
rộng của thế giới. 


Tan-tra luôn tìm cách thả lỏng năng lực dục tính nhằm không để cho nó biến thành 
một sự căng thăng hay rối loạn. Dù sao đi nữa thì cũng phải công nhận rằng không phải ai 
cũng thực hiện được điều đó, muốn thành công thì trước hết phải nắm vững được các nguyên 
tắc thật tinh tế trong phép ngồi thiền, đấy là cách giúp chúng ta đạt được khả năng trên đây 
mà không gây ra một sự nguy hiểm nào, và cũng nên hiểu rằng phép luyện tập ấy không, liên 
hệ gì với sự khoái lạc mù quáng, mà thật ra thì đấy chỉ là một sự mở rộng thật quả quyết và 
triệt để (một cách hóa giải các xung năng của dục tính). 


° re 


Tan-tra có thể giữ một vai (rò nlw th ế nào đối với thế giới Tây Phương 
ngày nay? 


Sau khi đọc qua những gì tôi vừa trình bày về tất cả các học phái trên đây thì quý vị 
cũng có thể hình dung được sự chọn lựa cũng như lòng quyết tâm của tôi trong việc quảng bá 
và giảng dạy Tan-tra. Tôi tin rằng thế giới Tây Phương thật hết sức cần đến Tan-tra (không 
phải chỉ có Tây Phương mà cả Đông Phương nữa, tất cả chúng ta đều cần phải tìm cho mình 
một con đường thật hiệu quả để giúp mình quay về với chính mình). 


Tan-tra lúc nào đn g là mũi lao bén nhọn của Phật Giáo. Chính nhờ mũi lao ấy mà 
Phật Giáo đã khắc phục được những đám man rợ biểu trưng bởi sự lầm lẫn, dị đoan, hung bạo 
và bướng bỉnh, hận thù cũng như mọi thứ đức tin sai lầm khác hầu giúp cho đóa sen của lòng 
nhân từ có thể nở rộ. Trái với những gì mà một số lớn các học giả thường đưa ra, Tan-tra 
không hề là một học phái thứ yếu, chỉ phản ảnh được ít nhiều tính cách chính thống, và sự 
quảng bá của Tan-tra thì chỉ giới hạn trong một vài nơi nào đó, chăng hạn như Tây Tạng. Thật 
ra Tan-tra là một trong những viên bảo châu quý giá nhất trong giáo huấn của Đức Phật. 
Chính nhờ Tan-tra mà Phật Giáo đã bành trướng khắp Á Châu. Ngôi đền Borobudur, một kiến 
trúc không lồ được xây dựng theo mô hình của mạn-đà-la trên đảo Java (1nđônêxia / Nam 


106 


Dương), di tích Pagan (Myanmar / Miễn Điện) và Angkor (Campuchia) là những bằng chứng 
cụ thể nhất. 


Một phần lớn Á Châu theo Tan-tra cho đến thế kỷ thứ XII, và sau thế kỷ này thì mới 
bắt đầu thoái lùi khắp nơi và ngày nay thì chỉ còn tồn tại ở một vài nơi thật giới hạn. 


Thế nhưng đối với thời đại của chúng ta ngày nay thì dù cho nó có huy hoàng cách 
mấy đi nữa thì vẫn thấy có một sự "man rợ" (phi lý, điên rô, không thương tiếc) nào đó đang 
chỉ phối nó. Xu hướng phải biến tất cả trở thành thành đồng nhất, thí dụ như chánh sách toàn 
cầu hóa chăng hạn, là một trong những bằng chứng thật hiển nhiên cho thấy sự hiện diện của 
sự hung hãn đó. Chủ trương này áp đặt con người trên khắp hành tinh phải ăn mặc cùng một 
thứ quần áo, nghe cùng một thứ âm nhạc, ăn cùng một thứ thực phẩm do kỹ nghệ sản xuất với 
một số lượng khổng là... 


Thế giới chúng ta ngày nay luôn nêu cao các giá trị về một số sự thật nào đó, thế 
nhưng các sự thật ấy thật ra thì chỉ là những thứ tin tưởng vào một huyền thoại nêu lên một 
thế giới đã chết. Cái huyền thoại đó nghĩ rằng và tin rằng sự sống chỉ đơn giản là một sự vận 
hành mang tính cách cơ học. Nó đây con người văng ra khỏi sự sống! Đối với cái huyền thoại 
ấy thì từ địa cầu cho đến một gốc cây hay một con vật..., tất cả đều không hàm chứa một sự 
sống thật nào cả, vì thế cứ tha hồ mà hủy hoại chúng hoặc chế tạo ra chúng tùy theo sở thích 
của mình. 


Một con sông không còn biểu trưng cho sự hiện hữu của một quê hương trong sự toàn 
vẹn nguyên sinh của nó nữa, tương tự như những gì mà thi hào Hölderlin từng ca ngợi trước 
đây (Friedrich Hölderlin, 1770-1843, là một thi hào và triết gia người Đức từng sáng tác rất 
nhiêu bài thơ ca ngợi các con sông lớn ở khắp Âu Châu). Ngày nay con sông đã tr ở thành một 
nguồn năng lượng được đánh giá bằng con số kilôwatt mỗi giây do các con đập thủy điện 
cung cấp. Một khu rừng đối với chúng ta không còn là một nơi lý trởng để nô đùa mà chỉ là 
một kho dự trữ gỗ và phải quản lý nó như thế nào để mức thu hoạch đạt được tối đa. (cũng xin 
hưu ý là rừng ở Âu Châu thường là một nơi hoang dã để tản bộ, du ngoạn và vui chơi thể 
nhưng ngày nay người ta thường có khuynh hướng bảo trì rừng chỉ nhằm vào mục đích giúp 
việc khai thác số được hiệu quả hơn). Thần xác con người trở thành một bộ máy và chỉ cần 
chờ thêm một thời gian ngắn nữa thì tất cả các bộ phận trong cơ thê đều có thê thay thế được. 


Thật hết sức khó đề tìm thấy một lẽ sống đúng nghĩa của nó trong một thế giới đã chết 
(cái thế giới đang nhộn nhịp, náo loạn và sinh đẻ không kịp đếm này mà tác giả bảo là đi 
chết thì quả thật là một sự liều lĩnh. Cái nhìn thiên quán thật sâu sắc và tỉnh tẾ ấy quả cũng 
có khác với cái nhìn thiển cán, thô thiển, u mê và đây dục vọng của những con người thể tục). 
Thật thế không phải là vô cớ mà ngày nay 27% dân chúng Âu Châu phải sử dụng thuốc an 
thần và một phần lớn người Pháp đề ra trung bình ba giờ mỗi ngày để xem truyền hình (đáy là 
những phản ứng giúp tránh né và quên đi cái thể giới khủng hoảng và bất định hướng này. 
Tuy nhiên người Pháp xem truyền hình ba giờ mỗi ngày thì vẫn còn thua các dân tộc Á Châu 
xem "phừn bộ" của Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc hết ngày này sang ngày khác... Con 


107 


người ngày càng đánh mất đi tiềm năng quý giá nhất của mình, ấy là khả năng biết suy nghĩ 
và trầm tư giúp để mình quay về với chính mình). 


Tan-tra là những lời giảng phù hợp nhất do Đức Phật đưa ra nhằm ứng phó với tình 
trạng đó. Những lời giảng ấy giúp chúng ta đối đầu với các khó khăn do nó gây ra và phát huy 
các khả năng sẵn có của chúng ta. Tan-tra là những lời giảng của Đức Phật giúp để viết lên 
những vần thơ và để đưa chúng ta bước vào sự rộng mở đầy thi vị của thế giới, qua âm hưởng 
của các nguyên âm và phụ âm, qua sự tỏa rộng của muôn màu nghìn sắc. Tan-tra biểu trưng 
cho sự tự tin rộng lớn, sự nóng bỏng của một thứ tình thương đích thật. Bất cứ nơi nào vang 
lên âm hưởng của Tan-tra thì nơi đó sẽ không có một thứ đạo đức giả nào còn có thê tồn tại 
được nữa. 


Thật thế Tan-tra khiến chúng ta phải hoảng sợ và luôn thách đồ chúng ta, thế nhưng nó 
lại rất cần thiết bởi vì vào thời buổi này thì nào mấy khi chúng ta có dịp được nghe một bài 
thuyết giảng thuộc lãnh vực tôn giáo nêu lên các giới luật đạo đức và các thái độ hành xử phải 
tuân theo đâu. Thật thế khổ đau đang lan tràn khắp nơi, do đó cũng cần phải gióng lên tiếng 
trống của sự thật nhằm kêu gọi tất cả chúng ta hãy quay về với Đạo Pháp và không nên chần 
chờ gì nữa. 


Chúng ta quá yếu hèn, mù quáng và đang khổ đau, trong khi trí thông minh tuyệt vời 
của chúng lại không thiếu, các niềm ước vọng luôn sâu xa, và nỗi thất vọng thì lại ngày càng 
to lớn, đấy chính là những lý do cho thấy tại sao Tan-tra đã trở nên thiết yếu hơn bao giờ cả. 
Không biết bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua trong lịch sử con người thế nhưng chưa bao giờ cái 
nhu cầu đó lại tỏ ra thật cần thiết như ngày nay. 


Phật Giáo Tây Tạng là gì? 


Phật Giáo bành trướng từ lâu đời trong hầu hết các vùng Nam Á và đã được truyền 
vào Trung Quốc từ đầu kỷ nguyên, thế nhưng mãi cho đến thế kỷ thứ VII thì Tây Tạng mới 
bắt đầu mở cửa để đón nhận tín ngưỡng này (lý do chính yếu nhất cho sự chậm trễ đó là địa 
thế quá hiểm trở của quốc gia này). 


Tuy nhiên sau đó Tây Tạng lại hết sức tích cực trong việc tìm kiếm và gom góp kinh 
sách thuộc giáo huấn của tất cả các học phái còn tồn tại ở Ấn Độ. 


Nhiều người Tây Tạng không ngại hiểm nguy tánh mạng đã vượt Hy-mã-lạp-sơn sang 
Ấn Độ nhằm tìm kiếm các vị danh sư để tu học (cách nay hơn mười thế kỷ vượt Hy-mã-lạp- 
sơn là cả một sự liều lĩnh vì những ngọn đèo trên dãy núi này thật hiểm trở và thường gây ra 
tại nạn, đấy là chưa kề đến đói khát, bệnh tật, giặc cướp, v.v...). Họ học hỏi được nhiều phép 
tu tập và gom góp được thật nhiều kinh sách thuộc đủ mọi khuynh hướng, và sau đấy thì kiên 
trì và nỗ lực dịch thuật. 


108 


Tóm lại Phật Giáo Tây Tạng đã bao gồm và phản ảnh được tất cả các học phái, từ Phật 
Giáo xưa đến Phật Giáo Đại Thừa, và ngày nay Tây Tạng cũng đại diện cho một trong những 
nơi cuối cùng mà Phật Giáo Tan-tra còn lưu truyền qua các thể dạng chính thống và nguyên 
thủy nhất của nó. Sự thành công sáng chói của Phật Giáo Tây Tạng ngày nay quả là một phép 
lạ. Thật thế người ta có thể tự hỏi tại sao Phật Giáo của một quốc gia nhỏ bé như thế (cñng xửn 
mạn phép nhắc lại là xứ Tây Tạng tuy nhỏ bé trên phương điện dân số : gồm 5 triệu dân Tây 
Tạng và 1,5 triệu người Hán đi dân, thể nhưng lại rất lớn về mặt diện tích đất đai: 2.500.000 
km2, tức 7 lần lớn hơn diện tích nước Việt Nam) lại vượt lên hàng đầu (tại Âu Châu) so với 
với vô số các học phái Phật Giáo khác? 


Trên dòng lịch sử, một số biến cố bất ngờ đã liên tiếp xảy ra vào giữa các thế kỷ thứ 
XI và XIII đã khiến cho Phật Giáo biến mắt ở Ấn Độ, một phần là do sự xâm lược của các 
đạo quân Hồi Giáo. Vì các biến cố đó mà Tây Tạng đã trở thành một mảnh đất lánh nạn cho 
rất nhiều học phái Phật Giáo khác nhau. Chính nhờ thế mà rất nhiều kinh sách quan trọng còn 
lưu giữ được đến nay đều là các bản dịch sang tiếng Tây Tạng - các bản gốc của Phật Giáo Ấn 
Độ đã bị thất truyền. 


Qua hàng bao thế kỷ các học giả uyên bác cũng như các vị thầy Tây Tạng đã dồn tất 
cả tâm trí mình vào việc nghiên cứu và tìm hiểu sự mạch lạc trong toàn bộ khối kinh sách 
khổng lồ trên đây. Họ quả thật là những vị xuất chúng trên con đường, đã phân loại và sắp 
xếp kinh sách thành một hệ thống vô cùng mạch lạc, chính xác và minh bạch. 


Hơn nữa họ còn biết mang giáo huấn của Đức Phật ra để tu tập và đã biến xứ sở họ trở 
thành một lò hun đúc vô số các thánh nhân và những người giác ngộ, mặc dù trong lịch sử các 
thể chế của Tây Tạng đã tỏ ra khắc nghiệt hơn ở bất cứ một nơi nào khác. Tóm lại họ là 
những người đã vạch ra cho chúng ta một con đường vô cùng hiệu quả. 


Năm 1959 người Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng. Một chính sách diệt chủng và tiêu 
diệt văn hóa đã được thực hiện nhằm xóa bỏ tất cả các tàn tích lịch sử cũng như các truyền 
thống lâu đời của xứ sở này. Người Trung Quốc đốt phá gần 95% chùa chièn, giết hại tăng sĩ, 
đày những người chống đối đi lao động tại các trại tập trung... Ước tính có đến hơn một triệu 
rưỡi người trong số sáu triệu dân đã bị giết (tổng số tử vong do chiến tranh và sau đó là chính 
sách diệt chủng). Một vài vị thầy chạy thoát và đến được Tây Phương. Họ mang ra giảng dạy 
những gì mà họ đã được thừa hưởng từ nơi quê hương họ và nhờ đó đã mở ra cả một thời đại 
mới trong lịch sử Phật Giáo. Sự can đảm và lòng mộ đạo của họ đã làm thay đổi hắn quan 
điểm bất nhất của Tây Phương trước đây đối với Phật Giáo - nếu chúng ta nhớ lại những gì 
mà Foucher đã tuyên bố và đã được trích dẫn trong chương I của quyên sách này - thì cũng có 
thê bảo là họ đã tạo ra cả một phép lạ (mạn pháp xin trích dẫn lại như sau: A. Foucher là một 
học giả lỗi lạc người Pháp đñ vi ết vào năm 1949 một quyển sách nói về cuộc đời của Đức 
Phật và đã tiên đoán trong quyển sách này như sau: "Ngoại trừ một số người đặc biệt hiếu kỳ 
thích quan tâm đến những thứ ngoại lai ra thì Phát Giáo rồi cũng sẽ chỉ thu nạp được một số 
tín đô thật ít ỏi trên đất nước của chúng ta". Thể nhưng trên thực tế thì chỉ nửa thế kỷ sau đó 
tại Pháp dĩng như trong thế giới Tây Phương, Phật Giáo đñ trở thành một tín ngưỡng thật 


109 


tân tiễn, khoa học, tạo được một uy tín lớn lao và một vị thể vững chắc trong các xã hội hoàn 
toàn thất vọng trước những truyền thống tín ngưỡng lâu đời của mình). 


Đức Đạt-lai Lạt-ma là ai và Ngài ä gi ữ một vai trò niư th ế nào đối với 
Phật Giáo? 


Đức Đạt-lai Lạ-ma không phải là vị giáo hoàng của Phật Giáo. Ủy danh của Ngài là do 
chính Ngài đã tạo ra cho mình và không liên hệ gì đến tước vị sẵn có của Ngài. Thật vậy Ngài 
chỉ là một vị lãnh đạo tạm thời (7c có nghĩa là trên lãnh vực chính trị, và thật ra thì Ngài 
cũng đã chính thức từ bỏ chức vụ này vào ngày 22 tháng 1] năm 2010, và quyển sách này thì 
đã được xuất bản trước đó vào năm 2008) của một quốc gia nhỏ bé đã bị sáp nhập vào Trung 
Quốc, và cũng biết đâu cái xứ sở đó rồi đây với thời gian cũng sẽ chìm vào sự quên lãng trong 
cái hố sâu của lịch sử. 


Sở dĩ Đức Đạt-lai Lạt-ma đã tạo được cho mình một uy danh lừng lẫy ấy là nhờ vào 
phong cách sống của Ngài và các công trình quảng bá Phật Giáo mà Ngài đã thực hiện được, 
và cũng nhờ vào thiện chí của Ngài luôn tìm cáchđ ói thoại với các vị thầy Phật Giáo khác 
đang đảm trách việc hoằng Pháp trên toàn thế giới, và nhất là Ngài đã can đ ảm nêu cao tính 
cách vững chắc của tín ngưỡng của mình đề thách đồ với mọi chỉ trích dù trên phương diện 
nào - quả đấy là một sự kiện hết sức hiếm hoi trong lịch sử tôn giáo nói chung. Phật Giáo Tây 
Tạng sẵn sàng mở rộng để đối thoại với khoa học và các tôn giáo khác của nhân loại, nhất là 
đối với Thiên Chúa Giáo, đây là những bằng chứng hùng hồn đã chứng minh cho những điều 
vừa nêu lên. 


Câu bé Tenzin Gyatso chào đời vào năm 1935 trong một gia đình nông dân thật khiêm 
tốn trong một nông trại thuộc tỉnh Amdo tại miền đông Tây Tạng. Dựa vào các tập quán lâu 
đời, cậu bé này khi vừa được ba tuổi đã được chính thức công nhận là một vị Đạt-lai Lạt-ma. 
Từ ba thế kỷ nay các vị Đạt-lai Lạt-ma đã luân phiên cai trị xứ Tây Tạng, một quốc gia có 
một diện tích năm lần lớn hơn nước Pháp, thế nhưng dân số thì lại ít hơn đến mười lần. 


Cuộc xâm lăng của người Trung Quốc đã phá tan cái thời gian dài êm ả trên quê 
hương đó. Năm 1949, Trung Quốc dưới thời của Mao đã xua quân tràn vào Tây Tạng với 
danh nghĩa là để giải phóng xứ này. Thế nhưng người dân Tây Tạng thì lại cứ xem họ như là 
kẻ thù của mình. Quân lính Trung Quốc sử dụng bạo lực thật tàn nhẫn. Họ muốn người Tây 
Tạng phải tin rằng nền văn minh cộng sản của Trung Quốc rồi đây sẽ mang lại cho họ một 
khung cảnh xã hội thoát khỏi các tín ngưỡng cổ hủ và lâu đời, và sẽ đem thay vào đó bằng 
những tiền bộ rực rỡ của nhân loại. Thế nhưng thật oái oăm, người Tây Tạng thì lại cứ kháng 
cự lại. Họ chỉ muốn bảo tồn tập quán, truyền thống, ngôn ngữ và tín ngưỡng của mình mà 
thôi. Người Trung Quốc thất bại với chiêu bài ý thức hệ bèn quay sang sử dụng bạo lực, họ 
bèn đốt phá chùa chiên, giết hại dân lành và nhất là truy lùng các nhà sư để tàn sát (»ăm 1959 
Tây Tạng có 100.000 sư sãi và 6.000 ngôi chùa, năm 1990 chỉ còn 400 sư sãi sống sót và 30 


110 


ngôi chùa còn nóc - tài liệu trích trong "Atlas oƒ the World s Religions", chủ biên Nimian 
Smart, nhà xuất bản Cahnann & King, London, 1999). Một kế hoạch diệt chủng thật khủng 
khiếp được phát động và đi tàn sát một phần sáu dân số Tây Tạng tức gần một triệu người 
(đây là con số tử vong trong lúc đang chiến tranh, con số này còn tiếp tục gia tăng sau đó 
trong các trại cải tạo và trong các vùng kinh tế mới). 


Vì tánh mạng bị hăm dọa nên Đức Đạt-lai Lạt-ma đành phải trốn sang tỊ nạn ở Ấn. 


Tại đây trong khi mọi người chờ đợi những lời tuyên bố căm phẫn đối với kẻ thù đang 
đàn áp xứ sở mình, hay ít ra thì cũng phải là những lời hứa hẹn sẽ phục thù thì Ð ức Đạt-lai 
Lạt-ma lại đọc lên một bài diễn văn chan hòa tình thương và nêu cao chủ trương hòa bình. Để 
đối đầu với hận thù Ngài không hề đáp lại bằng hận thù. Với tư cách một vị lãnh đạo tôn giáo 
Ngài luôn giữ cách hành xử phù hợp với tín ngưỡng của mình! 


Thông điệp của Ngài lúc nào cũng nhắc nhở mọi người phải mở rộng lòng từ bi, và đó 
cũng là những gì đã khiến cho nhiều người Tây Phương phải mủi lòng vì đấy là chính những 
thứ mà họ đang thiếu thốn, và nhất là đã khiến cho họ phải kính phục một tín ngưỡng phi giáo 
điều. Đức Đạt-lai Lạt-ma không hề khuyên bắt cứ ai theo Phật Giáo, mà chỉ nhắc nhở họ nên 
biết yêu thương nhiều hơn và lãy quan tâmđ ến sự an vui của tất cả mọi người. Những lời 
giảng huấn của Ngài đều nhắm vào việc chỉ dạy mọi người phải làm như thế nào để có thể 
thực hiện được điều Ấy, và cũng chính nhờ thế mà đã đạt được nhiều thành quả lớn lao. 


111 


Chương 7 


Các Khái Niệm chủ yếu 
trong Phật Giáo 


Các khái niệm chủ yếu trong Phật Giáo 


Các khái niệm trong giáo lý Phật Giáo không phải là những gì đư ợc soạn thảo một 
cách trí thức nhằm vào mục đích nghiên cứu, mà đúng hơn là một số phương tiện giúp chúng 
ta nhìn thấy chính xác hơn sự hiện hữu của chính mình. Dođó thi ết nghĩ cũng nên dành ra 
chút thì giờ để suy nghĩ về từng khái niệm một hầu lắng nghe tiếng vang của chúng trong tim 
ta và để cảm thấy sự thôi thúc của chúng luôn nhắc nhở chúng ta nên cô gắng bằng cách nào 
đề thay đổi cách nhìn của mình về những kinh nghiệm cảm nhận của chính mình. 


Cối Luân Hồi - Samsara 


Chữ samsara của Phật Giáo đã đ ạt được nhiều thành quả thật bất ngờ trong thế giới 
Tây Phương. Nhiều xí nghiệp đã mượn chữ này để làm thương hiệu và chữ này cũng đã được 
dùng để đặt tên cho một loại nước hoa đắt tiền. Tóm lại là chữ sưmsara (cũng xin lưu ý là 
người Tây Phương không dịch chữ samsara mà giữ nguyên gốc tiếng Phạn) được hiêu như là 
những øì thật tích cực. Thế nhưng đúng ra th ch ữ ấy lại có ngiñĩa là một cái vòng xoay vần 
bất tận của khổ đau nhằm trói buộc tất cả chúng ta. Cái bánh xe của sự hiện hữu ấy buộc chặt 
chúng ta vào các xu hướng của chính mình khiến chúng ta luôn phải gánh chịu những gì xảy 
ra ngoài sự mong muốn của mình. Chẳng hạn như chúng ta luôn bị xô đầy vào hết cảnh huống 
này sang cảnh huống khác trước sự bất lực của chính mình. Theo các kinh sách ưa thì cái 
bánh xe của sự hiện hữu ấy được phân chia thành sáu cảnh giới, biểu trưng cho sáu loại ngục 
tù như sau : 


112 


* Địa ngục : trong cõi này thực phẩm vun bồi cho chúng sinh là sự giận dữ và hận thù. 
Nếu rơi vào õi đó thì ch ắng những chúng ta luôn bị chỉ phối bởi sự giận đữ mà bối cảnh 
chung quanh cũng luôn tạo ra những mối đe dọa khiến chúng ta không còn nhận biết được là 
mình đang giận dữ hay là đang lo sợ. 


* Thế giới của ma quỷ đói khát (prera) : Trong cõi này lan tràn một tình trạng đói 
khát vô cùng nghiệt ngã. Tắt cả đều chỉ là thèm khát và bất lực : thực phẩm, của cải, tiền bạc, 
giao du..., tất cả những thứ ấy không thể mang lại được một sự thỏa mãn nào. Các loại ma quỷ 
đói khát đó (pre/a) là các chúng sinh có một cuống họng teo nhỏ như một cái kim, thế nhưng 
cái bụng thì lại to tướng, to đến độ không có bắt cứ gì có thê làm giảm bớt đi sự thèm khát bắt 
tận. Cũng không khác gì cách nói "con mắt to hơn cái bụng", trong cái thế giới đó chúng sinh 
luôn bị đày đọa bởi sự bất toại nguyện. 


* Thế giới của súc vật : đấy là thế giới của sự u mê xô đầy chúng ta rơi vào một cái 
hang thật sâu khiến chúng ta không còn trông thấy gì cả. Chúng ta cứ bước đi thế nhưng lại 
không biết là mìnhđang đi v ề đâu. Sự hiện hữu ấy thật căng thắng, một mặt thì lo sợ sẽ bị 
nuốt sống, một mặt thì lại thèm khát muốn được ăn. Thế giới ấy ngập tràn lo âu, thiếu mọi sự 
nhận định sáng suốt, nói chung là một thế giới đầy đe dọa. 


* Thế giới của con người : đấy là thế giới của sự bất toại nguyện triền miên thúc đây 
con người thèm muốn đủ mọi thứ, thế nhưng lại chăng bao giờ tìm thấy sự hài lòng. Chúng ta 
lúc nào cũng khao khát mu ốn đạt được một cái gì khác lơn, luôn ìm cách cân nh ắc và lựa 
chọn những gì hiển hiện ra với chúng ta, khiến chúng ta luôn vướng mắc vào các cảnh huống 
bất định gây ra bởi tình trạng xao lãng của mình. 


* Thế giới của các chúng sinh đại ganh ghét (azsuza) : thế giới này cũng chẳng khác 
gì với khu Wall Street (khu vực sinh hoạt chứng khoán của thành phố Nữu Uớc)! Chúng sinh 
trong cái thế giới đó lâm vào một cuộc chiến bất tận. Đấy là cái thế giới bị chi phối bởi sự 
ganh ghét, tranh dành và mọi thứ xu hướng, tất cả luôn thúc đây họ phải ganh đua với nhau để 
chứng tỏ mình là ngr ời giỏi nhất. Đấy là thế giới của sự ganh ghét triỀn miên, và trong cái 
thế giới ấy chỉ có hiệu quả là đáng kế mà thôi. 


* Thế giới của các vị trời (deva - thiên nhân) : thường được hiểu lầm là một thế giới 
ưu đãi và cao sang. Đặc tính tiêu biểu nhất của thế giới này là một thể dạng cực lạc triền miên. 
Thế nhưng thật ra thì cái thể dạng ấy thiếu hắn chiều sâu. Chúng sinh trong thế giới này thật 
giàu có, họ luôn chuyên từ sinh hoạt này sang sinh hoạt khác, hết cách giải trí này sang cách 
thụ hưởng khác, chăng khác nào như đang bị giam hãm trong một khung cảnh đây tiện nghi 
thế nhưng những tiện nghỉ ấy lại không mang một ý nghĩa nào cả (rác giả so sánh thật khéo 
léo "thế giới của các vị trời" với cảnh huống của những người giàu có và sang trọng trong xã 
hội chúng ta. Nói chung thì cách mô tả sáu cảnh ngục tù trong cối luân hồi trên đây cũng ám 
chỉ một cách khéo léo sáu cảnh huồng trong xã hội con người, hay sáu thể dạng tâm thức của 
một cá thể ). 


113 


Đấy cũng là cái vòng lân quân mà nơi đó liên tục xảy ra một sự chuyên đổi từ hết thể 
dạng này sang thể dạng khác. Sự chuyên đổi đó có thê xảy ra giữa hai kiếp sống khác nhau, 
hoặc cũng có thể xảy ra qua từng khoảnh khắc một trong một kiếp sống. Sự xoay vần đó 
không bao giờ ngưng nghỉ. Một số thê dạng có vẻ như dễ chịu, một số khác thì lại mang tính 
cách khổ đau. Dù sao th trên phrơng di ện Dharma (Đạo Pháp) cũng chẳng có gì khác biệt 
giữa các thê dạng ấy (rất cả đều là khổ đau, sâu xa và kín đáo hay lộ liễu thể thôi). Dù có sơn 
các song cửa sắt của một nhà tù bằng màu nào thì đïng không làm thay đ ỗi được gì cả. Điều 
quan trọng hơn hết là phải thoát ra khỏi cái cảnh ngục tù ấy. 


Niêt bàn - Nirvana 


Niết bàn là một thể dạng mà tất cả mọi khổ đau đều được loại bỏ. Thế nhưng thông 
thường thì kinh sách lại không đề cập nhiều đến cái thể dạng ấy - lý do là vìđ ấy là một thể 
dạng không thê diễn tả được bằng các thuật ngữ và các kinh nghiệm cảm nhận thông thường. 
Điều thiết yêu là phải bước theo Con Đường trước đã. Ước mơ đạt được niết bàn thật ra chỉ là 
cách thúc đầy chúng ta nuôi dưỡng sự lầm lẫn bất tận của mình mà thôi. Tóm lại là không nên 
nhăm vào bất cứ một mục đích nào mà chỉ nên cố gắng luyện tập thiền định và học hỏi Đạo 
Pháp, có nghĩa là những gì đang thúc bách chúng ta tại nơi này và trong từng giây phút này. 
Niết bàn là một thê dạng của tâm thức khi mà nó không còn có gì đ ê phải làm nữa. Đấy là thể 
dạng không sinh, không tạo tác, không còn bị trói buộc bởi bất cứ một điều kiện nào. Không 
hư vô. Không hiện hữu. Vượt lên trên cả sự an bình cũng như mọi hình thức xung đột. 


Vô-Ngã 


Khái niệm về vô-ngã thường gây ra thật nhiều ngộ nhận. Chúng ta thường thấy những 
người đã bước vào con đường (/ức các Phật tử và các người tu hành) trong khi hàn huyện với 
nhau thì hay nêu lên các câu như "cái ngã của tôi", "cái ngã của anh", "phải buông bỏ cái ngã” 

., thật ra thì đấy là những sự lầm lẫn rất lớn, là một cách hiểu hoàn toàn méo mó về những 
ni giáo huấn của Đức Phật. 


Đấy chỉ là một cách củng cô thêm một cái gì đó (cái ngã Z) mà giáo lý Phật Giáo không 
hề chủ trương, và đồng thời cũng gián tiếp gợi lên ý niệm về một sức mạnh tội lỗi không hề 
có trong Phật Giáo (nói lên cái ngã của tôi, của anh... là gián tiếp che dấu phía sau hậu ý của 
một sự sai lầm và tội lỗi và đó là những gì không phải là Phật Giáo. Nhận xét này của tác giả 
thật hết sức tỉnh tế). 


"Cái ngã" của chúng ta được hình dung xuyên qua bađ ặc tính khác nhau nhằm để xác 
định nó một cách dứt khoát. Cái ngã là vô thr ờng, phải gánh chịu mọi thứ khổ đau và không 
hàm chứa bất cứ một hình thức hiện hữu nào có thê xác nhận được. Khi hiểu được cái ngã 


114 


chính là như thế thì dần dần chúng ta cũng sẽ quán nhận được đấy cũng là nền móng toàn bộ 
giáo huấn của Đức Phật. Đấy cũng là những gì thật quan trọng mà chúng ta luôn phải giữ lấy 
trong tâm. 


Chúng ta rất thích người khác quan tâm đến mình hoặc giúp mình tìm hiểu chính 
mình, lý do là chúng ta luôn bị tác động bởi một thứ gì đó tương tự như một khoảng trống 
không, khiến cho chúng ta luôn bị lo sợ: chúng ta không bao giờ có thể hiểu rõ được thật sự 
mình là gì. Chúng ta luôn cảm thấy bị lệ thuộc vào những cảnh huống đang xảy ra và những 
mối giao tiếp mà chúng ta đang duy trì. Đấy cũng là cách gián tiếp cho thấy sự vắng mặt của 
cái ngã (sở đĩ chúng ta hiện hữu là nhờ vào các điều kiện và các cơ duyên đang xảy ra cũng 
như các môi giao du với người khác mang lại cho chúng 1a cái cảm tính là chúng ta biệt lập 
với họ cũng như với cả bối cảnh chung quanh, cái cảm tính ấy tạo ra ảo giác của một cái tôi 
hay là "cái ngã"). Nêu thật sự mà chúng ta có một cái ngã thì sớm muộn chúng ta ng b ắt 
buộc phải nhận thấy nó. Thế nhưng vì là nó không có cho nên các nhà tâm lý học tất sẽ còn 
nhiều việc phải làm (mát thì giờ trong việc nghiên cứu và tìm hiểu một "cái gì" đó không hê 
có). 


Nghề nghiệp, tuổi tác, vóc dáng, chiếc xe hơi của mình, gian nhà của mình, bằng cấp, 
lương bổng của mình, các phẩm tính cũng như các thứ khiếm khuyết của mình..., tất cả đều 
không đủ để xác định mình là gì. Có một cái gì đó thật huyền bí từ nơi sâu kín của mỗi con 
ngƯưỜI : đây chính là cái vô-ngã. Chắng có bất cứ gì thuộc vào chúng ta lại có thê mang tính 
cách dứt khoát và bắt biến. 


Khi nào nhận biết được là cái ngã chỉ là một sản phẩm tưởng tượng đã từng đánh lừa 
được chúng ta thì khđó chúng ta m ới nhận ra một điều là tất cả chúng ta đều liên kết với 
người khác. Khi nào nhận thức được là các bức tường mà chúng ta luôn tìm cách xây lên cho 
thật cao thật ra chỉ là những chiếc bóng không mang tính cách vững chắc nào cả, thì khi ấy 
chúng ta mới không còn tự tách rời mình với thế giới chung quanh. Đồng thời chúng ta cũng 
sẽ cảm nhận được cái thê dạng vô-ngã ấy như là một sự hiện hữu thật tự nhiên, không cần 
phải xác nhận thêm gì cả. Đấy mới chính là cái bản ngã đích thật - tức là con người của chính 
mình khi đã lột bỏ được cái ngã. 


Các câu chuyện võ thuật trong thiền phái Zen giúp tìm hiểu thật rõ ràng thế nào là vô- 
ngã. Thí dụ như trường hợp một người chiến sĩ luôn bị bủa vây bởi cái ngã của mình thì khó 
lòng tìm thấy được chiến thắng, lý do là hắn quá quan tâm tìm đủ mọi cách để đạt được chiến 
thắng và để bảo vệ lấy chính mình. Cái ngã thật ra cũng chỉ là một sự giằng co giữa hy vọng 
và sự sợ hãi, đấy là hai tên cướp đã tước đoạt mất sự cảm nhận của người chiến sĩ trước bối 
cảnh hiện tại trong từng cảnh huống xảy ra (một cá thể luôn bị chỉ phối bởi lo sợ và hy vọng 
khiến không còn nhìn thấy được thực tại trong từng giây phút một). Nếu luôn bị ám ảnh bởi 
niềm hy vọng là mọi sự sẽ mang lại tốt đẹp, và e sợ những gì bắt lợi có thê sẽ xảy ra thì hắn sẽ 
không thể nào nhìn thấy được thực tại đúng với nó, và như thế hắn sẽ không sao tránh khỏi 
thât bại. 


115 


Các câu chuyện đại loại như trên đây cho chúng ta thấy răng vô-ngã chính thật là 
không gian của sự sống biểu trưng cho một thể dạng tự do, và tuyệt nhiên không phải là một 
sự chiếm đoạt nào cả. Đấy là cả một không gian mở rộng giúp cho con người trong mỗi chúng 
ta có thê phát triển một cách trọn vẹn hơn, thoát khỏi mọi thứ gông cùm do cái tôi tạo ra nhằm 
trói buộc chúng ta và khiến cho chúng ta luôn phải sống trong lo sợ. 


Chính vì thế mà Đạo Pháp là những gì thật triệt để và hoàn toàn khác biệt với các 
phương pháp tiếp cận tâm linh khác. Ngoài Đạo Pháp ra thì bất cứ một phương tiện tiếp cận 
nào dù có giúp cho chúng ta trở nên khá hơn đi nữa cũng không thể nào mang lại cho chúng ta 
một niềm hạnh phúc đích thật được. Các phương tiện đó từ căn bản không thê giải quyết được 
các khó khăn. Bởi vì bất cứ nơi nào vẫn còn có cái ngã thống trị thì nơi đó chúng ta cũng chỉ 
có thể cảm nhận được sự bất hạnh mà thôi. 


Vô-Thường (hay là sự chuyển động tự nhiên của các hiện tượng) 


Thoạt nhìn thì khái niệm này không có gì là khó hiểu lắm, tuy thế chữ này vẫn chưa 
được các quyền tự điển của chúng ta (ức của người Tây Phương) nhắc đến. Vô-thường có 
nghĩa là chăng có gì trường tồn, bởi vì tất cả mọi sự vật đều phải gánh chịu sự đổi thay. Thời 
gian trôi qua và chăng có gì tồn tại. Bất cứ ai cũng đều có thể biết được điều ấy và cảm nhận 
được sự kiện Ấy. Một SỐ học giả thường hay so sánh khái niệm này với khái niệm của triết gia 
Hy Lạp Heraclite, và họ đã tóm tr ợc quan điểm của triết gia này bằng một câu như sau : 
"Người ta không bao giờ có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông". Nếu hiểu theo cung 
cách đó th ý nga đích th ật trong tư tưởng của Heraclite ng như c ủa Đức Phật đều bị 
xuyên tạc. Tuy rằng giáo huấn của Đức Phật và của Heraclite không hề gặp nhau ở bất cứ một 
điểm nào cả, thế nhưng cả hai vị ấy nào có phát biểu một cách vô vị và nông cạn đến thế (hình 
ảnh trên đây thật quá thô sơ và không giải thích được thể nào là vô thường theo ý nghĩa của 
Héraclite và theo giáo lý của Đức Phật). 


Thuật ngữ vô-thường có vẻ phản ảnh khá trung thực ý nga c ủa chữ amifya trong 
tiếng Phạn - chữ -øi/ya có nghĩa là "thường hằng" và đầu ngữ a- thì có ngiĩa là "không" tức 
phủ định cái thê dạng thường hằng ấy. 


Thế nhưng nếu nhìn một hiện tượng dưới khía cạnh của một sự tiếp nối liên tục giữa 
nguyên nhân và hậu quả (causal concafenafion) và xem nó như là một hiện tượng vật lý thì 
đây cũng sẽ là một điều sai lầm lớn : tương tự như khi nhn tất cả các hiện tượng đều phát 
sinh từ nguyên nhân và điều kiện, và chúng nhất thiết sẽ phải biến mắt khi các nguyên nhân 
và điều kiện tạo ra chúng không còn hội đủ. 


Những gì mà giáo huấn của Đức Phật muốn chỉ đích danh thì thật ra không liên hệ gì 
đến các quy luật vật lý chi phối sự hình thành của các hiện tượng, mà đúng hơn thổ ấy là 
niềm hy vọng điên rỒ của chúng ta cứ muốn cho mọi sự vật mà chúng ta hằng bám víu sẽ 


116 


trường tồn bất tận. Vô-thường chính là khía cạnh tự do của thực tại (nói một cách khác là sự 
vận hành tự nhiên của hiện thực) thách thức sức mạnh bám víu của chúng ta. Giáo lý Phật 
Giáo liên quan đến sự kiện không-thường-hằng cũng là một cách chứng minh cho thấy là thế 
giới này không hề hàm chứa một cái ngã nào cả (đã là vô-thường thì không thể hàm chứa một 
thứ gì bắt biến để mà có thể gọi đấy là một cái ngã). 


Sự tương liên (hay phản ảnh của hiện thực) 


Chúng ta không hề là các chúng sinh biệt lập. Tất cả mọi sự vật đều gây ra tác động có 
ảnh hưởng đến chúng ta và ngược lại thì chúng ta cũng tác động và ảnh hưởng đến tất cả mọi 
thứ. Những gì mà chúng ta thực thi đều gây ra tác động ảnh hưởng đến quá trình diễn tiến của 
mọi sự vật. 


Các lời giáo huấn trên đây của Phật Giáo chính là nhằm vào mục đích thôi thúc chúng 
ta nên sớm thay đổi cách nhìn của mình về thế giới này, ngiĩa là phải quan tâm đến sự kiện 
tất cả chúng sinh đều hiện hữu bằng cách tương liên với nhau và cả với toàn thê vũ trụ, đồng 
thời các hiện tượng tương tác thuộc vào cả hai lãnh vực vật lý và tâm lýđó cũng liên t ục tác 
động đến toàn thể mọi lãnh vực từ cá nhân, gia đình, xã hội cho đến địa lý. 


Chúng ta cứ luôn muốn là mình hiện hữu một cách độc lập. Cái ảo giác đó tất nhiên sẽ 
trấn an chúng ta bởi vì nó tạo ra một thứ cảm tính nào đó về sức mạnh của chính mình, thế 
nhưng thật ra thìđ ấy lại là cái mang đến cho chúng ta mọi thứ đọa đày. Thuật ngữ "tương 
liên" (inerdependenee - từc có nghĩa là phụ thuộc lân nhau) dù có phản ảnh trung thực cách 
mấy đi nữa ý nghĩa của từ tiếng Phạn prarityasamudpada thì cũng vẫn cho thấy một cái gì đó 
không được suôn sẻ cho lắm. Khái niệm về sự tương liên thật ra mang tính cách khá giới hạn. 
Thay vì chỉ biết nhìn thấy bất cứ một vật thê nào cũng phải lệ thuộc vào các vật thể khác thì 
chúng ta có nên suy nghsâu xa hơn như th é để quán thấy rằng tất cả mọi vật thê đều phụ 
thuộc lẫn nhau qua một sự tương liên xuyên-cá-thê và xuyên-hiện-hữu hay không? (có nghĩa 
là quy luật tương liên chẳng những vượt xa hơn lãnh vực vận hành của sự hiện hữu mang tính 
cách cá thể mà còn tương tác và liên hệ đến các kiếp sống trong quá khứ cũng như tương lai, 
và đấy cũng là một cách giải thích về sự vận hành của nghiệp và hiện tượng tái sinh mang 
tính cách xuyên-cá-thể và xuyên-hiện-hữu, tức có nghĩa là tương liên giữa cá thể của một sự 
hiện hữu này sang cá thể của một sự hiện hữu khác). 


Tánh không 
Tánh không là một trong các khái niệm then chốt nhất trong giáo lý Phật Giáo. Long 


Thụ, một nhà sư người Ấn sinh ra sau Đức Phật khoảng bảy hay tám thế kỷ, là người đầu tiên 
đã triển khai khái niệm này một cách toàn vẹn và mạch lạc nhất. Dựa vào các phép lý luận 


117 


lôgic (nguyên tắc hợp lý) Long Thụ đã chứng minh cho thấy rằng những gì mà chúng ta cảm 
nhận được về thực tại đều sai lầm. 


Phật Giáo không hề xác định là không có gì cả, mà chỉ nêu lên cho chúng ta thấy là 
những gì do chúng ta tạo dựng ra nhằm áp đặt cho thực tại mới là những gì không hề hiện 
hữu. Mọi vật thể hoàn toàn trống không về các khái niệm mà chúng ta áp đặt cho chúng. Sự 
trống không đó không hàm chứa một thứ gì cả, không được xác định bởi bất cứ một thứ gì cả, 
và nhất là không hề biểu trưng cho một sự vắng mặt nào hay một sự hiện diện nào cả. 


Long Thụ từng nói như sau : "Khi đề cập đến một sự hiện-hữu thì đây là quan điểm 
chủ trương sự trường tồn, nếu đề cập đến một sự phi-hiện-hữu thìđ ấy là quan điểm chủ 
trương sự hủy diệt (z vỏ). Vì thế nên các vị hiền nhân không thường trú trong sự hiện-hữu 
cũng không thường trú trong sự phi-hiện-hữu". Tánh không có nghĩa là như thế : đấy tức là 
cách phủ định tất cả các quan điểm, phá bỏ tất cả mọi luận đề, không chấp nhận bất cứ gì 
ngoài sự mở rộng đối với các hiện tượng được nhận biết một cách tự nhiên. 


Lòng từ bỉ 


Từ bi cũng là một khái niệm chủ yếu trong Phật Giáo. Đấy là một thê dạng thật thanh 
cao của con tim, là mối âu lo thiết tha mong cầu sao cho tất cả chúng sinh đều tránh khỏi khổ 
đau. 


Nếu muốn nắm vững khái niệm này thì nhất thiết phải hiểu rằng đấy không phải là một 
thứ bốn phận cũng không phải là một sự tự nguyện. Chúng ta không trở thành một người có 
lòng từ bi. Bởi vì từ bi là một động lực bộc phát từ con tim của mình trong thể dạng nguyên 
sinh của nó. Quả thật không có gì khổ sở hơn cho những ai mong muốn được trở thành người 
từ bi. Họ chỉ có thể trở thành những con người từ bi giả mạo vì mục tiêu của họ là muốn che 
đậy một sự hung hăng nào đó. lòng t ừ bị đích thật phải là một động lực bùng lên và không 
thể đè nén được, tương tự như lồng thương xót c ủa một người mẹ khi nhìn thấy con mình 
đang ốm đau 


Bắt cứ nơi nào có sự hiện diện của lòng từ bi thì nơi ấy chúng ta sẽ không hề cảm thấy 
sợ hãi và hoang mang,đ ấy là một thể dạng vượt lên trên mọi sự tính toán nhỏ mọn của cái 
ngã. Thật vậy, cái ngã luôn tìmđ ủ mọi cách để bảo vệ vòng ảnh hưởng của nó, trong khi ấy 
thì lòng từ bi lại là một thê dạng hoàn toàn mở rộng và thân thiện. Lòng từ bi giúp chúng ta 
hiểu rằng không có một biên giới thật sự nào ngăn cách giữa chúng ta với tất cả các chúng 
sinh khác. 


Phật Giáo triển khai nhiều phép luyện tập giúp phát huy lòng yêu thơng sâu xa đ ối 
với tất cả mọi sinh linh. 


118 


Tại sao tánh không và lòng từ bỉ lại được xem như 
không thể tách rời khỏi nhau? 


Phần lớn các học phái Phật Giáo đều quan niệm rằng lòng từ bi đối với chúng sinh 
không thể tách rời khỏi sự hiểu biết prajna (bát nhã hay trí tuệ), và đồng thời thì đây cũng là 
khả năng tiên quyết nhất giúp nhìn thấy được tánh không. Do đó có thể so sánh lòng từ bi như 
một con cá lội trong nước và nước thì tượng trưng cho sự hiểu biết. 


Người ta không thể tách rời hai thứ ấy ra khỏi nhau. Lòng từ bi phải luôn kết hợp với 
sự hiểu biết. Thật vậy không thể nào tách nó ra khỏi sự sáng suốt nhằm giúp chúng ta nhìn 
thắng vào những gì đúng như thế. Nếu không thực hiện được điều ấy thì lòng từ bi cũng sẽ chỉ 
đơn thuần là một sự đại đột. Thí dụ như hành động thật vô ý thức đem cho trẻ con kẹo bánh 
mỗi khi chúng vòi vĩnh. Chúng ta đều hiểu rằng đấy không phải là một hành động giúp đỡ trẻ 
con mà chỉ là cách làm hại chúng. Lòng tử bi thiếu trí thông minh thì quả thật là thảm hại. 


Tịch Thiên (Shantideva) một nhà sư sống vào thế kỷ thứ VII, đã trước tác một tập thơ 
rất nôi tiếng mang tựa đề là "Con đường của những vị Anh Hùng hướng đến Giác Ngộ" (Bỏ- 
tát Đạo) mà các nhà sư Tây Tạng đều phải học thuộc lòng. Tập thơ nói lên sự tương quan 
giữa tánh không và sự bùng dậy của một con tim biết mở rộng (bodhicifa) ( bồ đề tâm). Khi 
nào hiểu được là cái tôi không hề hàm chứa một sự hiện hữu cố định nào và căng không thê 
nào xác định được nó một cách minh bạch, vì thật ra thì đấy chỉ là những øì lệ thuộc vào các 
điều kiện đang xảy ra với chúng ta, thì khiđó b ản chất hẹp hòi của các thứ cảm tính ích kỷ 
xem mình là trung tâm sẽ hiển hiện ra thật rõ ràng như là một quan niệm sai lầm về thực tại. 


Tịch Thiên đã viết như sau : 


"Nếu nhìn thấy hai chân hai tay, 

Thì ta cũng có thê hình dung ra được đấy là tứ chỉ của một thân xác nào đó. 

Vậy khi nhìn thấy chúng sinh, 

Thì tại sao ta lại không thể hình dung ra đư ợc đấy chính là những thành phần của sự 
sông?” 


Cũng thế, nếu ta biết đưa tay để xoa chỗ đau trên bàn chân của mình khi bị vấp ngã, 
thì tại sao ta lại không đủ sức hành động tương tự như thế trước những khổ đau của người 
khác? 


Tịch Thiên nhận thấy sự hẹp hòi đó là đã phát sinh từ sự bám víu mang tính cách bản 
năng và sai lầm của chúng ta vào ý nghĩ cho rằng chúng ta là những con người biệt lập. Vì thế 
chỉ khi nào quán nhận được bản chất đích thật (của hiện thực) là như thế, thì khi đó chúng ta 
mới có thể khơi động được lòng từ bi trong lòng mình (ki nào hiểu rằng chúng ta không phải 
là những chúng sinh biệt lập mà hoàn toàn tương liên với các chúng sinh khác thì khó 
chúng ta mới có thể mở rộng lòng từ bi của mình một cách đích thật được). 


119 


Dù cho cách lý luận ấy có tỏ ra sắc bén đến mấy đi nữa thì quả cũng chưa đủ. Không 
cần phải giải thích đông dài, chúng ta cũng đều hiểu rằng lòng từ bi là một thứ gì thật tốt. Thế 
nhưng vấn đề then chốt hơn là phải làm thế nào để giúp cho nó được bộc lộ. Có khi nào 
chúng ta cảm thấy con tìm mình khép lại quá kín hay chăng? 


Người Phật tử trong thế giới Tây Phương (/hật ra thì nếu đã là một người Phật tử thì 
dù ở phương nào dĩng th é) phải biết tìm hiểu xem lòng từ bi đang nấp ở cái xó nào đề lấy 
ngón tay mà trỏ thăng vào cái chỗ nhạy cảm ấy, tức là vào cái chỗ thật xót xa và bức xúc 
trong lòng mình, hầu giúp cho mình có thể phát huy được nó. Lòng từ bi chính là cái vết 
thương ấy, nó đang rướm máu và đang thôi thúc chúng ta trước những khổ đau của thế gian 
này. Nếu muốn làm giảm đi sự thôi thúc ấy thì phải hòa nhập vào tâm điểm của sự đau xót đó, 
và đấy cũng là cái điểm mong manh nhất của trái tim nhân loại, để mà đặt hết niềm tin của 
mình vào đấy. 


Nghiệp - Karma 


Thuật ngữ karma phát sinh từ chữ kr và chữ này thì có nga là “?àm”, và chữ này 
cũng làm phát sinh ra chữ “créer” ("create" trong tiếng Anh, tức có ngiĩa là "tạo ra") trong 
ngôn ngữ của chúng ta (ức là tiếng Pháp). Do đó thiết nghĩ chúng ta cũng nên quan tâm đến 
âm hưởng vọng lại từ các hành động của chính mình. 


Quả thật khó có một khái niệm nào lại có thê đối nghịch một cách dứt khoát hơn với 
chủ nghĩa định mệnh (đeferrninism) bằng khái niệm về nghiệp trong Phật Giáo, thế nhưng thật 
oái oăm là người ta lại thường hiểu sai khái niệm này và cho răng nghiệp là một thứ định 
mệnh. Thí dụ như khi ốm đau thì ta cho đấy là vì nghiệp của mình mà ra, và quả thật nếu hiểu 
theo cách đó thì không có gì khôi hài lơn. Qu ả đúng là điều đó có thê giúp chúng ta liên kết 
nghiệp với cơn bệnh của mình và không tự xem mình nhr là một nạn nhân (phải gánh chịu 
bệnh tật phát sinh từ các nguyên nhân bên ngoài), thế nhưng Đức Phật đã từng giảng rằng 
không phải bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được nghiệp (karma) bởi vì tiềm năng tác động 
của nó thật hết sức phức tạp, vượt khỏi tầm hiểu biết của con người (sự vận hành của nghiệp 
rất phức tạp vì bị chỉ phối bởi trùng trùng điệp điệp các nguyên nhân và điều kiện, trong khi 
đó thì trí thông mình của con người lại quá đơn giản và thô thiển). 


Tuy nhiên điều quan trọng không phải là ở đấy. Những gì mà chúng ta cần phải quan 
tâm hơn chính là cách phải hành động như thế nào để có thê tạo ra các bối cảnh thuận lợi 
nhằm mang lại sự an vui cho chúng sinh. Dầu sao thì dĩng phải vượt xa hơn thế đề tìm hiểu 
xem nghiệp có nghĩa là gì. Nghiệp là một tổng hợp các hành động thực thi trong tình trạng 
tâm thần lầm lẫn. Có thể so sánh nghiệp như là một mạng nhện được dệt và giăng ra trong cái 
khoảng không gian tạo ra bởi dục vọng và sự thèm muốn, và cái mạng lưới đó sẽ lôi kéo theo 
với nó một sự chuyền động bất tận, một thứ phản ứng dây chuyên. 


120 


Bước theo vết chân của Đức Phật là cách làm cho sự chuyên động bất tận ấy phải 
chấm dứt. Đấy là cách dừng lại, không để cho các tín điều sai lầm và các thứ xúc cảm xung 
khắc đưa đây chúng ta từ cảnh huống này sang cảnh huống khác. Hãy đ ê cho không gian (/ừ 
b¡) và sự trong sáng (7í íu¿) tìm thấy nhau trong con tim của mình, sự kết hợp đó sẽ mở rộng 
và làm tan biến đi cái ảo giác của sự trường tồn mà chúng ta luôn tìm cách đê bảo vệ nó trong 
từng giây phút một. Đấy là cách giúp cho các hành động đúng đắn và phù hợp với cái không 
gian rộng mở đó giúp cho các hành động ấy có thể tự bộc phát một cách tự nhiên. Mỗi một 
khoảnh khắc phải được chấm dứt một cách trọn vẹn hầu giúp cho khoảnh khắc tiếp theo sau 
có chỗ đề hiển hiện ra. Đấy là cách hành động không tạo nghiệp vì đấy chỉ là những gì đ ột 
phát một cách tự nhiên. 


Sự tái sinh (không phải là đầu thai) 


Khái niệm về sự tái sinh không phải là một khái niệm đặc thù của Phật Giáo mà đây 
chỉ là một học thuyết chủ trương sự "đầu thai" (métempsychose / metemnpsychosis, rebirth), 
Học thuyết này phát sinh từ một chủ thuyết bí truyền (esotericism) thiêu hắn sự minh bạch và 
chủ xướng một linh hồn có thể trú ngụ trong nhiều thân xác khác nhau. Đấy cũng chăng khác 
gì với các trò chơi điện tử mà người chơi phải trải qua nhiều "kiếp sống" thì sau đó mới thắng 
được (ức đội lốt một nhân vật nào đó trong cuộc chơi và phải chơi đi chơi lại nhiêu lần cho 
“quen tay" thì mới thắng được). Quan điểm ấy mang tính cách tự xem mình là trung tâm và vì 
thế là những gì hoàn toàn trái ngược lại với giáo huấn của Đức Phật. 


Hơn nữa như chúng ta đã biết, Phật giáo phủ nhận sự vĩnh cửu và đặc tính bất biến của 
linh hồn. Chẳng những linh hồn sẽ phải chết mà thật ra thì nó ng đã ch ết khi phải chuyên 
đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Chúng ta không còn giống với những lúc còn 
ấu thơ nữa, và sự sống thật ra sẽ còn tiếp tục biến chúng ta trở thành khác hơn với những gì 
mà chúng ta hiện đang có trong ngày hôm nay. 


Thuật ngữ "tái sinh" có vẻ phù hợp nhất với giáo huấn của Đức Phật. Thuật ngữ này 
phản ảnh thật trung thực với từ punarbhava trong tiếng Phạn mà nghĩa từ chương là "sinh ra 
trở lại". Khi cái chết xảy đến thì tất nhiên sẽ phải có một cái gìđó m ất đi, thế nhưng cũng 
không phải vì thế mà bắt buộc phải có một cái gì khác còn giữ nguyên như cũ. Cũng thế, nếu 
đem ngọn lửa của một ngọn đèn này để thắp cho một ngọn đèn khác th nó có còn gi ữ được 
đúng với ngọn lửa trước kia, tức là sau khi ấ đư ợc chuyền từ ngọn đèn này sang ngọn đèn 
khác hay không? 


Một người nào đó sau khi tái sinh ìs ẽ không còn giống như trước nữa thế nhưng 
cũng không phải là hoàn toàn khác hãn. 


Một mẫu đàm thoại rất nổi tiếng giữa nhà Vua Di-lan-đà (Milinda) và một đệ tử của 
Đức Phật là Na-tiên (Nâgasena) sẽ được trích dẫn dưới đây nhằm nêu lên tất cả sự khó khăn 
trong việc tìm hiểu về chủ thuyết này. 


121 


"Nhà vua Di-lan-đà hỏi nhà sư Na-tiên như sau : 
- Thề linh hồn có hiện hữu hay không? 


- Trong lãnh vực của sự thật tuyệt đối thì không ! (linh hôn chỉ là một khái niệm quy 
ước) 


- Này tỳ kheo Na-tiên, phải chăng là có một con người hoán chuyền từ thân xác này 
sang một thân xác khác hay không? 


- Không. 


- Thế nhưng tại sao người thứ hai lại phải gánh chịu các lỗi lầm đã có từ trước (ñgười 
tái sinh gánh chịu nghiệp do người quá cô gây ra). 


- Nếu giả sử không có sự tái sinh thì nhất định là người ấy phải tiếp tục gánh chịu lỗi 
lầm từ trước. Thế nhưng vì chưng có sự tái sinh cho nên người ấy không còn gánh chịu lỗi 
lầm nữa (có nghĩa là người tái sinh - hay là người "thứ hai" - sẽ phải gánh chịu các lỗi lẫm 
từ trước. Khái niệm này tương đối khó nắm bắt bởi vì một mặt thì sự lý luận của chúng ta 
luôn bị chỉ phối bởi sự trường tôn, tức bởi "cái tôi" hay "cái ngã", và mặt khác thì chúng ta 
lại xem cái chết và sự tái sinh tượng trưng cho những sự "gián đoạn”, và mỗi kiếp sống thì 
mang tính cách "độc lập". Nếu muốn nắm vững khái niệm này thì có thể xem thêm "Na-tiên 
T) kheo Kinh", vì trong kinh này có nhiễu đoạn giải thích khá rõ ràng về sự tiếp nói và biến 
đổi giữa các kiếp sống của một cá thể dưới sự chỉ phối của nghiệp, hoặc căng có thể xem 
thêm một bài viết ngắn mang tựa đề "Khái niệm về nghiệp trong Phật Giáo” của người dịch 
đã đăng trên các trang thuvienhoasen.org, hoặc quangduc.com..., hoặc cũng có thể sử dụng 
phép thiên định để quán thấy sự biến đổi của thân xác và tâm thức mình trong từng khoảnh 
khắc một và tiếp tục suy ra sự biến đổi ấy qua những kích thước sâu rộng hơn). 


Đối với một số người thì khái niệm tái sinh như vừa được trình bày trênđây th ật 
minh bạch và dễ hiểu. Âm hưởng của nó vang lên thật phù hợp với kinh nghiệm mà bắt cứ ai 
cũng có thê cảm nhận được trong khi thiền định. Trong những lúc thiền định đó thì ngư ời ta 
sẽ nghiệm thấy được các sự gián đoạn làm phát sinh ra sự tiếp nối liên tục như thế nào. Thế 
nhưng sẽ là một điều sai lầm lớn nếu cho rằng khái niệm này giữ một vai trò chủ yếu trong 
việc xây dựng đạo đức Phật Giáo : có ngHa là các hành động hiện tại sẽ đưa đến các cảnh 
huống trong kiếp sống tương lai, và th ê mà chúng ta phải làm điều lành và tránh điều dữ. 
Ngày nay sau những chỉ trích thật gay gắt đối với tôn giáo của Marx, Freud và Nietzsche thì 
đối với tôi thật hết sức khó để mà chống đỡ cho quan điểm trên đây (ức xem sự tái sinh như 
một hình thức hăm dọa để xây dựng đạo đức). Ñ ếu luân lý phải cần đến một người cảnh sát để 
đe dọa khiến cho chúng ta phải khiếp sợ để mà áp đặt nó cho chúng ta, thì cái nền luân lý ấy 
tất không được chính đáng lắm. 


122 


Mặc dù có nhiều người Phật Giáo đưa ra những ý kiến khác hơn, thế nhưng riêng tôi 
thì vẫn tin rằng sự tái sinh quả thật không giúp ích gì cả cho việc thiết đặt đạo đức Phật Giáo. 
Không gian mở rộng do thiền định mang lại, biết lắng nghe con tìm mở rộng và mong manh 
của mình cũng thừa đủ để giúp một người tu tập biết chọn cho mình một thái độ thích nghi 
nhất trong từng hành động của chính mình (đổi với tác giả thì đạo đức Phật Giáo có thể phát 
động một cách tự nhiên và dễ dàng trong lòng mình, thể nhưng đối với một số người tu tập 
thuộc vào một cấp bậc còn yếu thì sự răn đe biết đâu đôi khi cũng cần thiết. Dầu sao thì “quả 
báo” cũng chỉ là một cách hiểu đã được đơn giản hóa về quy luật nguyên-nhân-hậu-quả khiến 
người tu tập e sợ phải "đầu thai" trong những hoàn cảnh tệ hại mà không dám làm điều ác 
trong kiếp sống này). 


Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì tất cả người dân Ấn đều xem sự tái sinh như là 
một sự kiện hiển nhiên (sự /ái sinh không phải là một khái niệm đặc thà của Phật Giáo, hấu 
hết các tín ngưỡng khác vào thời bấy giờ đêu chủ trương có sự tái sinh). Thể nhưng ngày nay 
thì đã khác hơn nhỉ èu. Tuy nhiên đấy không phải là những gì hệ trọng để chúng ta phải quan 
tâm. Trong từng khoảnh khắc một, chúng ta có một chút gì đó để chết đi và đồng thời cũng có 
một chút gì khác đ ê tái sinh trong một hoàn cảnh mới. Vậy thì có cách nào giúp chúng ta tập 
buông xả những gì mà chúng ta luôn tìm cách đ ê bám víu hay không? Và làm thế nào đề vượt 
thoát khỏi các chuẩn mực giới hạn hành động của chúng ta, hầu giúp chúng ta trở nên cởi mở 
hơn? 


Tôi tin rằng đấy mới đích thật là những gì thiết yếu trong những lời giáo huấn của Đức 
Phật. Trong từng giây phút một chúng ta phải biết tự giải thoát cho mình khỏi những gì đang 
bóp ngạt và giam hãm mình. 


Phật Giáo và cái chết 


Đối với Phật Giáo thì cái chết hiện hữu thường xuyên trong mỗi chúng ta. Thế nhưng 
vì vô minh nên chúng ta lại cứ xem nó như là điểm kết thúc cuối cùng của đời mình và không 
hề ý thức được là mình đang ch Ết trong từng giây phút một. Thê dạng mà chúng ta từng có 
trước đây (rong quá khứ) dù vẫn còn lưu lại một chút nào đó trong chúng ta hôm nay (hiện 
rạ¡), thì chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục buông bỏ nó để có thê trưởng thành (rong tương lai). 


Tập luyện thiền định là một cách tuyệt vời nhất đề chuẩn bị cho cái chết, bởi vì đấy là 
cách giúp chúng ta hòa nhập với thực tại trong từng giây phút một. Thiền định sẽ giúp chúng 
ta hiểu được rằng phải buông xả tất cả mọi thứ bám víu. Chọn con đường thiền định là cách 
hòa nhập với cái thê dạng vô thường của cái chết, để luôn nghĩ đến nó và để chuẩn bị cho nó. 


Theo quan điểm của Phật Giáo thì mỗi khi có một người đau ôm sắp phải ra đi thì nên 
khuyên nhủ người ây hãy chuân bị cho cái chêt của chính mình. 


123 


Khi người hấp hồi sắp ra đi thì tốt hơn là người thân không nên khóc lóc, bởi vì nước 
mắt sẽ tạo ra một bầu không khí bắt thuận lợi, khiến có thể làm bùng lên những gì mà ngrời 
hấp hối từng quyến luyến, thí dụ như chúng ta chẳng hạn. Thế nhưng sự vô cảm cũng có thể 
tạo ra cho người hấp hối một bầu không khí đầy lo âu và bất hạnh. Người sắp chết cần được 
cảm thấy là mình không bị bỏ rơi. Vì thế tốt hơn hết là nên nghĩ đến người sắp ra đi với tất cả 
lòng thương cảm của mình. 


Sự gia hộ của chư Phật 


Nếu thu hẹp Phật Giáo để biến nó thành một con đường chỉ dựa vào sức cố gắng đơn 
thuần của con người thì quả thật là không có gì sai lầm hơn. Thật thế, dù cho rất nhiều học 
phái xem việc tu tập thiền định là quan trọng hơn hết (ức chủ trương dựa vào sức có gắng cá 
nhân của con người). Thế nhưng trọng tâm của việc tu tập lại là một thể dạng buông xả (/ức 
có nghĩa là ngược lại với sự cổ găng). 


Sự Giác Ngộ không thể nào đạt được bằng cách chỉ nhờ vào các hành động đạo đức 
có tính cách cá nhân và một ý chí đơn thu ần. Phải cần đến một cái gì khác nữa để bổ khuyết 
thêm. Chăng hạn như một số phép tu chủ trương người tu hành cần phải mong cầu xin tiếp 
nhận được một sự thương xót hay một sự thông hiểu nào đó. Thế nhưng theo một cách nhìn 
khác thì sự bỗ khuyết ấy cũng không phát xuất từ một nơi nào khác hơn là chính mình. Ð ồng 
thời thì cái trí tuệ giúp nhận biết được vô-ngã lại hiển hiện ra trong lòng mình nhr là m ột sự 
gia ân nào đó, một khả năng thiên phú thật hết sức bất ngờ và vô cùng quý báu. 


124 


Chương 8 


Y nghĩa và vai trò của lễ bái 


Tại sao lại có các nghỉ thức lễ bái trong Phật Giáo? Người Phật tử, hay ít ra 
là đối với một Phật tử Tây Phương tầ có nên tránh các vỉ ệc lễ bái hay 
không? 


Sự suy tư và chiêm nghiệm trong Phật Giáo là nhằm vào chủ đích giúp khơi động lòng 
từ bi, sự kính trọng và lòng biết ơn, đấy cũng là những gì thật thiết yêu trong phép thiền định 
mà nhiều người (7ây Phương) đều biết và thường xuyên mang ra luyện tập. Thế nhưng phần 
đông lại chẳng có một chút kiến thức nào về vai trò của lễ bái trong Phật Giáo (ác giả muốn 
nói là hầu hết các người Tây Phương theo Phật Giáo đều chú tâm vào việc luyện tập thiên 
định và không chú ý tìm hiểu vai trò của lễ bái). 


Càng coi thường việc lễ bái bao nhiêu thì chúng ta lại càng mù tịt bấy nhiêu về giá trị 
của nó. Những ai (tác giả muốn nói đến những người Phật Giáo Tây Phương) từng đã tham 
dự các buổi lễ lạc thì đrờng như thường hay có cảm giác rằng đấy là những thứ giả tạo. Thế 
rồi chúng ta cứ ước mong sao cho Phật giáo bỏ bớt đi những hình thức trừu tượng ấy. 


Do đó chúng ta đng nên tìm hi êu sâu xa hơn vê cái cảm tính e ngại trên đây hâu có 
thê hiêu được nó một cách tường tận hơn. 


Tại các quốc gia Tây Phương ngày nay th mối tương quan thiêng liêng đó (giữa lễ bái 
và tôn giáo) dần dần đã mất đi cái ý nga c ủa nó (ứại Pháp hiện chỉ còn 4.50% dân chúng 
đến nhà thờ). Tuy thê cũng không có nghĩa là trong thế giới Tây Phương mối dây thiêng liêng 
ấy đã hoàn toàn bị cắt đứt. Các tác phẩm nghệ thuật cũng như các cảnh vật thiên nhiên vẫn 
còn gây được nhiều tác động trong lòng một số người và điều ấy đã chứng tỏ một cách hùng 
hồn là mối dây thiêng liêng trên đây không hề mắt hăn. Thật vậy chúng ta đều cảm thấy là đôi 
khi mình cũng phải cần đến một vài phút giây thư gãn, tự do và cởi mở nào đó trước thực tại 


125 


- chẳng hạn như những lúc ngắm nhìn một tác phẩm hội họa hay tản bộ trên bãi biển. Trong 
những giây phút ấy một cảm giác thanh thản dâng tràn trong lòng mình. 


Thế nhưng mối dây thiêng liêng đó không òn ph ải là một thứ độc quyền của các tôn 
giáo nữa, và đối với phần đông chúng ta th đúng ra đ ấy chỉ là một cách mà các tôn giáo lợi 
dụng để tạo ảnh hưởng và củng cố quyền lực, hơn là giúp cho con người tìm thấy cội nguồn 
của sự sống. Do đó đối với chúng ta (người Tây Phương) các nghỉ thức lễ lạc đã trở thành 
những thứ xiêng xích còn sót lại từ những thời đại xa xưa, mà ngày nay đã hoàn toàn lỗi thời. 
Đấy là những gì được xem như mê tín đị đoan hay là những thứ công cụ dùng để thống trị và 
cần phải được loại bỏ. 


Thật ra thì xu hướng trên đây còn có một lý do khác nữa. 


Thời đại của chúng ta ngày nay không còn tin vào các thứ nghi thức lễ bái, huyền 
thoại, các loại biểu tượng hay các thứ biểu hiệu, mà chỉ nhìn vào tính cách minh bạch của sự 
thuần lý - dù không hề ý thức được các khía cạnh cứng nhắc của sự minh bạch đó. Trong thời 
buổi này chúng ta chỉ muốn gỡ bỏ các tắm màn u mê của huyền thoại và nhất mực cho rằng 
nghỉ lễ chăng có ích lợi gì cả. Đối với thế hệ chúng ta thì cái thế giới chỉ biết tôn thờ sự hiệu 
quả này chỉ có thê trở nên toàn vẹn khi nào những ray rứt về ý nghĩa của sự hiện hữu đã hoàn 
toàn bị loại bỏ, và tất cả mọi sinh hoạt đều nhất loạt phải được đặt dưới sự chi phối của các 
tiêu chuẩn thiết lập bởi các nguyên tắc hiệu quả. 


Thế nhưng mục đích của các nghi thức lễ bái lại là để mang con người trở về với cội 
nguồn của họ, nhằm cắt đứt mối dây trần thế và xóa bỏ các thói tục thường tình - tức có nghĩa 
là những gì vô-hiệu-quả. Nếu nhìn dưới khía cạnh đó thì bất cứ một hình thức lễ bái nào cũng 
đều giữ được một chút thi vị trong từng khoảnh khắc thời gian nhằm giúp chúng ta tìm thấy 
một chút ý ngia nào đó trong cu ộc sống của mình vàđ ê mang lại cho sự sống ấy một khía 
cạnh sâu sắc hơn. 


Chính vì mục đích đó mà nhiều người theo Phật Giáo đã tạo được cho mình một cuộc 
sống luôn hòa nhịp một cách thật hài hòa với các nghi thức lễ bái, đôi khi các nghi thức ấy 
cũng chỉ là những gì thật đơn giản (chẳng hạn như thắp một nén hương lên bàn thờ Phật, hay 
đánh một tiếng chuông vào buổi sáng). Trước hết đấy là cách giúp họ biết chú tâm hơn vào 
cái đẹp trong con người họ và của thế giới này và để nỗi kết họ với cội nguồn của họ. 


Thế nhưng nếu muốn tìm thấy cái ý nga sâu xa ấy của nghi lễ thì quả thật khá khó 
cho những người Tây Phương chúng ta. Bởi vì không phải chỉ biết thực thi các nghỉ thức lễ 
bái là đủ mà còn phải ý thức được ý nga c ủa chúng trong nếp sống thường nhật và hình 
dung ra được cái ý nghĩa ấy trong từng giây phút một. 


Ý nghĩa của lễ bái trong Phật Giáo 


126 


Lễ bái là một tổng hợp gồm một số hành động biểu trưng cho một sự hài hòa giữa các 
hành vi, ngôn từ và sự chú tâm của chúng ta. Trong sự hài hòa ấy mỗi cử chỉ đều phát lộ được 
sự thiết tha, một thể dạng thật ý thức và trọn vẹn, và mỗi ngôn từ thì đều giữ được sự tinh 
khiết. Chúng ta không thê bảo đấy là một thứ gì độc đáo, duy nhất hay biểu trưng cho một sự 
thông minh nào cả - mà thật ra đấy chỉ đơn giản là những sì hiện hữu đúng như thế. 


Nếu muốn cho nghỉ thức lễ bái đạt được ý nghĩa ấy thì nó phải đi đôi với một phép tu 
tập thật chính xác và trang nghiêm. Thiền học Zen khai triển các phép nghi lễ đẹp một cách 
phi thường, thí dụ như trà đạo chẳng hạn. Trà được đưa vào Nhật vào thế kỷ thứ XI và chỉ 
được xem như là một được thảo. Mãi bốn thế kỷ sau thì việc uống trà mới được một vị thiền 
sư là Thiên Lợi Hưu (Rikyu) biến thành một nghệ thuật và một phép tu tập hắn hoi, bằng cách 
đưa ra một số nghi thức chính xác, và nhất là làm phát lộ được thi tính trong các nghi thức ẫy. 


Đối với bất cứ một nghi thức lễ bái nào, thân xác phải hòa nhập với từng ngôn từ khi 
thốt lên - có nghĩa là mỗi cử chỉ phải phù hợp với từng lời nói. Tất cả đều hòa nhập với nhau 
đề trở thành một nếp sinh hoạt đồng nhất. 


Sự suy tư và W lu ận mang tính cách phân tích sẽ tuyệt nhiên không còn cần đến nữa. 
Điều quan trọng hơn hết chính là sự chính xác và nghiêm túc trong từng cử chỉ. Không cần 
phải tìm cách đề sáng tạo ra thêm một thứ gì nữa cả mà chỉ cần đơn giản thực thi những gì cần 
nên làm. 


Do đó vai tò c ủa nghỉ thức trước hết là giúp chúng ta hòa nhập với một thứ quy củ 
nào đó nhằm giúp chúng ta biết đặt chân trên mặt đất này và đồng thời kết nối với cái bao la 
của toàn thê vũ trụ, và giúp cho tất cả mọi người chung quanh dũng đư ợc hưởng lây cái bầu 
không khí đó. 


Đối với thế giới Tây Phương thì nghi lễ không nhất thiết phải mang tính cách tôn giáo. 
Thí dụ như đi nghe một buổi hòa nhạc cũng có thê giúp chúng ta nhận thấy được ý nghĩa sâu 
xa và đích thật của nghi lễ là gì. Chúng ta lr ớc vào nhà hát và ngồi xuống. Các nhạc công 
bước vào sau và bắt đầu chơi nhạc. Tiếng nhạc mang lại cho chúng ta một sự thích thú nào đó. 
Chúng ta có cảm giác như trút bỏ được những gì luônđè n ặng trong cuộc sống của mình. 
Chúng ta vỗ tay thật nồng nhiệt để khen thưởng và cám ơn họ. 


Lễ bái cũng có một chủ đích tương tự như thế. Đấy là những gì thật đơn giản, không 
hề bắt chúng ta phải suy nghĩ rắc rối, thế nhưng lại có thể giúp chúng ta tìm thấy được sự tự 
do luôn bị che lấp và bị đè nặng bởi mọi thứ hiểm nguy và lo lắng, bởi sự mất mát và những 
nỗi kinh hoàng trong cuộc sống. 


Theo quan điểm của Phật Giáo thì mục đích của lễ bái là nhằm giúp chúng ta đến gần 
hơn với Đức Phật, cái bầu không gian ấy rộng mở và ấm áp biết bao, đấy chính là sự thật 
trong từng khoảnh khắc mà chúng ta không mấy khi nhận thấy được. Phật Giáo là một tín 


127 


ngưỡng vô thần vì thế nên việc lễ bái dù cho có tạo ra được một sự cảm ứng trực tiếp và thật 
sự nào với Đức Phật hay không thì đïng ch ắng quan hệ gì cho lắm. Vì thế mỗi khi suy tư về 
Đức Phật, về Chúa Giê-Xu hay chỉ là một cọng cỏ - thì điều quan trọng hơn hết lại chính là 
tâm hồn mình, sự mở rộng của con tim và nhịp thở của chính mình. 


Vào thời kỳ khởi nguyên của Phật Giáo tại Ấn Độ, các nghi thức lễ bái chủ yêu nhất 
chỉ liên quan đến các kiến trúc biểu trưng cho tâm linh của Đức Phật gọi là spa (fức là các 
bảo tháp). Bảo tháp được xây dựng khắp mọi nơi tại Á Châu. Nghi thức lễ bái thì đơn giản 
chỉ là cách đi quanh các kiến trúc đó theo chiều kim đồng hồ. Bên trong các kiến trúc ấy 
thường thì đïng chẳng có phòng ốc gì cả. Cách đi quanh các bảo tháp thì gọi là diễn hành 
(circumarnbulation - diễn hành chung quanh một biểu tượng mang tính cách tôn giáo). Cách 
bước đi thật trang nghiêm và sự chú tâm vào từng động tác của cơ thê giúp mình hoà nhập với 
sự hiện diện của Đức Phật. Việc đi chung quanh một kiến trúc - chăng hạn như một bảo tháp 
trong trường hợp trên đây và trục của bảo tháp là biểu tượng của sự nối kết giữa trời và đất - 
chỉ là một hình thức tượng trưng mang tính cách rất phổ quát, thí dụ như trường hợp các vị 
giáo sĩ (druide / druid) trong các bộ tộc bán khai (của Âu Châu vào thời cổ đại) đi quanh các 
sốc cây hay các con suối. 


Theo dòng lịch sử các nghi thức lễ bái ngày càng trở nên phức tạp hơn, và các nghi 
thức đó thì được dựa vào các thói tục sẵn có của người Ấn khi hầu tiếp một vị thượng khách. 
Lời mời được chuyền đến vị thượng khách nhằm tỏ bày niềm hân hoan của mình nếu được 
người này viếng thăm, sau đó là cách hầu tiếp người này, việc tặng quà hoặc thông thường 
hơn thì mời một bữa cơm, sau hết là đưa tiễn người này với tất cả sự tôn kính tương xứng với 
cấp bậc của người ấy. Cũng thế thay vì tiếp rước một nhân vật nào đó th chúng ta m ở rộng 
tâm hồn mình đề đón nhận Đức Phật - xem Đức Phật như một vị khách quý. Chúng ta lập bàn 
thờ, đặt lên một bát nước ướp hoa thơm và một ít lễ vật. Sau đó th chúng ta ững có thể 
xướng lên những lời tán tụng Đức Phật. Đấy là cách tạo ra một bầu không gian mở rộng và 
mang lại những phút giây biểu dương cho một sự sinh động nào đó. 


Thật hết sức đáng tiếc là chúng ta thường quên rằng lễ lạc và các nghi thức lễ bái cũng 
có thê giúp giải thoát được tâm thức mình, mà nghĩ rằng chỉ có phép thiền định và sự học hỏi 
(Đạo Pháp) mới có thê thực hiện được việc ấy. Dù sao thì nếu chỉ biết thực thi nghi lễ như 
một thói quen mà không ý thức được ý nghĩa là gì thì cũng chỉ hoài công mà thôi. Khi nào hội 
nhập được với nghỉ lễ và hiểu được đấy là gì thì khi đó nghi lễ mới có thê trở thành một sự trợ 
lực lớn lao được. 


Mỗi khi đứng ra thuyết giảng thì không mấy khi tôi quan tâm đến việc thực thi các 
nghi thức lễ bái đúng theo truyền thống (/ức các nghỉ thức tụng niệm trước khi thuyết giảng, 
và cũng xin mạn pháp ghi chú thêm là tác giả tu tập theo Phát Giáo Tây Tạng và rất tích cực 
frong việc hoằng Pháp, và ông cũng là chủ tịch và sáng lập viên của một hiệp hội Phật Giáo) 
mà chỉ nhất thiết chú trọng và đề cập đến việc thực hành thiền định. Đấy là cách đơn giản 
ngồi xuống và không cần đến một hình thức màu mè nào khác. Không đề cho bất cứ một thứ 
gì trở nên dư thừa. Chỉ cần hội nhập trực tiếp với cái thể dạng trần trụi nhất nơi con người của 


128 


chính mình - và cả với những gì đang kêm kẹp nó và giam hãm nó. Có ng là ch ỉ cân đón 
nhận cái đẹp hiện hiện ra trong hiện tại. 


Thế nhưng ngoài những lúc phải giảng dạy ra thì lúc nào tôi cũng để cho các nghi thức 
lễ bái chi phối nếp sống của tôi qua từng hành động của tôi. Thiết nghĩ đôi khi chúng ta cũng 
nên thực thi lễ bái, thế nhưng phải luôn chú tâm làm phát lộ được ý ngiña của nó và để sống 
với nó một cách hoàn toàn ý thức. 


Tại sao nên lập bàn thờ Phật? 


Một trong các lý do chính yếu khiến chúng ta không thích việc lễ bái và không lập bàn 
thờ Phật là ý nghĩ cho rằng vật chất không liên hệ gì với tâm linh. 


Phật Giáo không hè chủ trương phân biệt giữa vật chất và tinh thần, giữa thân xác và 
tâm thức mà chỉ khuyên chúng ta phải loại bỏ mọi sự bám víu và các thứ gò bó khác, và luôn 
phải mở rộng con tim của mình. Nào có gì khác lại có thể tỏ ra thiết thực hơn thế được ! Tuy 
nhiên điều ấy chỉ có thê thực hiện qua những kinh nghiệm cảm nhận trong cuộc sống thường 
nhật mà thôi (có nghĩa là cần đến sự chỉ phối của các nghỉ thức lễ bái trong cuộc sống của 
mình). 


Tất cả chúng ta đều cất giữ trong nhà một vài tắm ảnh của cha mẹ hay con cái mình, 
một vài cái lọ con con kỷ niệm các chuyến du lịch trước đây của mình. Thật thế tâm trí chúng 
ta nào có đủ sức để ghi nhớ hết được hình ảnh của những người thân yêu và các kỷ niệm của 
những chuyên du ngoạn trước đây. Phải chăng vì thế mà chúng ta thường hay trang trí nhà 
cửa với các vật gợi lại cho mình các kỷ niệm xưa? 


Các vật ây giữ một vai trò rất lớn trong cuộc sông của mỗi người trong chúng ta. Lắm 
khi chúng ta đã phải dôn hêt tâm trí mình vào việc chọn lựa các vật thân thiệt nhât với mình. 


Thế thì tại sao chúng ta lại không biết ghép thêm vào cuộc sống của mình một chút gì 
đó mang tính cách thiêng liêng hơn như thế? Chẳng hạn như một vài vật có thê nhắc nhở 
chúng ta tưởng nhớ đến Đức Phật? (rác giá muốn ám chỉ nên lập một bàn thờ Phật hay bày 
một pho tượng Phật trong nhà). 


Cúng dường cũng là một cách đê bày tỏ sự quý mên của mình đôi với Đâng Giác Ngộ, 
nói lên môi quan tâm của mình luôn phải nhớ đên Đức Phật. 


Tuy nhiên vẫn có thê xảy ra một mối hiểm nguy nào đó mà Phật Giáo không phải là 
đương nhiên có thể tránh khỏi được: đấy là cách làm biến dạng cái khía cạnh thi vị trên đây 
khiến nó trở thành một mớ quy tắc cứng nhắc, và nêu lỡ mà vi phạm vào đấy thì phải gánh 
chịu những điều "bất hạnh". Đấy chỉ là một thứ đạo đức dựa vào các tiêu chuẩn mang tính 
cách bốn phận và mê tín. Cúng dường Đức Phật không phải là cách giúp mình tránh khỏi 


129 


những gì bất hạnh, hay là để chứng tỏ mình là một Phật tử gương mẫu, mà đúng hơn đấy là 
hành động giúp mình mở rộng con tim và tâm thức của chính mình. 


Chăng hạn như khi ta tặng một món quà cho một người bạn thì đấy cũng có nghĩa là 
lòng thiện cảm của mình đối với bạn phải quan trọng hơn là giá trị của món quà. Chúng ta tìm 
thấy một sự vui thích nào đó qua cử chỉ hiến dâng. Cũng thế, hành động cúng dường mang 
nhiều ý nghĩa nội tâm hơn là giá trị của vật hiến dâng - cái ý nghĩa nội tâm ấy biểu trưng cho 
lòng biết ơn, sự tự tin và lòng kính mến của mình. 


Tai sao chúng ta nên cúng dường các ảnh tượng biểu thị Đức Phật? 


Câu trả lời thật hết sức đơn giản, đấy là vì chúng ta thr ờng hay quên băng đi sự hiện 
diện của Đức Phật, của tình thrơng yêu và sự tru mến. Chính vì thế mà chúng ta cần phải 
phát lộ một hành động thiết thực nào đó giúp chúng ta hội nhập với cái bầu không gian rộng 
mở ấy. 


Tuy nhiên sau đây là cách giải thích thông thường hơn. Nhiều học phái chủ trương nếu 
muốn đạt được Giác Ngộ thì một mặt phải khai mở tâm thức mình (7zí £⁄¿) và con tim mình 
(ừ bi) và một mặt thì phải tạo ra các cảnh huống thuận lợi (đo đức). Đấy là sự kết hợp giữa 
trí tuệ và đạo đức. Thiền định và học hỏi (Đạo Pháp) giúp chúng ta đạt được khía cạnh thứ 
nhất (rí tuệ). Hành động sẽ mang lại khía cạnh thứ hai (đao đức). Cử chỉ dâng lên Đức Phật 
một cánh hoa dù chỉ mang tính cách tượng trưng đi nữa thế nhưng đấy chính là cách tốt nhất 
để gợi lên sự hiện diện của Đức Phật. 


Khía cạnh thứ nhất (/zí rz¿) mang tính cách tối thượng, khía cạnh thứ hai (đao đức) 
mang tính cách tương đối. Phật Giáo chủ trương hai khía cạnh ấy luôn phải đi đôi với nhau. 


Tất cả các nghỉ lễ đó có phải là những hình thức tôn thờ hình trợng hay 
không? 


Các tôn giáo dựa vào Kinh Thánh đánh giá Phật Giáo như là một tôn giáo tôn thờ hình 
tượng. 


Thế nhưng tôn thờ hình tượng là gì? Đấy là cách làm cho sự tuyệt đối ngưng đọng lại 
trong các hình trợng giúp chúng ta chế ngự được nó và tiếp cận được nó, và đồng thời cảm 
nhận được một tình thương yêu buộc mình vào các hình ứ ợng ẫy. Đối với các tôn giáo dựa 
vào Kinh Thánh thìđ ấy là cách giúp đạt được sự hiện thực của Trời vượt lên trên tất cả các 
hình thức biểu thị của con người. 


130 


Tuy nhiên Phật giáo cũng nhất thiết đối nghịch lại một cách triệt để đối với bất cứ một 
hình thức tôn thờ hình tượng nào. Thật thế, cũng giống như các tôn giáo khác dựa vào Kinh 
Thánh, Phật Giáo dĩng bác bỏ cách làm cho sự tuyệt đối phải bị khô cứng, thế nhưng Phật 
Giáo lại sử dụng một phương cách khác hơn. Chắng những Phật Giáo bác bỏ bất cứ một hình 
thức xác định nào về một sự tuyệt đối bất động sau khi đã thu nhỏ đề biến nó trở thành những 
hình tượng biểu thị, mà hơn nữa Phật Giáo còn xemđ ấy là những gì sai lầm và ảo giác. Đối 
với Phật Giáo, khái niệm về một vị Trời mang hình tr ớng con người là một cách thu hẹp sự 
tuyệt đối, một hình thức tôn thờ hình trợng. Và dù cho Phật Giáo có chủ trương tôn vinh 
hình tượng đi nữa, thì Phật Giáo cũng ý thức được rằng đấy chỉ là cách giúp tiếp nhận được 
một cách cụ thể kinh nghiệm cảm nhận của chính mìnhđ ối với Đức Phật, tức là những gì 
không thể mô tả được bằng ngôn từ. 


Chủ trương một tín ngưỡng Phật Giáo tinh khiết, hoàn toàn duy lý và phi-lễ-bái chỉ là 
một chuyện giả tưởng của thế giới Tây Phương. Nếu nghĩ rằng cần phải thanh lọc để loại bỏ 
ra khỏi cuộc đời của Đức Phật tất cả những gì mang tính cách huyền thoại đề viết lại một tiêu 
sử duy lý lơn, thì đ ấy sẽ là cách loại bỏ ra khỏi Phật Giáo tính cách phức tạp của các kinh 
sách giáo lý, vàđ ấy cũng chính là cách không nhìn thấy được tầm quan trọng của các nghỉ 
thức lễ bái trong việc tu tập. Đấy là cách làm khô cạn dòng máu của Phật Giáo. 


Tại sao lễ bái lại rất giống với thi phú? 


Tại Trung Quốc dưới thời nhà Đường (578-907), người ta thấy phát sinh một khuynh 
hướng xem cảm hứng trong thi phú và trực giác phát sinh từ kinh nghiệm cảm nhận của một 
người hành thiền rất gần với nhau. Thi hào Li Tche-yi trong một bức thư viết cho bạn có một 
câu như sau: "Không có sự khác biệt nào giữa con đường của Đức Phật và thi phú; sự giác 
ngộ nơi đầu ngọn bút lông cũng chăng khác gì với sự Giác Ngộ của Đức Phật". 


Bước sang thời đại nhà Tống (960-1279), chủ trương nêu cao tầm quan trọng của mối 
tương quan trên đây (giữa thi phú và những cảm nhận khi hành thiên) đã đạt được một cấp 
bậc thật cao, và chủ trương này cũng đã được truyền sang Nhật Bản vào thế kỷ XII. Thiền học 
Zen dựa vào một số phương pháp thật uyên bác đã nâng những gì mà chúng ta gọi là "thi phú" 
lên một vị thế thật quan trọng. Theo chủ trương đó thi phú không những chỉ là một sự "thực 
hiện" hay một sự "sáng tạo" mà còn là conđư ờng giúp bước vào sự tĩnh lặng. Hầu hết các 
hành động của con người đều có thể hướng vào con đường mang lại sự hoàn thiện, hay là một 
phép tu tập giúp cho tâm thức bừng tỉnh dậy trong ta nhằm giúp nó trực thoại với chính nó, 
tương tự như vô-hình cất lên tiếng hát với vô-hình. 


Thiền học Zen sáng tạo ra một con đường, hay đúng hơn là một thứ nghi lễ nhằm 
hướng dẫn hầu hết các hành động của con người: chẳng hạn như cắm một cành hoa vào bình 
hay rót một tách trà. Thật thế, trà đạo là một phương tiện đơn giản thế nhưng đã nêu lên được 
thế nào là đạo đức Phật Giáo. Sự chú tâm vào cách sử dụng các dụng cụ (pha frà) và vào từng 


131 


cử chỉ sẽ làm phát lộ được mối tương quan với toàn thê giới, và đồng thời thì toàn thể thế giới 
cũng tiếp tay để ca ngợi sự tương quan ấy (ý ứức được sự tương quan với toàn thể thể giới là 
một phương tiện giúp phát lộ lòng từ bỉ và để hòa nhập với sự sống và thực tại). 


Người hầu trà chú tâm vào việc pha trà thế nhưng cùng lúc cũng hoà đồng nhịp thở và 
các động tác của mình với nhịp thở và động tác của các vị khách đang ngồi trước mặt. Nguời 
hầu trà dùng một chiếc khăn lụa đề lau chiếc lọ sứ đựng trà và cái thìa múc trà bằng tre. Chính 
xác trong từng cử động một. Sau đó thì dùng một cái gáo nhỏ bằng tre để múc nước sôi trong 
ấm và rót vào một cái bát. Nước trong bát được dùng đề rửa một túm chỗi tre và sau khi rửa 
xong thì tứm chối tre cũng được kiểm tra lại cần thận. Nước trong bát được đồ đi và bát th 
được lau sạch bằng một chiếc khăn ẩm bằng chỉ gai. 


Tiếng nước sủi tăm trong ấm reo lên khe khẽ. Người hầu trà cho bột trà vào bát (rà 
đạo sử dụng trà đã xay nhuyễn thành bội), rót nước nóng vào, dùng túm chổi tre để khuấy cho 
tan đều, sau đó lại thêm vào một ít nước nữa, lại tiếp tục khuấy đều và sau khi khuấy xong thì 
mời người khách thứ nhất. 


Thoạt nhìn thì nghi lễ ấy có vẻ thật đơn giản và tự nhiên, thế nhưng thật ra thì lại vô 
cùng tính tế và phải mất nhiều năm để học hỏi và thực tập. Mỗi giai đoạn của phép trà đạo 
đều được quy định một cách thật tỉ mỉ: bắt đầu là việc chuẩn bị và mời khách, tiếp theo thì 
người hầu trà pha trà với các động tác thật chính xác, sau cùng là các vị khách lần lượt thay 
nhau thưởng thức. Không để cho bất cứ một sơ hở nhỏ nhoi nào có thể xảy ra một cách bất 
ngờ. Sự chuyền động của toàn thân và cả các cử động của từng ngón tay tất cả đều nhịp nhàng 
như một vũ điệu! Đồng thời tỏa ra một bầu không khí làm hiển lộ một sự tự nhiên thật nghiêm 
khắc và trang trọng. 


Cái bầu không khí đó sẽ khiến cho người khách thưởng thức trà có cảm tưởng là mình 
đang trải qua một khoảnh khắc nào đó vượt ra khỏi mọi kích thước của thời gian, hay nói 
đúng hơn thì đấy cũng là một cách hội nhập với cái thời gian thật tinh khiết mà nơi đó những 
gì sâu xa nhất của sự sống đang ngự trị. Thật thế nghi thức trà đạo giúp mình hòa nhập với 
người khác và với cả thiên nhiên. 


Đấy cũng là nơi ngự trị của những gì quan trọng và mầu nhiệm nhất của lòng từ bi 
Phật Giáo. Cái lòng từ bi đó ẩn nấp phía sau những động tác thật kín đáo, đấy là sự quan tâm 
đến từng chỉ tiết thật nhỏ bé nhằm tạo ra một bối cảnh thuận lợi giúp biến cải con tìm mình ăn 
nhịp với từng động tác. Và đấy cũng chính là ý nghĩa đích thật của các nghi thức lễ bái. 


Chúng ta có nên bày ra thêm các nghỉ thức mới hay không? 


Các nghỉ thức lễ bái dù là do các vị thầy Tây Tạng hay các vị thiền sư Zen thực thi thì 
cũng đều là các nghỉ thức lễ bái đích thật của Phật Giáo, thế nhưng đồng thời thì các nghi thức 


132 


ấy cũng chịu ảnh hưởng nặng nè từ các nền văn hóa và các thần linh địa phương. Tuy rằng 
các thói tục lễ bái ấy là những gì hoàn toàn xa lạ đối với người Tây Phương thế nhưng họ vẫn 
cứ mang ra đề thực thi. Tất nhiên là việc thực thi ấy không mang lại nhiều lợi ích cho họ, lý 
do cũng dễ hiểu vì đấy không phải là những gì đã từng ăn sâu vào ngôn ngữ, phong cách cũng 
như lịch sử của họ (øgười dịch cũng xin mạn phép góp thêm một chút thiển ý. Quả đúng là 
người Phật Giáo Tây Phương tùy theo học phái của mình có thể tụng niệm bằng tiếng Nhật, 
tiếng Tây Tạng, tiếng Pa-li.. và ăn mặc theo các nhà sư Nhật Bản, Tây Tạng hay 
Theravada... Tuy rằng các nghỉ thức ấy dù không phản ảnh ngôn ngữ, phong cách và lịch sử 
của họ, thế nhưng cũng giúp họ hội nhập được với nguôn gốc và lịch sử nói chung của Phật 
Giáo. Xin đơn cử một bằng chứng khá cụ thể là trước đây hội thiền học Zen của Pháp dịch 
bài Tâm Kinh ra tiếng Pháp để trì tụng, thế nhưng sau đó không lâu th l ại quyết định quay 
lại tụng niệm bài kinh này bằng tiếng Nhật, bởi vì cách trì tụng bằng tiếng Pháp hình như 
không mang lại "hiệu quả" như mong muốn). 


Theo tôi thì phải bày ra các nghi lễ khác hơn, ăn sâu hơn vào nên văn hóa sẵn có của 
người Tây Phương và phù hợp hơn với bối cảnh sinh sống của họ (ý kiến nay cũng khá đúng 
vì các vị tu hành theo thiền học Zen, Phật Giáo Tây Tạng, Tích Lan, Trung Quốc... tụng niệm 
bằng các ngôn ngữ khác nhau, cách ăn mặc và các nghỉ thức lễ bái cũng có phân khác nhau, 
thế nhưng cũng có nhiễu nét rất gân nhau. Do đó nếu người Tây phương thật sự muốn tìm 
cho mình các nghỉ thức lễ bái phù hợp với văn hóa và lịch sử của mình thì nhất thiết là một 
việc nên làm, thế nhưng dĩng không phải là một việc dễ Người ta thường thấy tác giả 
Fabrice Midal mặc áo sơ-mi và áo vét màu đen, đeo cả-vạt hình lá cờ Phật Giáo, trên ngực 
áo thì cái một cái trâm hình chiếc lá bô-đề, đâu thì cạo nhăn thín. Có phải chăng đáy là cách 
mà ông muốn nêu lên hình ảnh tiêu biểu của một nhà sư Tây Phương? - ghi chú thêm của 
người dịch). Cũng xin mạn phép được nhắc lại rằng chủ đích sâu xa của nghỉ lễ là giúp tạo ra 
một sự hòa nhập giữa thân xác, các kinh nghiệm cảm nhận cũng như các xúc cảm của mình 
với sự hiện điện của Đức Phật, nhằm giúp mình wư ợt lên trên các mối tương quan mang tính 
cách hoàn toàn "trí óc" đối với thế giới này. Tóm lại là quả hết sức khó cho chúng ta (ức 
người Tây Phương) phải học theo các nghi thức lễ bái thực thi ở Trung Quốc hay Campuchea 
từ những thời đại xa xưa. 


Tất nhiên không phải là quá khó cho người Tây Phương học hỏi và thực hành các nghi 
thức trà đạo hay các nghi lễ thụ giới Tan-tra của người Tây Tạng. Tắt cả các nghi thức ấy đều 
thật hết sức tuyệt vời, tuy nhiên chỉ có một số ít người Tây Phương có thê theo kịp. Chính vì 
thế sẽ rất khó để có thể giúp cho Phật Giáo trở nên sinh động và khởi sắc trong lòng mọi 
người ở khắp nơi. 


Phải chăng đã có nhỉ èều buổi lễ long trọng từng được tổ chức nhằm đánh 
dấu các biến cô trọng đại trong cuộc đời của mỗi người hay chăng? 


133 


Dân tộc nào dũng có nh ững nghỉ thức lễ lạc cầu kỳ mang ít nhiều ý nga liên quan 
đến cuộc sống. Các nghỉ thức lễ lạc ấy là nhằm đánh dấu các biến có trọng đại trong mỗi kiếp 
người: chẳng hạn như lúc sinh, sự chuyên tiếp từ giai đoạn trẻ thơ sang tuổi thiếu thời (ø„gười 
Do Thái tổ chức các nghỉ lễ đề đánh dấu sự chuyển tiếp hay "trưởng thành" này, tức là lúc 
đứa trẻ được 13 tuổi đối với con trai và 12 tuổi đối với con gái), ngày thành hôn hay khi chết. 


Chúng ta sẽ không sống một cách thật sự nếu như các biến cố xảy ra trong cuộc đời 
mình chẳng còn mang một ý nghĩa nào nữa. Có rất nhiều người lúc bình thường thì thờ ơ với 
tôn giáo thế nhưng vẫn quay về với tôn giáo mỗi khi xảy ra các biến cố trọng đại trong đời 
mình. Kế cả đối với những người vô thần cực đoan nhất thì đôi khi người ta vẫn thấy họ tổ 
chức hôn lễ tại nhà thờ hoặc xin làm thánh lễ vào các dịp ma chay (ác giả nói đến những gì 
xảy ra trong các xã hội Tây Phương, thế nhưng thực trạng đó thật phổ quát và có thể xảy ra 
trong bất cứ một xã hội nào hay một quốc gia nào). 


Chúng ta luôn cần đến các hành động, các ngôn từ và cử chỉ giúp chúng ta hòa nhập 
với một mớ biểu tượng hầu giúp chúng ta tìm thấy một sự trợ lực nào đó. Phật Giáo luôn 
khuyên chúng ta nên chọn cho mình những biểu tượng nào thích nghỉ nhất trong từng cảnh 
huống. Chính vì thế nên lúc nào tôi ãng s ẵn sàng và luôn tìm thấy một niềm hân hoan khi 
đứng ra làm chủ lễ các cuộc hôn phối và tôi luôn xem đấy như là một dịp để làm hiển lộ 
những gì đích thật trong tình yêu thương. 


Ngày nay người ta thường xem cái chết như là một biến cố mang tính cách hung bạo, 
một sự thất bại trong cuộc sống. Thế nhưng các nghi lễ đánh dấu sự xa lìa giữa chúng ta và 
người quá vãng hình như không còn giữ được như trước nữa. Nhiều nhà xã hội học và tâm lý 
học rất quan tâm đến các vấn đề khó khăn sinh ra từ sự thờ ơ đó. Việc loại bỏ các nghỉ lễ là 
một cách chối bỏ tầm quan trọng của sự xa lìa do cái chết gây ra và cả nhu cầu ước mong tìm 
thấy cho mình một sự an ủi tâm linh luôn hiện hữu trong lòng mỗi con người. Phật Giáo là 
một tín ngưỡng có thê giúp chúng ta giải quyết được những khó khăn này. 


Phật Giáo là một tín ngưỡng phi giáo điều do đó có thê giúp cho nhiều quốc gia khác 
nhau sáng tạo ra thêm các nghi thức lễ bái mới. 


Phật Giáo đồng thời cũng mang các khía cạnh phi-tôn-giáo và do đó có thể giúp chúng 
ta nhìn thấy được những gì thiết thực dễ dàng hơn: đấy là cách gợi lên các động tác và biểu 
tượng (fức có nghĩa các nghỉ thức lễ bái) nói lên được một cách cụ thể ý nghĩa của thực tại và 
niềm hân hoan trong sự hiện hữu của mình vào những giây phút hiện tại đang xảy ra. 


Phật giáo đïng nh ất thiết chủ trương vô thần, và chính vì thế mà mỗi khoảnh khắc 
cũng sẽ đúng thật là như thế, không cần phải ghép thêm cho nó một ý nga ngo ại lai nào 
khác (hiện thực là như thế không cân đến bàn tay của một đáng Tối Cao nào cả). Nghi thức lễ 
bái chỉ nhằm làm hiển lộ sự thật trong từng bối cảnh khác nhau. 


134 


Vài lời ghỉ chú của người dịch 


(Phật Giáo Đại thừa đưa ra nhiều nghỉ thức lễ bái đôi khi khá cầu kỳ và Phật Giáo 
Theravada cũng có nhiều nghỉ lễ dù bê ngoài có vẻ đơn giản thế nhưng thực ra dĩng không 
kém phân trang trọng và nghiêm túc. Trong khi đó thm ột số người Phật Giáo Tây Phương 
lại có khuynh hướng muốn biến Phật Giáo trở thành một "tín ngưỡng" hoàn toàn khoa học, 
thực dụng và duy lý. Đại diện cho khuynh hướng này là một vị thiên sư và học giả Phật Giáo 
lỗi lạc là Stephan Batchelor, và khuynh hướng này của ông ng hi ện đang gây ra nhiễu 
tranh cãi tại Tây Phương. 





Sở đĩ nêu lên sự kiện trên đây là èm ôt vài học giả Phương Tây thường hay ghép 
chung một cách sai lầm khuynh hướng trên đây của Stephan Batchelor với chủ trương tu tập 
của một vị đại sư và tư tưởng gia Phật Giáo thuộc tâm cỡ lớn của Thái Lan là Buddhadasa 
Bhikkhu (1906-1993). Stephan Batchelor chủ trương biến cải Phật Giáo để thích nghỉ với 
khuynh hướng duy lý trong các xã hội Phương Tây, trong khi đó thì Buddhadasa BhikkhUu một 
mặt vẫn tôn trọng phân giáo lý tỉnh khiết của Phật Giáo và một mặt thì chỉ nêu lên và triển 
khai những khía cạnh nào thật thiết thực giúp người tu tập hướng thẳng vào giác ngộ. Chủ 
lrương này có thể nhận thấy khá rõ nét qua một tác phẩm rất nồi tiếng của Ông mang tựa đề 
là “Quyên Sách cho Nhân Loại". 

Dù sao thì các nghỉ thức lễ bái hiểu theo nghĩa rộng, cũng thật hết sức cần thiết cho 
bắt cứ một tin ngưỡng nào, đáy là nguồn sinh lực của tôn giáo nói chung. Đối với trường hợp 
của Phật Giáo thì dù đ ấy là Đại Thừa hay Theravada thì cũng đều có những nghỉ thức lễ lạc 





mang các ý nghĩa thật gần nhau. Thật vậy, nếu một người Phật tử Đại Thừa viễng thăm một 
nước Phật Giáo Theravada, chẳng hạn như Miễn Điện, Thái Lan hay Tích Lan thì cũng rất có 
thể là sẽ không cảm thấy một chút xa lạ nào cả. 

Riêng tại Việt Nam thì lại thường xảy ra một sự "pha lẫn" thật lạ làng và đây thú vị, 
rất nhiều Phật tử Đại Thừa đến chiêm bái các ngôi chùa Theravada, họ thấp hương và lễ bái 
cũng chẳng khác gì như khi họ đến với một ngôi chùa Đại Thừa, và ngược lại thì các Phật tử 
Theravada cũng thường xuyên tham gia vào các địp lễ lạc của Đại Thừa. 

Nếu người Phật tử Nguyên Thủy chú tâm vào việc thực thi các nghỉ thức lễ bái thật 
tình khiết giúp mang lại cho mình một nội tâm trong suốt thì ngt ời Phật tử Đại Thừa lại 
chăm lo và quan tâm đến từng chỉ tiết thật nhỏ phản ảnh qua từng động tác và ngôn từ của 
mình nhằm giúp cho các xúc cảm từ bi và một sức mạnh nội tâm thật phi thường trỗi dậy và 
tràn ngáp con từn của mình. 

Thiết nghĩ cũng nên nêu lên một vài nhận xét về thiển học Zen mà trên đây tác giả 
cũng đã trình bày một vài nét về ý nghĩa của trà đạo. Thật thế, thiền học Zen dù bê ngoài chủ 
trương sự đơn sơ và tỉnh khiết thế nhưng thật ra thì đã sáng tạo ra vô số những quy tắc và 
nghỉ thức lễ bái thật chính xác, quy củ và vô cùng tỉnh tế). 

Thí dụ sau đây nêu lên sự diễn tiến của một buổi hành thiển cũng sẽ có thể nói lên 


thật ngay ngăn và thứ tự nơi bậc thêm ở cửa thiền đường, mũi của đôi dép hướng ra phía 


135 


ngoài. Khi ôm tọa cụ đề bước vào bên trong thì phải bước bằng chân trái, và ngay sau đó thì 
hướng nhìn lên bàn thờ Phật và vái lạy trước khi tìm một chỗ để ngôi xuống. Khi đã bước vào 
bên trong thì phải giữ yên lặng và không còn đư ợc phép nói một lời nào nữa. Không được đi 
tréo ngang phòng thiên, hoặc đi ngang trước bàn thờ Phật mà phải giữ hướng đi thẳng, nếu 
muốn đổi hướng thì phải xoay mình theo một góc 90 độ và lại tiếp tục đi thăng, nếu cân thì lại 
đổi hướng cho đến khi nào tìmẩư ợc chỗ ngôi. Đến nơi ngôi thì đặt tọa cụ xuống, chiếc quai 
bằng vải của tọa cụ phải hướng ra phía trước. Trước khi ngôi thì xoay ngt ời và hướng vào 
bàn thờ Phật vái lạy, sau đó th vái lạy chỗ mình sắp ngôi và vén áo cà-sa thật gọn và ngôi 
lên tọa cụ. Phải chú ý so thật thẳng với các người ngôi cùng một hàng với mình, và giữ một 
khoảng cách đối với bức tường trước mặt đúng như những người khác. Nếu phải ngồi vào 
hàng thứ hai thì không được ngôi sau lưng người ngôi ở hàng phía trước mà phải ngôi đúng 
vào khoảng cách giữa hai người trước mặt... 

Trong khi hành thiên thì nơi bón góc thiền đường có bốn vị thiên sư ngồi đối mặt với 





các người hành thiên đề "canh chừng", tay thì cầm một cái chuông nhỏ. Nếu có vị nào tâm 
không yên hoặc bị xao lãng thì thể dạng dao động ấy sẽ phản ảnh ngay trên tư thế ngôi, 
chẳng hạn như ngôi không yên, thường xuyên sửa tư thế, lưng không được thẳng hoặc hai vai 
bỗng nhiên xệ xuống,... và các dấu hiệu đó không sao tránh khỏi sự quan sát của vị thiền sư 
phụ trách việc canh chừng, và vị này liền đánh một tiếng chuông thật khẽ đề cảnh giác và để 
kéo người hành thiên trở về với thể dạng chú tâm. Vị thiên sư chủ trì thì ngôi trên một cái bục 
thấp, hướng vào bàn thờ Phật trong tư thế nhập định. Vị này thỉnh thoảng cũng có thể cắt lời 
để nêu lên một công án hay giảng một vài câu kinh ngắn với một giọng nói thật thấp, chậm 
rãi và thật êm ả. 

Tóm lại nếu người hành thiền không nắm vững được ý ngÌĩa của các nghỉ thức trên 
đây thì rất có thể sẽ nghĩ rằng đáy là những quy tắc quá đổi nghiêm túc, khắt khe và câu nệ. 
Thế nhưng khi đã ý thức được chủ đích sâu xa của các nghỉ thức ấy thì người hành thiển cũng 
sẽ hiểu rằng sự trang trọng và nghiêm túc đó lại chính là một phương tiện giúp mình quên đi 
cái ngã của chính mình vàđ ê hòa nhập với cái bầu không gian vắng lặng, trang nghiêm và 
ấm áp đang tỏa rộng chung quanh, một bẫu không gian thật sâu xa và tỉnh khiết, vượt ra khỏi 
không gian và thời gian, cắt đứt các môi dây trói buộc mình với thế giới trần tục. 

Sau khoảng một giờ (hay một tuần nhang) thì buổi hành thiển tạm thời dừng lại, mọi 
người đứng lên nối đuôi nhau hành thiên. Việc hành thiên cũng được quy định bởi nhiều quy 
tắc thật nghiêm nhặt không kém gì so với những điều quy định cho tư thế ngôi. 





Sau khi phần hành thiên chấm dứt thì mỗi người lại lần lượt quay về vị trí của mình để 
tiếp tục thiển định và lần này thì ãng kéo dài kho ảng một giờ. Buổi hành thiền chấm dứt 
bằng ba tiếng chuông của vị sư chủ trì, và tiếp theo đó là chín hồi trồng thật mạnh kéo người 
hành thiển trở về với hiện thực chung quanh. Mọi người xoay lưng lại, hướng vào nhau và 
đọc kinh theo nhịp mỗ. Sau đó thì tắt cả đứng lên hướng vào nhau vái lại và qu) mọp xuống 
để lạy nhau ba lần. Sau cùng thì mỗi người ôm tọa cụ của mình nổi đuôi nhau chậm rãi bước 
ra khỏi thiên đường. Khi gân đến cửa thì xoay ngtời lại hướng vào bàn thờ Phật để vái lạy 
một lần chót. Trước khi bước ra thì lại có một vị thiên sư đứng sẵn bên cạnh cửa, tay cầm một 
cái chuông nhỏ vừa đánh nhẹ một tiếng vừa vái lạy mình và mình cũng phải vái lạy lại để trả 
lễ. Khi bước ra khỏi cửa thì phải bước bằng chân phải... 


136 


, BS gu s4 Lo ở "`... ...ẽẽ.ẽ..... #2. coẾ sˆŠ _.. 
" lược điên tiên tiêu biêu của một buôi hành thiên theo học phái Zen, 





Trên đây là tỏ 
một vài chỉ tiết có thể thay đổi tùy theo các chỉ phái hay các vị chủ trì. Tóm lại chỉ cần nhìn 
vào khía cạnh “duy lý" và "thực dụng" của các nghỉ thức trên đây th chúng ta dìng có th ể 
nhận thấy được đáy là một cách biểu dương sức sống của một tín nguỡng, sức mạnh của lòng 
quyết tâm nơi mỗi cá thể, và tất cả đêu liên hệ mật thiết đến sự tổn vong của một tôn giáo. 
Thật thế nếu một tôn giáo không còn đủ sức bảo tôn và duy trì các nghỉ thức lỄ bái của mình 
thì cũng sẽ mai một mà thôi. Nếu ý thức được một cách sâu xa hơn như thế thì cũng có thể 
hiểu được các nghỉ thức lỄ bái chính là một trong các "phương tiện thiện xảo” (upaya) giúp 
chúng ta bước theo Con Đường một cách vững chắc hơn. Nói cách khác th đ ấy là hiện thân 
của giáo lý hoặc cũng có thể khẳng định đấy chính là hóa thân (nirmanakaya) của Đẳng Như 
Lai). 


137 


Chương 9 


Mười lời khuyên để giúp chúng ta 
biết sống và bước theo vết chân của Đức Phật 


1- Tâầt cả đêu có thê biên cải được 


Niềm tin sâu xa nhất trong giáo lý nhà Phật là tất cả mọi người đều có thê tự cải biến 
mình trong từng giây phút một. Chẳng có gì gọi là định mệnh cả. Thế nhưng đấy không phải 
là một điều dễ để cho mọi người có thê thực hiện được. Phần đông chúng ta chỉ biết sống với 
những sì xảy đến với mình. Khi mọi sự không được suôn sẻ thì lại nhất định không tự vấn để 
tìm hiểu nguyên nhân do đâu mà ra để cải thiện lẫy mình, mà lại cứ khăng khăng ìm cách 
thay đổi cả thế giới này và buộc người khác phải chấp nhận quan điểm của mình. 


Chúng ta đều có khuynh hướng khư khư tin rằng các khó khăn của mình đều do người 
khác gây ra hoặc là do hoàn cảnh mang đến cho mình. Nếu ta nỗi giận thì ấy là vì người khác 
chọc cho ta bực tức - mà không hề nghĩ rằng chính cái tâm thức của mình nổi giận và hành hạ 
mình và không hề nhận ra là mình có thê ứng xử khác hơn thay vì chỉ biết nồi giận. 


Tương tự như thế, nếu có ai xúc phạm đến mình thì ta cứ cho là vì người ấy không biết 
kính nễ mình; nếu mình có tính hay nhút nhát thì cứ đồ lỗi cho người khác thiếu dịu đàng và 
hành xử thô bạo khiến cho mình khiếp sợ; nếu mình cảm thấy cô đơn thì ấy lại là vì trong cái 
thế giới này chăng còn ai biết cô gắng đối xử ngay thật và sâu xa với mình. 


Bước theo con đường của Đức Phật có nga là ý th ức được rằng sự hiện hữu của 
mình nhất thiết không chỉ lệ thuộc vào các cảnh huống xảy ra để từ đó chúng ta sẽ không quy 
hết tất cả lỗi lầm cho chúng. 


Thật vậy giáo dục, bối cảnh xã hội và sự tàn phá môi sinh khiến cho chúng ta khó mà 
tìm được một cuộc sống đúng nghĩa của nó - thế nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng vẫn có 
thể cải thiện được chính mình (bối cảnh bên ngoài tuy không hoàn toàn thê nhưng ta có thê 


138 


biến cải nội tâm của chính mình để mang lại cho ta một cuộc sống nhiễu ý nghĩa hơn). Hạnh 
phúc không nhất thiết chỉ lệ thuộc vào các cảnh huống bên ngoài. Chẳng phải là chúng ta vẫn 
thường nghe nói là có nhiều người phải chịu đựng mọi thứ khó khăn cay nghiệt, sống trong 
cảnh cơ hàn hoặc bị tật nguyễn trầm trọng, thế nhưng họ vẫn tìm thấy được niềm hân hoan và 
một sự an bình sâu xa. 


Chúng ta thường hay tìm cáchđ ổ thừa cho những gì không đư ợc hoàn hảo trong thế 
gian này nhằm lẫn tránh không muốn đối mặt với các khó khăn và âu lo của mình trong cuộc 
sống. Thật thế, phê phán sự tàn phá của tư bản chủ nghĩa, chỉ trích những kẻ gây ra các thảm 
họa môi sinh đều là những gì hết sức chánh đáng hầu mang lại một thế giới công bằng hơn. 
Thế nhưng không có một lý do nào khiến ta có thê vin vào đấy đề không tự biến cải lấy mình, 
đề tránh không làm ô nhiễm cái thế giới này và gây thêm khổ đau cho người khác. Nếu muốn 
hành động một cách đúng đắn, để có thể giúp đỡ những người chung quanh và rộng hơn nữa 
là cả toàn thể nhân loại một cách hữu hiệu hơn, thì ít nhất chúng ta cũng phải tập cải thiện lấy 
mình và mang lại một sự an lạc cho chính mình trước đã. 


Thiền định là một phương pháp tuyệt vời nhất có thể giúp chúng ta thực hiện được 
việc ấy. Nó giúp chúng ta nhận ra được các cơ cấu vận hành đang kềm kẹp chúng ta để mà 
tháo gỡ chúng. Việc ấy quả thật hết sức gay go, tế nhị và vì thế cũng sẽ khó cho chúng ta có 
thể tránh hết được mọi khó khăn. Thế nhưng đấy lại là cách hữu hiệu nhất giúp chúng ta biết 
xem trọng cuộc sống của chính mình. 


Nhìn vấn đề từ góc cạnh đó thì qu ả không sai lạc khi nhận thức được rằng những lời 
giáo huấn của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết là có một con đường giúp chúng ta tự cải 
thiện lấy mình và wr ợt lên trên các khó khăn từ lâu đã ngăn chận không cho mình tìm thấy 
những gì cao quý hơn trong cuộc sống. 


2- Tìm hiệu nội tâm của chính mình 


Phép thiền định giúp chúng ta khám phá ra những gì mà chúng ta có thê cảm nhận 
được trong từng giây phút một và giúp chúng ta tiếp cận được với những thể dạng xúc cảm 
cũng như những kinh nghiệm cảm nhận mà trước đây hoàn toàn xa lạ với mình. Theo cách 
nhìn đó thì bư ớc theo con đường của Đức Phật trước hết có ngHa là dấn thân vào một cuộc 
phiêu lưu. Thế nhưng thật hết sức lạ lùng bởi vì trong cuộc phiêu lưu đó chúng ta sẽ khám phá 
ra những cảnh vật hình như rất quen thuộc và gần gũi với mình. Ấy chẳng qua là vì trước đây 
chúng ta vẫn thường sống quá xa với chính mình, chẳng khác một người dưng không hè quen 
biết với mình. 


Thật thế, nội tâm của chúng ta hoàn toàn khác hắn với những gì mà chúng ta th ờng 
tưởng tượng. Cái nội tâm đó không hề tự khép mình phía sau những quan điểm quá hời hợt 
đối với mọi sự vật - chăng hạn như "tôi chỉ thích màu đỏ và không thích màu xanh”, hoặc là 
"trưa nay tôi muốn được ăn một cốc kem dâu tây" (chúng ta thường có những khuynh hướng 


139 


suy nghĩ và hành động thật hời hợt mà chúng ta không hê ý thức được). Cái nội tâm ấy đúng 
hơn là nên biết lắng nghe những âm hưởng sinh động vọng lại từ thế giới này. Nếu nhìn trên 
bình diện đó thì nội tâm nhất thiết phải là một sự mở rộng và không hề là một cái hang sâu 
thật bí hiểm để tự giam mình vào đấy. 


Đi nghe một buổi hòa tấu là một dịp để hé mở lòng mình hầu tạo ra một khoảng không 
gian giúp cho tiếng nhạc có thể vang lên và làm hiên lộ được toàn bộ ý nghĩa của nó trong 
tâm hồn mình.. 


Giáo huấn của Đức Phật luôn khuyên chúng ta phải chận đứng mọi sự mê hoặc của 
các hiện tượng bên ngoài. Chúng ta không nên chỉ biết phóng nhìn vào mọi vật và xem đấy 
như những thứ chết khô, mà thật ra thì chúng luôn hiển hiện ra để đối đầu với chính chúng ta, 
do đó chúng ta cần phải nhận biết được chúng đúng với cung cách mà chúng đang tác động 
với chính mình. Chúng ta nhìn thăng vào các vật thể ấy qua sự cảm nhận của chính mình 
trong từng giây phút một (những gì trình bày trên đây th ật sâu sắc: mọi sự vật không phải là 
những đối tượng vật chất vô tri, vô giác và bắt động mà chúng hiện ra như những ảo giác 
luôn biến động trước mặt chúng ta và tác động trực tiếp vào sự cảm nhận của chúng 1a trong 
từng khoảnh khắc một. Có thể xem đáy là một cách ứng dụng của Duy Thức Học, thể nhưng 
có lẽ tác giả không muốn đề cập đến lý thuyết và những khái niệm trừu tượng mà chỉ khuyên 
chúng ta hãy nhìn vào tácẩ ông của các đối tượng qua sự cảm nhận của chính mình để quán 
thấy sự tương tác giữa chúng ta và mọi sự vật chung quanh). 


Thế rồi chúng ta sẽ khám phá ra rằng không có một bức tường nào ngăn cách các vật 
thể bên ngoài với chúng ta. Khi nào mà bạn đã hoàn toàn toàn hội nhập được với các cảm 
nhận nội tâm của mình thì khiđó b ạn cũng sẽ mở rộng được lòng mình với ngoại cảnh - và 
đấy cũng là cách giúp mình có thê hiện hữu một cách thật sự (mở rộng lòng mình để hòa nhập 
với thế giới và để cho thế giới tràn ngập tâm hôn mình). Thật ra thì sự phân biệt giữa bên 
trong và bên ngoài như trên đây ng ch ỉ là một phương tiện khéo léo giúp chúng ta tiếp cận 
hài hòa với thực tại mà thôi (rên thực tế thì thực tại bên ngoài và chính chúng ta đìng ch ï là 
một). 


Chính sự cô gắng hội nhập với những gì mà chúng ta cảm nhận được sẽ giúp chúng ta 
vuợt lên trên ảnh hưởng tác động bởi thực trạng khái niệm hóa luôn chi phối chúng ta và tách 
rời chúng ta ra khỏi thế giới (có nghĩa là khi nào đã hội nhập được với thực tại thì khiđó 
chúng ta cũng sẽ vượt thoát khỏi mọi ngõ ngách của fư duy luôn bị chỉ phối bởi các khái niệm 
mang tính cách quy ước và công thức). Nêu bảo răng: đây là gốc cây", "đây là cái ghế", "đây 
là con người" - thì đấy là những cách phát biểu trong số muôn ngàn cách phát biểu khác, 
không hề nhắm vào việc nói lên sự thật về gốc cây, cái ghế hay con người (vì đấy chỉ là các 
danh xưng mang tính cách quy ước do con người sáng chế ra để "trao đổi" và "hiểu ngâm" 
với nhau). Do đó chúng ta phải tập khám phá ra những thứ ấy đưới những thê dạng hoàn toàn 
mới mẻ (gạt bỏ những quy ước sẵn có). Giác Ngộ chính là như thế mà chẳng phải là thứ gì 
khác hơn. Đấy là cách cứ để cho mọi sự vật, mọi bối cảnh hiển hiện ra đúng như thế (không 
gán thêm cho chúng một sự diễn đạt nào cả). 


140 


Nghệ thuật cũng có thể là một phương tiện hữu hiệu giúp chúng ta nhận biết được thể 
dạng tâm thần ấ ấy. Người nghệ sĩ ngoài việc phải trau đồi các khía cạnh thật chuyên biệt và vô 
cùng nghiệt ngã ấy trong con người mình thì còn phải nghĩ đến là phải làm thế nào đề tạo ra 
được sự xúc động tương ứng cho người khác. Thế nhưng thói thường thì chúng ta lại cứ tin là 
phải làm ngược lại thì mới đúng, tức tự nghĩ rằng nếu muốn cho người khác hiểu được mình 
thì nhất thiết mình phải từ bỏ những gì cá biệt nhất của mình. Chúng ta chấp nhận một ngôn 
ngữ chung (2y zớc) mà mọi người đều chấp nhận, và oái oăm thay chính cái ngôn ngữ ấy thì 
lại tẻ nhạt và hời hợt biết bao (sóng với những gì quy ớc chúng 1a sẽ quên khuấy đi cái bản 
chất đích thật của chính mình). 


Tất cả sự sống của con người chăng qua đều bị bủa vây bởi cái áp lực nặng nề đó: "thế 
thì tôi có đủ can đảm trở thành như thế đó hay không, bằng cách sẵn sàng chấp nhận là điều 
ấy có thể sẽ bị các người khác không chấp nhận, hay tốt hơn thì tôi chỉ nên rập khuôn theo các 
quy ước thường tình?". Con đường của Đức Phật cho biết là càng quay về với chính mình thì 
mình lại càng hiểu được răng cái tôi không hề là một trò thao túng của cái ngã mà đúng hơn là 
một thể dạng rạng ngời của sự giác ngộ (rác giả muốn ám chỉ bản thể đích thật hay Phật Tính 
nơi mỗi con Hgười). Đấy chính là thực thê của nội tâm, nơi trú ngụ của sự tự do đích thật luôn 
che chở cho mình tránh khỏi mọi thứ đầu độc của các tín điều tôn giáo và mọi sự tin tưởng 
vào các thê chế xã hội. 


3- Tự vấn lấy mình 


Bước theo bước chân của Đức Phật có nghĩa là không được phép sống một cuộc sống 
buông thả mà phải cáng đáng trọng trách đối với sự hiện hữu của chính mình. Thật hết sức 
quan trọng phải biết tự quán xét lấy mình, theo dõi các dấu vết do sự vận hành của tâm thức 
lưu lại (ức là nghiệp), có nga là ph ải thận trọng đối với từng hành động của mình. Phải 
quán xét xem chúng có được đúng đắn hay không? Khi nói đến hành động thì trên con đường 
bao giờ lại chẳng có ít nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Có phải là ta thường bị bắt quả tang đang 
che dấu những chuyện mà mình có tình lèo lái khácđi hay chăng, ho ặc đôi khi có phải là ta 
cũng nhận thấy được cái bản chất hung bạo, hay sự hèn nhát của chính mình, hoặc có thể là ta 
cũng từng làm bộ như là một người thật khả ái, và đấy thì cũng chỉ là cách đeo vào cho nình 
một chiếc mặt nạ nhằm che dấu các dụng ý của mình. Đối với những người Phật Giáo nêu 
phải đối đầu với những điều đáng tiếc ấy thì cũng chẳng có một lý do gì để phải lo sợ hay nao 
núng, bởi vì họ luôn biết tự cải thiện lấy mình và xem sự lương thiện là chất men quý giá nhất 
cho sự sống. 


Đấy cũng chính là lý do tại sao phải luyện tập thiền định. Thiền định giúp mang lại 
một thể dạng thông minh thật chính xác (praj/na - bát nhã hay trí tuệ) giúp chúng ta quán nhận 
được sự trung thực khi nhìn vào những gì giả mạo luôn tìm cách lấn át và che khuất cái trí 
thông minh ấy. Khi nào biết giữ không để cho sự lệch lạc và các hành động sai lầm làm nhơ 
bân bản chất của mình thì khiđó chúng ta ng sẽ không còn lo ngại bị bắt quả tang nữa 


141 


(trước sự giả dối và lèo lái thiếu lương thiện của mình). Thật ra thì đấy cũng chỉ là những thứ 
sai trái và bát-định-hướng mà mình có thê biến cải được dễ dàng. 


Khi nào bạn đủ sức để tự nhận biết mình là một người ganh ghét thật cay độc khiến 
mình luôn øi vào một tình trạng căng thăng thật nghiệt ngã và th ờng xuyên hơn là tình 
tưởng, hoặc khi nào bạn nhận thấy mình thường hay nỗi giận hơn là mình tưởng, thì đấy sẽ là 
một điều đáng mừng. Không còn gì có thể khiến cho bạn phải lo lắng nữa, bởi vì vào đúng lúc 
mà bạn ý thức được thực trạng ấy thì đấy cũng chính là lúc mà bạn thoát ra khỏi sự mù quáng, 
và cũng có nghĩa là bạn đã thoát ra khỏi ngục tù (nhìn thấy được sự khiếm khuyết của mình 
cũng đã là "một" sự giác ngộ, quán nhận được bản chất đích thật của mình và của mọi hiện 
tượng sẽ là "một" cấp bác giác ngộ khác cao hơn, chỉ còn cân bước thêm một bước nữa để 
đạt được sự Giác Ngộ toàn thiện). Đấy là cách mà bạn ý thức được trách nhiệm đối với cuộc 
sống của chính mình. Và đấy cũng chính là cách giúp cho bạn trở về với chính bạn. 


Cứ từ tốn quán xét xem chúng ta phải hành động như thế nào và tại sao mình lại xem 
đây là cách có thê giúp cho mình tránh đư ợc mọi hiểm nguy. Khi nào tìm thấy được giải đáp 
(ý thức được trách nhiệm của mình đối với chính mình) thì khi ấy tất nhiên là chúng ta ng 
sẽ trút bỏ được cả cái gánh nặng trên vai, và nhất là ý thức được cái gánh nặng ấy từ lâu nay 
vẫn thường xuyên đè bẹp mình mà mình không hề hay biết. Khi phải đối đấu với sự sợ hãi và 
yêu hèn của mình - thì mình cũng sẽ hiểu rằng cần phải xăn tay áo lên mà hành động (phải 
trông cậy vào sự có găng của chính mình). 


4- Buông xả 


Con Đường không phải là một phương tiện giúp gom gSÓP một mớ hiểu biết, mà đúng 
hơn là một cách hành xử thật triệt để nhằm giúp chúng ta biết mở rộng lòng mìnhđ ê mà 
buông xả. 


Mỗi khi gặp phải một chuyện bực dọc thì tức thời ta cố tìm cách gỡ rối. Theo Phật 
Giáo thì phải loại bỏ ngay cách phản ứng như thế và không bao giờ nên mong muốn mọi sự sẽ 
xảy ra đúng như sở nguyện của mình. 


Đấy chính là điều tuyệt vời nhất trong giáo huấn của Đức Phật về sự buông xả. 
Bạn không thê nào tự mình quyết định buông xả được mà phải có một sự vận hành nào 
đó giúp cho bạn buông xả. Con đường mà Đức Phật mở ra chính là cách giúp cho sự vận hành 


đó tác động đến bạn. Thế rồi chúng ta sẽ khám phá ra rằng mở rộng lòng mình thì nào có mất 
mát hay thiệt thòi gì cho mình đâu (và biết đâu trái lại còn tốt hơn cho mình là đằng khác). 


5- Phải nhận biết được đấy là gì để mà buông xả 


142 


Mỗi khi gặp phải một cảnh huống khó khăn, hoặc phải đối đầu với những điều thất 
vọng hay bất hạnh, thì giáo huấn nhà Phật luôn khuyên chúng ta hãy buông xả ngay-tức-khắc 
những oán hận trong lòng mình. Tuy nhiên phải cần thận, không được mượn những lời giáo 
huấn ấy để biến chúng trở thành một thứ sách lược hầu giúp mình lẫn tránh mọi sự bất an. 


Nếu muốn phát động được sự buông xả thì trước hết chính mình phải nhận biết được 
các kinh nghiệm cảm nhận của chính mình. Cái bẫy giăng ra là thái độ dựa vào các lời giáo 
huấn như một phương tiện tránh né các khó khăn có thể xảy ra cho mình. Chúng ta cảm thấy 
bực dọc thế nhưng nếu biết nghĩ đến là mình đang bước theo con đường của Đức Phật thì phải 
loại bỏ ngay các sự bực dọc ấy ra khỏi lòng mình. Nếu cho rằng phải vô cảm với tất cả mọi 
thứ thì đấy quả không phải là con đường của sự buông xả. 


Trái lại, con đường đó đòi hỏi chúng ta phải thật trầm fnh để cảm nhận được sự bực 
dọc đang bóp ngạt mình, và không nên ghép thêm cho nó bất cứ một sự phán đoán nào, không 
nuôi dưỡng nó, cũng không thừa nhận nó. 


Nếu muốn thực hiện được điều đó th lời khuyên sau đây sẽ là một trong những lời 
khuyên hữu hiệu nhất: "phải năm được nó để mà buông bỏ nó ra" (ý thức được sự bực dọc, 
cơn giận dữ hay sự lo buồn của mình, nhìn thấy được chúng một cách trầm tĩnh đề nắm cổ 
chúng mà vứt bỏ ra khỏi lòng mình). 


Hãy nhẹ nhàng đối mặt với các thử thách mà mình cảm nhận được trong cuộc sống 
đúng thật như thế, để rồi buông bỏ chúng ra. Một hành động vừa giản dị lại vừa sâu xa. Thật 
vậy, hãy buông xả và chỉ biết có thế thôi. 


Nếu chúng ta gặp phải những cảnh huống khó khăn thì cứ mời sự đau buôn và lo lắng 
ngồi xuống với mình để cùng nhau uống một tách trà, đấy chăng qua là vì chúng đang ở trước 
mặt mình, giản dị chỉ có thế. Hãy kính trọng chúng (ñw những người khách), quan sát xem 
chúng tác động đến mình như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không phải vì thế mà để cho chúng 
tiếp tục dung túng trong ngôi nhà của mình. Đến một lúc nào đó th cũng nên chào t ạm biệt 
chúng. Đấy mới chính thật là ý nghĩa của sự buông xả. Đau buôn và lo lắng đang sờ sờ ra đấy, 
và chúng ta chấp nhận sự hiện diện của chúng để rồi buông bỏ chúng. 


Mỗi khi bị tràn ngập bởi những thứ suy nghĩ nặng nè hay bị các thứ xúc cảm bắn loạn 


xâm chiếm lấy mình trong cuộc sống thường nhật, thì ta hãy ngồi lên chiếc tọa cụ thiền định 
để mà buông xả chúng. 


6- Không nên lẫn tránh khổ đau 


143 


Không nên tìm cách lẫn tránh khô đau mà phải chú tâm tìm hiểu chính mình là gì và 
mình đang sống như thế nào. Khổ đau quả là một khối chì, thế nhưng cái khối chì ấy lại có thể 
biến thành vàng ròng của tình nhân ái. 


Cái bẫy giăng ra bởi bất cứ một con đường nào hay bất cứ một tín ngưỡng nào là một 
mực chỉ biết nói đến vàng ròng, nêu lên toàn là vàng ròng để mê hoặc chúng ta khiến chúng ta 
chỉ mơ uớc đạt được nó, thế nhưng các con đường ấy hay các tín ngưỡng ấy lại không hề dạy 
cho chúng ta biết phải làm thế nào để biến đổi cái khối chì đang đè bẹp chúng ta trong những 
giây phút hiện tại này (để biến nó trở thành vàng ròng). 


Cách duy nhất có thê giúp chúng ta bước vào con đường là phải chấp nhận mọi sự lầm 
lẫn và lo âu của mình một cách thực lòng. Ð ấy chính là mảnh đất bằng phẳng cho mình đ ặt 
chân. 


Có hai con đường hay nói đúng hơn là hai cái bẫy mà chúng ta phải tránh. Đấy là thái 
độ nhất mực cho rằng tất cả sẽ phải xảy ra tốt đẹp và đồng thời không chấp nhận là mình đang 
khổ đau. 


Hoặc ngược lại thì chỉ biết liên tục ta thán, và sống như một nạn nhân thật khổ sở luôn 
phải gánh chịu đủ mọi thứ hy sinh - chăng hạn như lúc nào cũng có cảm giác là phải đưa lưng 
để gánh chịu mọi sự nhịn nhục. 


Con đường trung đạo có ngHa là không than vãn mà ph ải xét thật kỹ xem những gì 
không được suôn sẻ đang xảy ra với mình để chấp nhận nó một cách thành thực hầu tự giải 
thoát mình ra khỏi nó. 


7- Sự từ bỏ 


("Từ bỏ" - renoncement / renunciation - là một thuật ngữ thông dụng và rất thường thấy nêu 
lên trong vô số các bài kinh Nguyên Thủy, và mang ý nghĩa là "từ bỏ thế tục và rời. xa tổ ấm 
để bước theo bước chân của Đức Phật". Tuy nhiên theo những gì mà tác giả trình bày dưới 
đây thì trong xã hội ngày nay "từ bỏ" không còn nhất thiết có ngiĩa là từ bỏ tất cả để chọn 
cho mình "một kiếp sống vô gia cư và để ôm bình bát đi hết nhà này sang nhà khác" mà từ bỏ 
phải là trọng tâm của từng hành động, cử chỉ và ngôn từ của mình. Thật vậy, "xuất gia" biết 
đâu cũng có thể ngự trị trong nơi sâu kín của lòng mình, tàng ẩn bên trong từng hành động 
và cứ chỉ nhỏ bé của mình). 


Rất nhiều người cứ ước muốn được bước theo con đường của Đức Phật nhằm giúp cho 
mình biết chú tâm hơn và để chia sẻ với người khác một quan điểm nào đó về thế giới này mà 
mình hằng tâm nguyện, hoặc để mang lại cho mình một thể dạng thanh thản nào đó, thế 
nhưng họ lại không muốn mở rộng lòng mình và quên mình một cách thật sự. Thật thế từ bỏ 
là hành động trước tiên giúp mở ra con đường của Đức Phật. Bước theo con đường đó tức có 


144 


nghĩa là từ bỏ cái ý ngh t ự cho mình là trung tâmĐ ấy là cái bài ca mà chúng ta thường 
xuyên đem ra mà hát đi hát lại, thật thế vào một lúc nào đó th cái bài ca ấy cũng sẽ phải trở 
nên chán ngấy (thế những vẫn có nhiễu người chỉ biết sống với những gì hời họt, vô nghĩa mà 
không biết "chán ngấy", sống như thế cũng chẳng khác gì những người mê mãi hát ka-ra-o-kê 
mà thôi). 


Thế nhưng từ bỏ cũng không có nghĩa là phải loại bỏ những gì mà mình yêu quý - 
chăng hạn như của cải, những điều tự nguyện và bạn hữu của mình - mà đúng hơn là loại bỏ ý 
niệm cho rằng mọi sự nhất thiết phải lệ thuộc vào mình. Bạn có thể tự nguyện chọn một cuộc 
sống thanh bần thật khắt khe thế nhưng không phải vì thế mà nhất thiết phải từ bỏ bất cứ gì 
cả, ngược lại là đằng khác, bởi vì khi đã chọn cho mình quyết tâm ấy thì chính đấy đã là cách 
xác định cái tham vọng thật lớn lao được trở thành một con người toàn thiện. 


Sự từ bỏ phải thể hiện bằng một sự rút lui, tức là ân náu thật kín đáo trong từng hành 
động của chính mình, và không nên khoe khoanb ế cho mọi người kính phục mình. Một 
người mẹ trong gia đình nấu nướng cho con cái thì nào có bao giờ nghĩ đến là cần phải nói lên 
với chúng rằng "này các con hãy nhìn xem mẹ có tuyệt vời lắm không”. Người mẹ chỉ biết là 
phải làm những gì mình cần phải làm, và chỉ có thế thôi. Và như thế chẳng phải là đã tuy ệt 
vời hay sao (người tu hành phục vụ chúng sinh giản dị như người mẹ làm cơm trong bếp). 
Theo một cách hiểu nào đó thì trước hết sự từ bỏ chỉ đơn giản có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận 
tất cả mọi khó khăn. 


Sự từ bỏ không phải là một quyết tâm chưa hề có ai nói đến mà đúng hơn đấy là một 
tấm gương mà nhiều người đã từng trông vào, đấy là tắm gương mà Đức Phật đã nêu lên cho 
chúng ta noi theo nhằm giúp chúng ta biết cương quyết hơn trong từng cảnh huống của đời 
mình. 


"Biết tuân thủ" cũng có thể là một cách khác để nói lên sự từ bỏ. Chúng ta tự nguyện 
hy sinh cho kẻ khác và cứ để cho bốn phận hướng dẫn con tim mình. Theo tôi thì câu phát 
biểu sau đây của nữ thi hào người Nga là Zvétaïeva có thê nói lên được cái đẹp của ý nghĩ 
trên đây: "Tôi tuân thủ một thứ gì đó tuy rằng không được đều đặn cho lắm, bởi vì lúc thì nó 
điều khiến tôi, lúc thì lại ra lệnh cho tôi, tuy thế sự liên tục đó không hề bị gián đoạn. Khi nào 
mà nó điều khiến tôi - thì tôi đối thoại với nó, thế nhưng khi mà nó ra lệnh cho tôi - thì tôi lại 
nghe lời nó" (ki lòng từ bi hướng dẫn mình thì mình bàn thảo với nó, thế nhưng nếu mà nó 
đã ra lệnh cho mình rồi thì mình chỉ biết mở rộng lòng mình mà thôi). 


Đấy là một thứ kỷ cương đúng đắn và cũng là cội nguồn mang lại một niềm hân hoan 
sâu xa. Có lẽ chúng ta cũng đều biết rằng kinh sách mô tả những người xuất gia từ bỏ tất cả là 
những con người "sung sướng và hạnh phúc, hân hoan một cách chân thật, vô cùng khả át, 
tâm hồn trong sáng, trầm nh, thanh thản, sinh sống bằng vật hiến dâng, tâm thức thì chắng 
khác gì như con hươu (giữa cánh đông cỏ mênh mông)". Thế thì chúng ta cũng nên tự hỏi tại 
sao họ lại sung sướng đến thế? 


145 


Chẳng qua là vì họ quyết tâm bất tuân lệnh cái cảm tính tự xem mình là trung tâm của 
tất cả và khi đã ý thức được điều đó thì chúng ta cũng sẽ biết mở rộng lòng mình và hy sinh 
cho cái bầu không gian tinh khiết đó. Tất cả chúng ta đều có đủ sức để làm được như họ. 


8- Phải bảo vệ môi trường mà chúng ta đang sống 


Kinh sách thường nhắc nhở là nếu mình có nhiều bạn hữu cao quý chăm lo cho mình 
thì nhất định đấy sẽ là một điều đáng quý. Sự nhắn nhủ này không phải là những lời khuyên 
hời hợt không đáng để quan tâm. 


Đức Phật có kê một câu chuyện như sau: 


"Thuở xưa có một chú voi thật hiền hòa. Thế nhưng sự thê lại xoay chiều thật bất ngờ, 
chăng qua vì có một bọn trộm cắp đêm đêm cứ kéo nhau đến tụ tập nơi gần chuồng voi để bàn 
thảo các kế hoạch bất chính, chúng khuyên nhau chớ nên khiếp sợ khi phải giết người hay 
phải sử dụng các phương tiện hung bạo. Chú voi cảm nhận được sự hung bạo ấy và nghĩ răng 
cần phải hành động và vì thế đã trở nên hung hăng một cách lạ thường. Nhà vua chủ con voi 
bèn sai một vị quan của triều đình - tiền thân của Đức Phật - đến tận nơi xem thực hư như thế 
nào. Vị quan rình ngheđư ợc các lời nói hung dữ của bọn trộm cắp và đồng thời cũng nhận 
thấy các lời hung dữ ấy đã tác động đến con voi. Vị quan bèn ra lệnh di chuyền con voi đi nơi 
khác để sống gần các vị hiền nhân. Thế là chịu ảnh hưởng bởi những người tốt lành, chú voi 
lại trở lại hiền hòa và ngoan ngoãn như xưa". 


Được bạn bè nâng đỡ thì chúng ta sẽ phát lộ được những gì cao quý 0i con ngư ời 
mình, đấy quả thật là một sự hỗ trợ hữu hiệu. Nếu những người chung quanh không ngó 
ngàng gì đến mình hoặc còn ngầm ám hại mình, thì tất sẽ khiến cho cuộc sống của mình trở 
nên khó khăn hơn gấp bội. Thật vậy, chăng có gì giản dị hơn lời khuyên trên đây thế nhưng 
các lời khuyên ấy lại hết sức cần thiết để nhắc nhở chúng ta phải biết quan tâm đến những 
người đang sống cạnh ta và luôn cả môi trường chung quanh chúng ta nữa. 


Tất nhiên là nếu đã bước theo con đường của Đức Phật thì chúng tađ ều có khả năng 
hành động thật thích nghỉ với mọi cảnh huống. Thật thế quả khó cho tất cả chúng ta có thê hội 
đủ mọi điều kiện để được sống trong những ngôi nhà lý trởng và có được thật nhiều bạn hiền, 
thế nhưng cũng phải hiểu rằng có những thứ khác quan trọng hơn thế nhiều, đấy là khả năng 
quán nhận được là cái thế giới bao quanh chúng ta đang tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
thể dạng tâm thức của chính mình nhr th ế nào. Tôi luôn nhấn mạnh đến điều này, bởi vì có 
một xu hướng vô cùng đáng tiếc là mình cứ ngỡ rằng khi đã bước vào con đường tâm linh thì 
môi trường bao quanh chúng ta tất sẽ không còn gì là quan trọng nữa và chỉ có thê dạng tâm 
thức của mình mới là điều đáng quan tâm. Quả thật không có gì sai lầm hơn thế. 


146 


9- Biết hân hoan đón nhận cái đẹp 


Bước đi trên con đường của Đức Phật đòi hỏi chúng ta phải biết đón nhận cái đẹp hiển 
hiện ra ở bất cứ nơi nào, biết khơi động một tâm hồn tươi trẻ để thán phục tất cả những gì 
tuyệt vời. Thế nhưng nếu muốn thực hiện được điều đó thì không nên ra sức tìm hiểu đủ mọi 
thứ mà cứ để cho lòng mình kinh ngạc trước mọi sự tuyệt vời (không cần tìm cách giải thích 
gì cả mà chỉ nên để cho con tim tràn ngập bởi những gì tuyệt đẹp hiển hiện ra với mình). 


Một hôm người đệ tử thân cận của Đức Phật là A-nan-đà có hỏi Ngài rằng: "Thưa 
Đắng Thế Tôn, có phải là nên để nửa đời người để kết thân với cái đẹp, để buộc mình vào cái 
đẹp và để hội nhập với cái đẹp hay chăng?". Đức Phật trả lời như sau: "Không phải là chỉ 
dành ra nửa kiếp người mà phải dồn tất cả cuộc đời thánh thiện của mình vào việc ấy". 


Muốn đón nhận được cái đẹp thì phải biết chú tâm vào mọi thứ. Chính đấy cũng là 
cách làm cho sự xao lãng biến mất nhằm giúp cho một sự tương quan thiêng liêng có thể phát 
hiện để nối kết mình với thế giới sinh động này. 


10- Chỉ cần cảm nhận được là như thế 


Chúng ta đều có thể ước nguyện mong sao cho mình trở nên một con người ích lợi, tốt 
lành, hoặc biết đâu dïng lại có thể là một con người đáng kính. Chúng ta mong muốn phát 
huy được các phẩm tính ấy. Thực ra thì ãng có r ất nhiều con đường giúp mình thực hiện 
được điều ấy. Các con đường ấy đôi khi cũng tỏ ra vô cùng hữu ích, thế nhưng lắm khi cũng 
có thể là những con đường lừa đảo lợi dụng sự ngây thơ của kẻ khác (bằng sự hứa hẹn chẳng 
hạn). 


Con đường của Đức Phật thì lại hướng vào một chiều khác hơn. Đấy là những gì thật 
đơn giản. Không có gì cần phải thay đổi. Không có gì cần phải đạt được. Chỉ là như thế. Cái 
thê dạng hiện hữu mà chúng ta đang có, đúng vào cái giây phút thực tại này, thì nó chỉ là như 
thế. Đấy chính là cái thể dạng thanh thản đích thực: chăng còn có gìđ ê làm cho thăng tiến 
thêm, cũng chẳng có gì khác tốt hơn để mà đạt được. Con đường không đưa ra bất cứ một thứ 
sì khác hơn là những thứ đang hiển hiện ra như thế và con đường cũng khuyên chúng ta cứ 
nên hãnh diện được là như thế. 


Đấy là cách mà bạn cảm thấy mình được yêu thương vô điều kiện. Sự yêu thương ấy 
chăng phải là do một con người nào cả, mà chỉ đơn giản biết răng mình đang được yêu thương 
thế thôi. Nhất thiết được yêu thương một cách tuyệt đối. Không một khiếm khuyết nào. Đấy 
là một sự tự tin vô điều kiện đang bùng dậy trong ta (ác giả mô tả sự giác ngộ thật khéo). 


147 


Chương 10 


Tại sao Phật Giáo lại trở thành một tôn giáo Á Châu 
và tại sao ngày nay lại đặt chân vào thế giới Tây Phương? 


Tại sao và bằng cách nào Phật Giáo đã phát triển ra ngoài lãnh thổ Ấn độ 


Phật Giáo được hình thành tại Ân Độ trong khung cảnh của một nên văn hóa Ân-Âu, 
nghĩa là có liên hệ ít nhiều đến thế giới Tây Phương. Tóm lại là đã không có một dấu hiệu nào 
báo trước là Phật Giáo sẽ bành trướng riêng tại Á Châu. Thật thế Á Châu là cả một thế giới 
hết sức xa lạ đối với Phật Giáo trên rất nhiều khía cạnh. Án Độ và các quốc gia khác ở Á 
Châu hoàn toàn khác biệt nhau từ ngôn ngữ cho đến các cơ cấu xã hội cũng như các loại biểu 
tượng và huyền thoại. 


Thật vậy Phật Giáo đã bành trướng trước nhất về phương Tây và đã phát triển sâu rộng 
ở A-phú-hãn và Ba Tư (ngày nay là I-ran) và đã từng đặt chân đến xứ Tadjikistan (rong vàng 
cận đông, thuộc Liên Bang Xô Viết trước đây). Toàn thê vùng này lúc bấy giờ được đặt dưới 
sự cai trị của A Lịch Sơn Đại Đề (Alexander the Great) và do đó không tránh khỏi ít nhiều đã 
bị "Hy Lạp hóa". Tuy số tài liệu còn lưu giữ được đến nay khá ít ỏi thế nhưng cũng đủ để cho 
thấy là Phật Giáo đ từng tiếp xúc với nền văn hóa Hy Lạp. Các pho tượng Phật tìm thấy 
trong vùng Gandhara (môi để quốc nằm giữa biên giới tây bắc A-phú-hãn và động Pahistan 
ngày nay) rất có thể là các pho tượng đầu tiên được tạc để biểu trưng cho nh tr ớng Đức 
Phật. Các pho tượng này đều mang các đường nét tiêu biểu của vị thần Apollo của Hy Lạp, và 
đây là một trong những bằng chứng rõ rệt nhất. 


Phật Giáo cũng ảnh hưởng đến cả xứ Ba Tư lúc đó là một xứ đang sùng đạo Mazdeism 
và sau đó là đạo Zoroastrilsm (ước Công nguyên xứ Ba Tư theo đạo Mazdeism, một tôn giáo 
độc thân thờ vị Trời tên là Ahura Mazda sáng tạo ra trời và đất. Đến thể kỷ thứ I thì có một 
nhà tiên tri tên là Zorathoustra đã cải tổ đạo này, và cũng kể từ đấy người ta gọi đạo này là 


148 


đạo Zoroastrisrn). Phật Giáo cũng đã ảnh hưởng thật sâu đậm đến cả lịch sử của xứ này (các 
bảo tàng viện quốc gia của I-ran, I-rắc và A-phú-hãn cũng như của Pakistan vẫn còn lưu giữ 
được rất nhiều di tích Phật Giáo gôm các tác phẩm điêu khắc vô cùng tỉnh xảo, thế nhưng rất 
tiếc là các biến động sẵn đáy đã làm hư hại và mắt mát khá nhiêu ). 


Sự bành trướng của Phật Giáo vào thế giới Tây Phương đã bị các đạo quân xâm lược 
Hồi Giáo chận đứng một cách đột ngột vào thế kỷ XII. Các đạo quân này á tàn phá chùa 
chiền và triệt hạ Phật Giáo Án Độ trong toàn vùng lãnh thổ này. Các đạo quân Hồi Giáo đã 
dựng lên cả một bức tường kiên cố chia cắt hai thế giới: Đông Phương và Tây Phương, và do 
đó cũng đã chận đứng sự phát triển của Phật Giáo về phương Tây kể từ thời bấy giờ (rờ :hé kỷ 
XIT) cho đến thê kỷ XX. Mãi đến thế kỷ này thì Phật Giáo mới thật sự bắt đầu trở lại với thế 
giới Tây Phương (bằng các con đường khác hơn với thế kỷ XII: trước hết là từ phong trào 
thực dân mà người Tây Phương đã khám phá ra Phật Giáo vào thể kỷ XIX, và gần đây hơn 
thì nhở vào các nhà sự Tây Tạng lánh nạn sang Tây Phương sau khi xứ sở của họ bị Trung 
Quốc xâm chiếm vào năm 1950). 


(Ở phương đông thì) Phật Giáo lan dần vào các nước Á Châu. Một nhánh bành trướng 
lên phía Bắc theo con đường tơ lụa xuyên ngang các vùng lãnh thổ thuộc A-phú-hãn và sau 
cùng đã đến Trung Quốc, và tiếp theo đó thì bành trướng sang Hàn Quốc và Nhật Bản. 


Nhiều nhánh khác mượn con đường phía Nam để đến Tích lan vào thứ III trước kỷ 
nguyên và dần dần bành trướng sang các nước xa hơn thuộc bán đảo Đông Dương. 


Phật Giáo đặt chân vào Trung Quôc là một trong những biên cô ngoạn mục hơn cả. 
Quả thật không có một dâu hiệu nào có thê giúp tiên đoán trước được sự kiện đó. Hâu hệt các 
quan niệm cô điển của Trung Quôc đêu trái ngược hắn lại với tinh thần giáo lý của Phật Giáo. 


Chọn cho mình một cuộc sống xa lầa thế tục, quyết tâm không sinh con đẻ cái để nối 
dõi tông đường, cắt đứt mọi sự ràng buộc với gia đnh và làng mạc, không quan tâm đến xã 
hội mà chỉ biết chuyên cần tu tập cho bản thân mình vàđ ấy là lý tr ởng của một nhà sư Phật 
Giáo (lý arởng xuất gia của Phật Giáo vào thời kỳ nguyên thủy) - thể nhưng đấy lại là tất cả 
những sì thật nghịch lý và không thê hiểu nổi đối với tư tưởng Trung Quốc. Trong khi đó thì 
tư tưởng Phật Giáo lại cho thấy rất gần với các cách suy nghĩ trừu tượng và phức tạp dựa trên 
các nguyên lý lôgic tiêu biểu của văn hóa Ẩn-Âu - và đấy thì cũng lại là những gì trái ngư ợc 
lại với tư tưởng Trung Quốc là chỉ quan tâm đến kinh sách (/ứ £h ngũ kinh của Nho Giáo) 
nêu lên các chuẩn mực đạo đức phải noi theo. Người Trung Quốc sử dụng một loại ngôn ngữ 
tượng hình (Hán í) mang tính cách ấn dụ (métaphorique / metaphorical) và gợi ý (allustƒ / 
aliusive) để nêu lên chiều sâu và ý ngiĩa của các sự vật mà không mấy quan tâm đến cách lý 
luận dựa vào sự chính xác (ác giả nêu lên một cách thật ngắn gọn nhưng rất chính xác sự 
tương phản trên phương diện tư tưởng giữa hai nên văn hóa khác nhau tức Ẩn-Âu và Trung 


Quốc Ệ 


149 


Trước các khó khăn đó Phật Giáo vẫn thành công khi đặt chân vào lãnh thổ Trung 
Quốc để hòa đồng với Lão Giáo và Không Giáo. Phật Giáo vừa thích ứng được với các cơ cấu 
xã hội sẵn có của Trung Quốc lại cũng lại vừa giúp người Trung Quốc xét lại các nguyên lý tr 
duy của chính họ (nên hiểu rằng Phật Giáo đi gi ải thoát phần nào nên luân lý "sò bó" và 
"chật hẹp" của Không Giáo và đồng thời căng đã giúp cho Lão Giáo thu nạp thêm một số 
khía cạnh sâu sắc hơn trên phương diện triết học. Nhờ đó nên văn mình Trung Quốc đã trở 
nên vô cùng phong phú. Thật thế đạo đức cứng nhắc của Không Giáo và các tư tưởng "vô vi" 
("không làm gì cả") của Lão giáo không đủ sức để đưa nên văn mình Trung Quốc đến tột đỉnh 
vào thời nhà Đường cũng như các thời đại về sau, như người ta thường hiểu sai. Quả thật chủ 
trương then chốt của Lão Tử là "Vì vô vi nhỉ vô bất vi" - đại khái có ngRa là "làm [hay] 
không làm thì [tốt hơn] không [nên] làm" - quả hết sức trái ngược lại với lòng quyết tâm tu 
tập của Phát giáo. Nên đạo đức của Không Tử nhằm tạo ra một trật tự xã hội với hậu ý củng 
cố vương quyên cũng thật trái ngược với chủ trương từ bì và giải thoát tắt cả chúng sinh của 
Phật Giáo). 


° re 


Tại sao và bằng cách nào ngày nay Phật Giáo lại đặt chân vào thế giới Tây 
Phương ? 


Quả thật đấy cũng lại là một sự kiện khác không kém ngoạn mục so với biến cố trước 
đây khi Phật Giáo được truyền vào Trung Quốc - mặc dù tư tưởng Tây Phương đã mang săn 
một vài đường nét khá gần với văn hóa Ấn Độ (cách suy nghĩ trừu tượng và lôgic) như tôi đã 
nêu lên trên đây (hát ra thì sự bành trướng nhanh chóng và ngoạn mục của Phát Giáo tại 
Táy Phương còn do một số nguyên nhân thuận lợi khác nữa: trước hết là Sự sụp đồ của các 
truyền thống tín ngưỡng lâu đời của họ và sau đó là sự tàn phá nặng nê của chủ nghĩa tư lợi 
và tính toán của một nên văn mình vát chất). 


Tính cách ngoạn mục đó không phải chỉ vì Phật Giáo là một tín ngưỡng Đông Phương 
mà lại có thể thâm nhập được vào thế giới Tây Phương, mà đúng hơn t Ph ật Giáo là một tín 
ngưỡng nghìn năm đang tạo ra một chỗ đứng trong một thế giới đã tự tàn phá các tín ngưỡng 
lâu đời của mình đê nêu cao chủ trương "tân tiến hóa". Nhiều nhà quan sát ãng như nhi ều 
nhà bình luận (ức các triết gia, học giả, sử gia, nhà báo, các nhà xã hội học, v.v...) và cả 
nhiều người Phật Giáo (74y Phương) khác nữa cũng chỉ nhìn vào sự gặp gỡ đó (giữa Phật 
Giáo và thế giới Tây Phương) như là một sự kiện tự nhiên. Thế nhưng thật ra thì đấy là một 
biến cố thật hết sức bất ngờ và đáng kinh ngạc (con số sách báo về Phật Giáo xuất bản và 
phát hành mỗi tháng tại Tây Phương nhiều đến độ một người dù có khả năng đọc nhanh cũng 
khó có thể đọc hết được). 


Sự gặp gỡ đó sở dĩ đã xảy ra ấy là nhờ vào một sự kiện mà rất ít người chú ý đến: đó là 
sự thắc mắc mang tính cách thật căn bản của nhiều người Tây Phương về chính dòng lịch sử 
của họ và nhất là về số phận đang chờ đợi tất cả nhân loại ngày nay (ki nhìn trở lại Á Châu, 
với dân tộc đông đảo nhất là Trung Quốc và các dân tộc khác nữa, thì thử hỏi chúng ta có 


150 


nhận thấy được là các dân tộc ấy có thắc mắc gì về dòng lịch sử và số phán của dân tộc họ 
trong tương lai hay không? Đấy là chưa nói đến bồn phận và trách nhiệm của họ đối với vận 
mệnh của con người nói chung). Phật Giáo không đến với thê giới Tây Phương như một trào 
lưu (hời họ) của các trào lưu tín ngưỡng khác - mà đấy là cả một giải pháp nhằm giải quyết 
sự khủng hoảng cho cả thời đại chúng ta. 


Sở dĩ Phật Giáo đã bắt rễ được vào mảnh đất Tây Phương là vì Phật Giáo trước hết đã 
mang đến cho thế giới này một con đường tâm linh có thể hiểu được (ức là hợp lý và thiết 
thực, có thể chấp nhận được) đũng vào cái thời đại mà "Trời đã chết". Nietzsche (một triết gia 
người Đức, 1844-1900) đã loan báo cho chúng ta biết về cái chết của Trời, thế nhưng cái tin 
buồn ấy không chỉ có nghĩa là Trời không còn nữa mà đúng hơn là Trời không còn đủ sức để 
làm nền móng cho tất cả mọi sự thật. Trước đây Trời đã từng đứng ra bảo đảm cho bất cứ một 
sự thực nào. Một cội cây, một định lý (về ứoán học chẳng hạn), sự hiện hữu của kẻ khác 
(đương nhiên chính mình thì đã là m ột tác phẩm của Trời, thế nhưng các người khác dù cho 
họ có là thế nào đi nữa thì họ cũng vẫn là một sự sáng tạo của Trời) - tất cả đều được bảo 
đảm bởi sự hiện diện của Trời. Trời cũng là nên móng của mọi trật tự xã hội - làm vua thì lẽ 
tất nhiên là có sẵn cái quyền thiêng liêng đó (do Trời ban) -, và Trời thì cũng là nền móng của 
luân lý - vì đấy là cách biểu lộ ý chí của Trời. Ngày nay thế giới Tây Phương xem tầm nhìn ấy 
chăng khác gì như là một thứ ảo giác. Chỉ trích chủ thuyết hữu thần (zheisz) cũng là một khía 
cạnh chính yếu trong giáo lý Phật Giáo (Phật Giáo được hình thành trong một khung cảnh tín 
ngưỡng hữu thân của nhiễu tôn giáo khác tại Ấn Độ, trong số này và quan trọng hơn hết là 
đạo Bà-la-môn. Phật Giáo không những bác bỏ khái niệm về một vị Trời sáng tạo mà còn bác 
bỏ cả các khái niệm triết học cũng như các phép tu tập sẵn có của các trào lưu tín ngưỡng 
thời bấy giờ và nhất là chống lại cả chủ trương phân chia giai cấp xã hội của đạo Bà-la- 
môn). Thật ra thì Phật Giáo chỉ trích chủ thuyết hữu thần bằng một cách khác hơn (so với ứriết 
gia Nietzsche), Phật Giáo cho rằng ý nghĩ về một vị Trời đứng ra làm cơ sở cho hiện thực là 
một sự lầm lẫn vì đấy chỉ là một cách vật thê hóa hiện thực (1o relWy / biến một thứ gì đó mang 
tính cách trừu tượng trở thành một vật thể. Nói cách khác là tìm hiểu hay nắm bắt một khái 
niệm xuyên qua hình tr ng của một vật thể: thí dụ biến "sự sáng tạo” trở thành một vị Trời 
mang hình tr ng cụ thể của một con người. "Khái niệm” ấy, hay "hành động" ấy, hay “sự 
kiện ” ấy tự nó đã là một sự sai lầm. Bởi vì Phật Giáo xem cách “cụ thể hóa" hay "vật thể hóa" 
một khía cạnh nào đó của hiện thực chỉ là cách tạo ra thêm ảo giác). Tóm lại là hai quan 
điểm trên đây (Phật Giáo và Nietzsche) mang một vài đường nét tương đồng nào đó. Phật 
Giáo cho thấy cái chết của Trời (theo lời tuyên bồ của N/efzsche) là một tin mừng (nên hiểu 
như là một sự giải thoát cho con người). 


Phật giáo rất chú trọng đến thiền định vì phép luyện tập này sẽ có thể giúp chúng ta 
phát hiện ra một thể dạng của sự thực tâm linh nào đó mà trước đây không hề hiển hiện ra với 
chúng ta (sự tính thức hay giác ngộ). 


Cái thê dạng tâm linh ấy không hẵn là một sự tin tưởng nơi Thượng Đề, giới hạn trong 
lãnh vực của một tôn giáo, mà đúng hơn chính là sự quan tâm tìm cách vượt thoát khỏi mọi sự 
lầm lẫn và khổ đau, và để ý thức được rằng mình không còn là trung tâm của tất cả mọi sự 


151 


thật nữa (ức có ngha là lo ại bỏ được cái ngã của mình), hầu giúp mình hòa nhập với sự 
nóng bỏng của tình thương yêu. 


Dù đấy là những người không hề tin vào bất cứ một thứ tôn giáo nào đi nữa thì họ vẫn 
có đủ khả năng để khám phá ra được một sự thực nào đó qua tiếng réo gọi thật thiết tha vang 
vọng từ nơi sâu thăm trong con tim của họ. Họ đều có thể bước theo tiếng réo gọi đó. Ước 
vọng mang anh hùng tính nhằm kiến tạo một thế giới công bằng hơn thì nào có phải là một 
giác mơ của trẻ con đâu (rẻ con thường mơ ước mình là một người "anh hùng" thực hiện 
được những việc phi thường, thế nhưng lòng ước VỌNg góp phân kiến tạo một thế giới công 
bằng và nhân bản hơn không phải là một ưrớc mơ viễn vông của một đứa bé). Tất cả chúng ta 
đều mang một trọng trách nào đó trên địa cầu này vì thế trong từng khoảnh khắc chúng ta 
cũng nên cố gắng thực hiện được một cái gì đó, ho ặc ít ra thì đng không nên khóc r ống lên 
để vòi vĩnh như một đứa trẻ con, và nhất là cũng đừng tạo ra thêm các niềm oán hận và những 
nỗi khổ đau cho người khác. 


Các vị thiền sư Zen bắt đầu đặt chân đến thế giới Tây Phương từ thập niên 1950, và 
tiếp theo đó vào thập niên 1960 thì đến lượt các vị thầy thuộc Phật Giáo Tây Tạng. Họ tạo ra 
cả một luồng chấn động thật mạnh, đến độ người ta có thể xem việc du nhập của Phật Giáo 
vào thế giới Tây Phương ít ra cũng quan trọng tương đương như khi Âu Châu khám phá ra thế 
giới Hy Lạp vào thời Phục Hưng (/ức là vào các thế kỷ XV-XVI, thời kỳ mà người Âu Châu 
bắt đâu biết đóng tàu lớn để khám phá thế giới và cũng là thời kỳ xảy ra nhiều biến cải quan 
trọng trong các lãnh vực tôn giáo và văn hóa). Đẫy cũng là một cơ hội giúp chúng ta nhìn lại 
mọi sự vật dưới một khía cạnh mới mẻ hơn ( tưởng Phật Giáo có thể giúp cho người Tây 
Phương nhìn vào sự sống và thế giới này dĩng như quá kh ứ của họ qua một tâm nhìn khác 
hơn). 


Theo ý nga đó, tôi tin r ằng khi quyết tâm bước theo Phật Giáo thì nhất định đấy 
không phải là một cách biểu lộ sự hận thù của mình đối với thế giới Tây Phương - dù rằng 
tình trạng này dũng rất thường thấy xảy ra. Và ngược lại thì dïng không nên sáp nhập Phật 
Giáo vào thế giới Phương Tây một cách đơn giản nhằm để biến nó thành một thứ gia tài riêng 
của chúng ta. 


Phật Giáo giúp chúng ta quay về với cội nguồn của chính mình và giúp chúng ta nhận 
ra được các mầm móng đưa đến sự diệt vong. Và đấy cũng chính là cách mà Phật Giáo giúp 
chúng ta trở thành những con người Tây Phương đích thật. 


Tại sao Chöøgyam Trungpa ã gø iữ một vai trò thật quan trọng trong việc 
quảng bá Phật Giáo trong thế giới Tây Phương? 


Chögyam Trungpa (1940-1987) là một vị tiên phong thuộc tầm cỡ lớn đã đưa Ph ật 
Giáo vào thế giới Tây Phương. 


152 


Cuộc đời của ông là cả một pho tiêu thuyết. Ông tu học đúng theo nghi thức cô truyền 
trên đất nước Tây Tạng của ông, thê nhưng rồi phải bỏ xứ đề trốn sang Ấn Độ khi quê hương 
của ông bị người Trung Quốc xâm chiến. Ở Ấn Độ ông học tiếng Anh, và vào năm 1963 th 
nhờ đạt được học bồng của trường Oxford nên ông đã rời Ấn Độ để sang Anh Quốc. Tại đại 
học Oxford ông nghiên cứu về tất cả các tôn giáo dựa vào Kinh Thánh, cả triết học và mỹ 
thuật, nhất là Nghệ Thuật Hiện Đại (modern Art). Ông là người Tây Tạng đầu tiên được hấp 
thụ cả hai nền văn hóa khác nhau (ăn hóa Tây Tạng và Anh Quốc), và ông õng đã ch ấp 
nhận sự hòa đồng ấy bằng một việc đầy ý nghĩa, ấy là chấp nhận để trở thành một người dân 
Anh Quốc (nhập quốc tịch Anh). Sau đó tầ ông thuy ết giảng và quảng bá Phật Giáo trong 
nhiều năm liền, thế nhưng ông cũng đã gặp phải quá nhiều khó khăn. 


Người ta chỉ thích được tu học với các vị thầy đến từ xứ Tây Tạng xa xôi mà thôi 
(Chögyam Tungpa thì đã trở thành một người Anh như họ), và đôi khi còn xem đấy là một dịp 
để tôn sùng họ - thế nhưng thật ra thì đ ấy chỉ là cách để tự tách ra xa người thầy. Chögyam 
Trungpa cảm thấy mình đã th ất bại. Thế nhưng phải làm thế nào đây để vượt qua các khó 
khăn hầu có thể quảng bá tín ngưỡng mà mình đã đư ợc thừa hưởng trực tiếp từ quê hương 
Tây Tạng của mình. 


Trong lúc chưa biết phải xử trí như thế nào thì Chögyam Trungpa lại gặp tai nạn giao 
thông và bị thương nặng, cánh tay trái và cả chân trái của ông bị bại liệt. Thế nhưng biến cố 
đó lại bất ngờ chuyền thành một dịp thuận lợi giúp ông tìm thấy cho mình một con đường: 
ông nhất quyết sẽ đây xa hơn nữa những gì ông đã từng làm trước đó. Ông không tuân thủ các 
lời nguyện của một người tỳ kheo nữa mà cởi bỏ manh áo cà-sa của người tu hành và khước 
từ cả cương vị của một nhà sư. Ông cưới một phụ nữ trẻ người Anh, và sau đó thì cả hai sang 
định cư ở Mỹ. Ông quyết định chọn một cuộc sống thật bình dị như tất cả mọi người khác 
chung quanh hầu giúp mình có thể hành động một cách phóng khoáng hơn. Mặc dù ông hoàn 
toàn ý thức được rằng tín ngưỡng của xứ Tây Tạng thật hết sức tuyệt vời thế nhưng các cách 
điều hành chính trị và xã hội của xứ sở ông (nói chưng là các tập quán xã hội) thì không thê 
nào đem xuất cảng sang Tây Phương được, đấy chỉ là những gì có thể gây thêm chướng ngại 
cho việc hoằng Pháp mà thôi (có ngiữa là Chögyam Trungpa chọn một phương pháp hoằng 
Pháp khác hơn mọi người). 


Ông quay sang sử dụng con tim của mình để hàn huyên với con tim của người khác và 
đây cũng là chính phương pháp mới mà ông đã nghĩ ra đ ê quảng bá Phật Giáo. Ông cũng đã 
sử dụng phương pháp này để viết và các quyền sách của ông đã trở thành những quyên sách 
không thê thiếu sót cho những ai muốn tìm hiểu Phật Giáo. 


Đồng thời thì ông đing phát hi ện ra một thứ nọc độc ngăn chận không cho người tu 
tập quán thấy được con đường đích thật: ấy là "chủ nghĩa duy vật tâm linh" (hoặc có thể viết 
là "tâm linh duy vật chủ nghĩa” / spiritual materialism). Sự khám phá này của ông thật vô 
cùng quan trọng. 


153 


Mỗi khi người ta quán nhận được một giá trị tâm linh dưới một khía cạnh nào đó dù 
theo bất cứ một chiều hướng nào, với mục đích là để mong cầu đạt được một sự hiểu biết sâu 
rộng hơn (có thể hiểu là sự giác ngô) hay một sự thực hiện nào đó (đ@f được sự giải thoát hay 
một thể dạng tâm linh nào đó chăng hạn...) thì Chögyam Trungpađ èu nhận thấy theo chiều 
hướng ấy và dưới khía cạnh ấy luôn tàng ấn một mối nguy cơ mang lại một sự lừa phỉnh thật 
nguy hiểm. Nếu chúng ta hướng vào một thứ gì đó mà chúng ta mong cầu sẽ đạt được nó - 
thay vì sẵn sàng để xả bỏ nó - thì đấy sẽ chỉ là một cách khiến làm gia tăng thêm sự khốn 
quân cho chúng ta. Thay vì gom góp tiền bạc để tậu một chiếc xe thật sang trọng thì tốt hơn 
nên tìm đến với Phật Giáo (câu này là để giải thích một cách đơn giản và cụ thể phần trình 
bày khá trừu tượng và bao quát trong phần trên - đọc đến câu "tóm lược" này chúng ta cảm 
thấy nhẹ nhõm vì các câu trình bày trước đó rất súc tích và khá khó đề nắm bắt. Nếu chúng ta 
hướng vào sự mong câu đạt được một chủ đích nào đó, dù đấy là cõi cực lạc, thiên đường, 
một sự hiểu biết siêu nhiên..., thì phía sau những thứ ấy đêu tàng ấn một cách kín đáo một sự 
phỉnh gạt nào đó - imposture / lừa phỉnh, mạo nhận, dối gạt, giả mạo) và Chögyam Trungpa 
gọi đấy là một thứ "chủ nghĩa duy vật tâm linh". Thế nhưng tiếc thay lúc nào động cơ thúc 
đây chúng ta thì đng ch ỉ có vậy: tìm sự thoải mái (cối cực lạc, thiên đường hay chiếc xe hơi 
thật sang) và trốn tránh hiện thực (không hội nhập được với sự chuyển động của thực tại fức 
không đến gần được với Phật Giáo). Thật thê chúng ta chưa sẵn sàng để mở rộng con người 
của chính mình. 


Chögyam Trungpa luôn hăng say thuyết giảng và giải thích về chủ thuyết tâm linh duy 
vật của ông (/ức fu tập hướng vào một chủ đích nhằm đạt được một thứ gì đó - duy vật) và các 
thứ cạm bẫy của nó - đấy cũng là những gì đã giúp cho Chögyam Trungpa trở thành một cây 
bút thật đáng nễ: tương tự như ông đang cầm trong tay một con dao giải phẫu để cắt sâu vào 
cái khối ung bướu làm độc từ sự lầm lẫn của chúng ta (xin /u ý là Fabrice Midal luôn tránh 
các thuật ngữ đặc thù đôi khi khó thấu triệt của Phật Giáo: chữ lầm lẫn ở đây có thể hiểu là 
vô minh, và phần trình bày trênđây cho th ấy rõ ràng quanäi êm của Chögyam Trungpa: tu 
tập theo phương pháp duy vật tâm linh là một sự sai lâm). 


Thời đại của chúng ta được đánh dấu bởi khuynh hướng xét lại giá trị của những bộ 
mặt đại diện cho uy quyền, đấy là những bộ mặt chỉ biết hướng vào chủ đích bào chữa tối đa 
cho mọi sự hung bạo độc đoán. Chögyam Trungpa luôn bày tỏ sự tán đồng của mình đối với 
chủ trương vạch mặt đó. Theo ông thì không có một thứ uy quyền nào, một giới luật đạo đức 
nào, một học thuyết nào hay một triết lý nào có thể gọi là chánh đáng để có thể tạo ra một tắm 
màn ngăn cách giữa chúng ta và thế giới được (tát cả mọi tiêu đê đêu là giả tạo và lừa phỉnh 
và không th nào ngăn chặn hay giới hạn được sự tự do của con người, và thật ra thì con 
người cũng chỉ có thể tìm thấy được sự tự do tuyệt đối bằng con đường thiên định để giúp 
mình hòa nhập với thể giới và thực tại - tóm lại là chỉ có Phật Giáo mới có thể mang lại cho 
chúng ta một sự tự do đích thật, một sự tự do mang ý nghĩa của sự giải thoát). 


Chögyam Trungpa đặt chân lên đất Mỹ vào năm 1970, và ông đi tìm đ ủ mọi phương 
cách ngày càng sáng tạo hơn đề thuyết giảng về Dharma (Đạo Pháp). Qua sự cỗ gắng đó và 
tương tự như là một phép lạ, ông đã khám phá rađư ợc những khó khăn chính yếu trong việc 


154 


hoằng Pháp trong thế giới Tây Phương và các khó khăn này ìnhi èều người lại không để ý 
đến (Chögym Trungpa rất bén nhạy và sâu sắc và ông đi tìm đư ợc một phương pháp mang 
những người Tây Phương đến gân hơn với Đạo Pháp qua các ngành nghệ thuật). 


Ông tìm mọi cách để kết thân với các thi 8, nghệ sĩ, các nhà tư tưởng thuộc thời đại 
của ông và ông ứng đã thi ết lập được một trường dạy kịch nghệ và một Viện Đại Học Phật 
Giáo đầu tiên cho toàn thê thế giới Tây Phương. Trong suốt cuộc đời mình không lúc nào ông 
lại không nghĩ đến việc nêu lên quan điểm của ông là nếu thiết lập được tín ngưỡng Phật Giáo 
tại Tây Phương th đ ấy chính là cách duy nhất để giữ được sự trung thực đối với tỉnh thần 
giáo lý của Đức Phật (câu viết này của ông Fabrice Midal nêu lên quan điểm của Chögyam 
Trungpa đáng cho tắt cả chúng ta phải suy ngiĩ và để nhìn lại chính chúng ta và thực trạng 
của Phật Giáo tại một vài nước Á Châu. Theo Chögyam Trungpa thì Phật Giáo chỉ có thể trở 
thành một tín ngưỡng tỉnh khiết và trung thực được trong thế giới Tây Phương mà thôi. Thật 
thế ở Á Châu tuy Phật Giáo đĩ bám rễ từ hàng ngàn năm, thế nhưng đôi khi trong một vài 
quốc gia Phật Giáo lại cho thấy có chiều hướng trở thành một chiêu bài chính trị, một kế 
hoạch kinh tế hay chỉ đơn giản là một phương kế sinh nhai. Chính những thứ này đã khiến 
cho Phật Giáo trong các quốc gia đó lắm khi có vẻ như bị sa lây và chỉ còn giữ được một ít 
màu mè giả tạo. Trong khi đó vừa mới đặt chân đến thể giới Tây Phương chưa đây một thế kỷ 
mà Phật Giáo đã cho thấy có nhiều dấu hiệu "hồi sinh" với tất cả sự tỉnh khiết và trong sáng 
của nó - ít nhất là theo quan điểm của Chögyam Trungpa). 


Tại sao lại phải thiết lập một tín ngưỡng Phật Giáo đặc thù cho Tây 
Phương? 


Nếu không cố gắng tìm hiểu minh bạch mảnh đất quê hương của chính chúng ta thì 
chúng ta ng s ẽ không thể nào quán thấy được sự tỉnh khiết nguyên sinh ấn chứa trong 
những lời giảng huấn của Đức Phật được. Nói một cách khác thì giáo huấn của Đức Phật cũng 
có thê ví như một hạt giống cho ra một cội cây và những quả ngọt thật mầu nhiệm có thể giúp 
chữa khỏi tất cả mọi khổ đau. 


Chúng ta phải đem hạt giống ấy để gieo vào ngôi vườn của mình để giúp nó nây mầm 
và trở thành một gốc cây lớn. Chúng ta không nên chỉ biết say mê hạt giống và quên đi mảnh 
đất của chính mình - nếu không thì sẽ chăng có gì nẫy mầm trên mảnh đất đó được (một hình 
thức Phật Giáo "ngoại lai" và "vay mượn” sẽ tự cô lập và tự tách rời ra khỏi cộng đồng xã 
hội và sẽ không thể nào bắt rễ thật sâu vào một nên văn hóa khác được). Chúng ta có thể 
chiêm ngưỡng và ngắm nghía cái hạt giống đó, viết ra vô số những tập luận giải về cái hạt 
giống đó: thế nhưng sớm muộn gì thì cái hạt giống ấy cũng sẽ chết khô và chúng ta ng s ẽ 
chăng bao giờ tận hưởng được những quả ngọt. Nếu chúng ta không biết quan tâm đến lịch sử 
của dân tộc chúng ta thì Phật Giáo cũng sẽ trở thành những gì thật xa vời với chúng ta. Thật 
thế có một số người Tây Phương đi bi ến thành người Nhật hay người Tây Tạng và đôi khi 
còn Tây Tạng hơn cả người Tây Tạng nữa (các người Tây Phương tu tập theo Thiên Học Zen 


155 


thì mặc áo cà-sa màu đen hay màu trà may theo kiểu của các thiền sư Nhật, lễ bái cũng giữ 
đúng theo các nghỉ thức trong các thiển viện ở Nhật; nhang đèn, chuông mỗ cũng mua từ bên 
Nhật. Các người tu theo Phật Giáo Tây Tạng thì đìng lập bàn thờ Phát đúng theo các nghỉ 
thức Tây Tạng, mặc áo cà-sa màu nâu đỏ...). Trong khi đó tầ m ột số đông người Tây Tạng 
(hiện đang lưu vong tại tây Phương) thì lại chỉ muốn được trở thành người Tây Phương và 
được thụ hưởng sự tiện nghi của thế giới Tây Phương. Thật ra thì phần đông những người Tây 
Phương chúng ta (/ rập theo Phật Giáo) thường không hội đủ điều kiện để thực hiện được 
cách tu tập như thế, chẳng qua vì chúng ta có giđình, ngh è nghiệp, bổn phận... chúng ta 
không thể rứt bỏ tất cả được để sống trong một tu viện như ở Nhật hay trong một ngôi chùa 
như ở Nepal. 


Khi nào vẫn còn là một thứ tín ngưỡng ngoại lai thì khiđó Ph ật Giáo dù có chứng tỏ 
là sẽ mang lại một sự lợi ích, cũng sẽ chăng bao giờ thật sự giúp ích chúng ta một cách thiết 
thực được. Trong trường hợp ấy thì tu tập Phật Giáo cũng sẽ chăng khác gì nhr học một thứ 
ngoại ngữ: dù cho có thê nói được ngoại ngữ ấy đi nữa thế nhưng chăng bao giờ nó có thê tạo 
ra được một sự xúc động nào trong lòng chúng ta nlư khi chún g ta sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ 
của chính mình. Tu tập Phật Giáo dưới một hình thức ngoại lai như thế sẽ là một cách ngăn 
chận không cho Phật Giáo bắt rễ trong lòng chúng ta, và ững s ẽ không giúp cho chúng ta 
biến cải lấy chính mìnhđư ợc. Phật Giáo trong trường hợp ấy cũng sẽ chỉ là một chiếc áo 
khoác ngoài và ỡng ch ỉ giữ được một lúc nào đó trên người mà thôi. Một hình thức Phật 
Giáo như thế sẽ không thể nào biểu trưng cho nguồn sinh khí của chính sự sống được. 


Người đại diện tiêu biểu nhất cho chủ trương ấy là Chögyam Trungpa và tôi ăng đã 
dựa vào chủ trương này để thành lập hiệp hội Prajna và Phila. Tiêng Phạn Prajna có nghĩa là 
sự trong sáng của trí thông minh (ức là Trí Tuệ, một từ sốc Hán-Việt có vẻ quen thuộc hơn 
với người đọc. Và đìng xin mạn pháp nhắc lại là tác giả thường cô tránh không dùng các 
thuật ngữ Phật Giáo quen thuộc và cũng không đồng ý với cách dịch của một số học giả khác, 
và đo đó ông dìng đã tự dịch các các thuật tiếng Phạn, Pal, Tây tạng... khi viết. Chữ Prajna 
thông thường được dịch sang các ngôn ngữ Tây Phương là Sagesse hay Wisdom, đấy là một 
cách dịch hoàn toàn gượng ép và rất sai), là nhãn quan của Đức Phật, hay còn gọi là quả 
mang lại từ sự tu tập. Đấy là cách giúp chúng ta không bị sa lầy trong cái ngã của mình đề có 
thê quán nhận được mọi sự vật đúng với sự hiện hữu của chúng. Ph//a là một thuật ngữ trong 
tiếng Hy Lạp, thật vậy ngôn ngữ Hy Lạp đã bắt rễ rất sâu vào mảnh đất quê hương của chúng 
ta. Phila có nghĩa là tình thân thiện, nếu hiểu theo ý ngha r ộng hơn thì đ ấy là lòng nhân ái 
ngập tràn phúc hạnh. 


Tuy nhiên và dù sao đi nữa thì cũng không được phép vơ đũa cả nắm, tức không được 
lầm lẫn giữa những lời giảng huấn của Đức Phật với các cách phát biểu của người Hy lạp - 
đây cũng chính là sự lầm lẫn của không biết bao nhiêu tín ngưỡng khác trong lịch sử (ức là 
các tín ngưỡng độc thân của Tây Phương). Tóm lại là phải ý thức được cội nguồn đó (/ức 
ngôn ngữ Hy Lạp) hầu có thê giữ được một vị thế độc lập nào đó đối với nó nhằm để giúp 
chúng ta có thể tìm thấy được những từ riêng biệt trong chính ngôn ngữ của chúng ta, những 
từ đó không thuộc vào ngôn ngữ Hy Lạp và đng không thu ộc vào các ngôn ngữ khác của 


156 


Phương Đông. Chúng ta phải sáng chế ra các thuật ngữ sao cho thật thích nghi ngay trong 
những bước đầu chập chững này (khi nhìn lại Phật Giáo Việt Nam chúng ta không khỏi nhận 
thấy đây rẫy những thuật ngữ ngoại lai gỗm các từ Hán Việt của một thời đại xa xưa, chẳng 
hạn như các từ vô mình, vô thường, vô ngã, duyên khởi, hỷ xả, diệu để, bát nhã, chính kiến, tà 
kiến, vô sắc, chánh đạo, ngĩ giới, tam giới, dục giới, sắc giới v.v. và v.v... Các thế hệ ngày 
nay không còn hiểu được ý nghĩa của các từ ấy là gì nữa. Một Phật Giáo tách rời khỏi sự sinh 
hoạt của một xã hội đương thời thì sớm muộn cũng sẽ bị đảo thải. Một hình thức Phát Giáo 
già nua vay mượn với những bước chân khập khênh sẽ khó lòng tiến xa được. Fabrice Midal 
đã nhìn thấy ngay vấn đề này khi Phật Giáo Tây Phương mới chập chững với những bước 
đầu tiên, ông cảnh giác các học giả khác không nên sử dụng các ngữ tự mang nguồn gốc Hy 
Lạp phản ảnh một triết lý thật xa vời với tư tưởng Phật Giáo để nói lên giáo lý của Đức 
Phật). 


Phụ Lục 


Tôi muốn được tu tập Phật Pháp, 
Tôi muốn bước theo con đường của Đức Phật, 
Vậy tôi cần phải làm gì? 


Có cần phải dắn thân (xuất gia) hay không? 


Ý nghĩ bước theo một con đường tu tập tâm linh (xuất gia) lắm khi đng khi ến cho 
chúng ta phải sợ hãi. Chúng ta e ngại là rồi đây sẽ đánh mất sự tự do "của mình" và quyền 
quyết định cuộc đời "của mình". 


Nguyên nhân của sự e ngại ấy chẳng qua một phần cũng là do chúng ta quá mơ tưởng 
đây thôi đmơ tưởng rằng mình đang được hưởng sự "tự do" - ít nhất là đối với người Tây 
Phương - và chủ động được "vận mạng" của chính mình. Trong câu trênđây tác gỉ d đặt các 
chữ "của mình" trong hai dấu ngoặc kép, đáy là cách cho biết rằng chẳng có thứ gì là "của 
mình" cả, từ sự tự do cho đến quyên quyết định cuộc đời "của mình". Mạng lưới kinh tẺ, 
quảng cáo và bàn tay của những người làm chính trị đã tạo cho chúng ta cái ảo giác của sự 
tự do và quyên chủ động cuộc sống "của mình" đẩy thôi). Thật ra thì tất cả chúng ta đang bị 
bủa vây trong một mạng lưới chiến lược do các nhóm tài phiệt không lồ, các tổ chức quảng 
cáo cũng như bàn tay của các chính trị gia giăng ra để kiềm tỏa và chi phối chúng ta. Trước 
đây chúng ta có bao giờ nghĩ đến việc tranh đấu để đòi hỏi tự do với một mức độ căng thắng 
như ngày nay đâu? - thật thế trước đây nào có mấy khi chúng ta lại bị đây vào một tình trạng 
đồng nhất hóa thật cực đoan như hiện nay. Từ đầu này đến đầu kia của địa cầu, con người 


157 


ngày càng có xu hướng tiêu thụ cùng một loại thực phẩm, ăn uống trong các đường dây nhà 
hàng được tổ chức giống nhau, ăn mặc cũng giống nhau, nghe cùng một thứ âm nhạc, truyền 
hình thì trình chiếu các thứ phim bộ sản xuất hàng loạt bằng phương pháp kỹ nghệ (các xu 
hướng tiêu thụ và cách sinh hoạt rập khuôn ấy là do quảng cáo tạo ra và phía sau lưng của 
quảng cáo là bàn tay của các nhóm tài phiệt khổng lồ, và nơi bàn tay của các nhóm tại phiệt 
ấy thì lại hình như có một sợi dây lòng thòng do một bàn tay khác của những người làm chính 
trị buộc vào, hay đìng có th ể là ngược lại. Sống trong một xã hội thật đơn sơ của hơn hai 
mươi lăm thế kỷ trước thế mà Đức Phật đã chọn cho mình một sự tự do nào đó với chiếc bình 
bát trong hai tay và một manh áo cà-sa trên người. Sự tự do trên thân xác đó là để giúp Ngài 
tìm thấy một sự tự do cao rộng hơn, tuyệt đối hơn và đích thật hơn trong tâm thức của mình. 
Bước chân vào một ngôi chùa là để tìm thấy cho mình một sự tự do nào đó, ngôi vào một 
chiếc xe sang trọng là cách đánh mất sự tự do ấy). 


Cảm tính về sự tự do không mấy khi còn giữ được đúng với ý nghĩa đích thật của sự tự 
do nữa. 


Đối với Phật Giáo thì sự tự do trước hết phải là sự giải thoát khỏi guồng máy tư duy 
của chính mình (ác ý chỉ phối bởi nghiệp) và loại bỏ được các thái độ hành xử quen thuộc 
sẵn có của mình (ành động và ngôn từ điều khiển bởi tác ý). Do đó nêu không bước theo con 
đường tu tập thì không thể nào có thể tự giải thoát cho mình được. 


Trên một bình diện nào đó thì việc bước vào con đường không phải là không gặp các 
khó khăn thật sự. Quyết tâm luyện tập thiền định nào có giống như việc ghi danh theo học 
một khóa thê dục hay là đi nghỉ mát trong một vùng núi vào dịp cuối tuần đâu. Chúng ta 
đương nhiên cảm thấy việc quyết định bước vào con đường tu tập sẽ nhất định đòi hỏi chúng 
ta một sự dấn thân thật sự nào đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ trường hợp của riêng tôi, thật thế trước 
khi quyết định tìm đến một ngôi thiền viện thì chính tôi đăng đã từng do dự rất nhiều, tôi có 
cảm giác hình nhr đấy là một lời mời được dành riêng cho tôi và riêng tôi thì tôiững nghĩ 
rằng rồi đây cái quyết định ấy biết đâu cũng sẽ có thê biến cải được cả sự hiện hữu của chính 
tÔI sau này. 


Phật Giáo là một con đường nhắm vào chủ đích giúp chúng ta khám phá ra sự tỉnh 
thức trong hiện tại để hội nhập vào tâm điểm của hiện thực. Phật Giáo là cả một sự thử thách 
thật sâu xa, nào có phải là một thứ gì đó hời hợt chỉ có tính cách bề ngoài đâu. 


Sự dấn thân phải phát xuất từ nơi sâu kín của con người chúng ta, từ những ước vọng 
thâm sâu nhất của chúng ta. Sự dẫn thân đó chỉ có thê thực hiện được khi nào chúng ta nhận 
thấy có một thứ gì đó đang tàn phá sự sống của chính mình và làm mất đi cả sự bao la của bầu 
không gian tràn đây thi tính và cả những kích thước vô tận của hiện thực, và khiến cho chúng 
ta cũng không còn giữ được nguyên vẹn con tim của mình nữa (đzu buôn). Tất cả những thứ 
ấy sẽ thúc dục chúng ta nên hướng vào những gì cao rộng hơn của tình thương yêu. 


158 


Chỉ khi nào hội đủ can đảm để nhìn nhận một cách thành thật là những gì xảy ra trong 
đời mình không được hoàn hảo cho lắm, và chỉ khi ấy thì sự quyết tâm tu tập mới có thê phát 
sinh được. Có một cái gì đó trắc trở và chúng ta thì không còn muốn cứ tiếp tục sống như thế 
nữa, tức là cứ nhởn nhơ làm như chăng có gì xảy ra. Chỉ khi nào đã ý thức được thực trạng đó 
thì khi ấy sự dấn thân của mình mới có thể mang đầy đủ ý nghĩa của niềm ước vọng sâu xa 
nhất của mình, tức là muốn quay về với con người đích thật của chính mình. Thiếu sự quyết 
tâm ấy thì nhất định chúng ta sẽ chăng làm được gì cả. Hoặc là chúng ta chỉ biết theo dõi các 
chương trình Phật Giáo trên truyền hình để mà mơ ước, hoặc là ghi danh tham dự hết khóa tu 
học này đến khóa tu học khác thê thôi, và trên thực tế thì chắng bước được một bước nào 
đáng kê cả. 


Có cần phải nhờ đến một vị thầy để giúp chúng ta bước theo con đường của 
Đức Phật hay không? 


Sự giúp đỡ của một người thây thật cần thiết. Người thầy giúp chúng ta tiếp cận một 
cách cụ thê, sinh động và thực tế nhất với giáo huấn của Đức Phật. Qua sự tiếp xúc với một 
người thầy chúng ta sẽ không còn quán thấy Đức Phật như một huyền thoại nữa mà đấy sẽ là 
một kinh nghiệm cảm nhận đích thật, và những kinh nghiệm ấy thì tất cả mọi người đều có 
thể cảm nhận được. 


Ngược lại nếu không có một người thầy hướng dẫn thì dù cho có cố gắng tu tập cách 
mấy đi nữa thì hình nhr chúng ta v ẫn cứ cảm thấy còn thiếu một cái gìđó trong các kinh 
nghiệm cảm nhận của mình, và đng s ẽ rất khó cho chúng ta hoàn toàn vững tin vào những 
cảm nhận ấy (người thây là một "cơ sở cụ thể" để chúng ta nhìn vào và để trông thấy Phật). 

Nhờ những gì mà nạ ời thầy chỉ dạy chúng ta chúng ta sẽ nắm bắt được cội nguồn 
giáo lý mênh mông của Phật Giáo. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy là mình đang đứng trước 
một thư viện không lồ nữa mà đã nắm được trong tay chiếc chìa khóa để giúp mình bước vào. 
Người thầy là hiện thân của một hiểu biết mạch lạc về Đạo Pháp do chính vị ấy đã phát huy 
được qua kinh nghiệm của mình trên đường tu tập. 


Hơn nữa người thầy phải luôn tìm cáchđ ối thoại với từng người, và phải giảng giải 
như thế nào để có thể hồi đáp được sự mong đợi của mỗi người, của chính bạn, của cá nhân 
bạn - Dharma (Đạo Pháp) qua sự hiện diện mang tính cách cá nhân đó của một người thầy sẽ 
trở nên cụ thể và sinh động hơn. 


Dù sao thì đng ph ải giữ một sự thận trọng nào đó, phải tránh các thứ ước mơ và ảo 
tưởng khi nhìn vào nạr ời thầy, đấy là những gì dễ khiến cho chúng ta bị lạc hướng. Người 
thầy không phải là một ngôi sao màn ảnh mà bạn phải tôn sùng như một thần tượng. Sử dụng 
sự mê hoặc không phải là một cách hành xử đúng đắn, thế nhưng đấy lại là những gì thường 
thấy xảy ra trong chốn chùa chiên. Vị thầy uy nghỉ trên bục giảng và thật khó để đến gần. Bạn 


159 


đến chùa là để thán phục vị thầy không phải là để tiếp xúc với vị ấy. Con đường đó không 
phải là con đường của Dharma (Đạo Pháp) mà chỉ là con đường của chính trị. 


Một trong các ảo tưởng thường thấy xảy ra trong thế giới Tây Phương là khi đã là thầy 
thì tất nhiên là đã đạt được giác ngộ. Càng ít dịp đề tiếp XÚC VỚI người thầy thì bạn lại càng dễ 
tạo ra cho mình nhiều hình ảnh tưởng tượng về vị ấy. Một người thầy càng có vẻ xa lạ, càng 
tỏ ra cách biệt với bạn thì mọi thứ ảo tưởng của bạn về sự giác ngộ của vị ấy lại càng dễ để 
phát sinh ra hơn. 


Thật ra thì cũng chẳng có gì là rắc rối lắm. Một người thầy đích thật là một người mà 
ngôn từ khi thốt ra có thê mang bạn đến gần với giáo huấn của Đức Phật. Nguyên nhân khiến 
không thể đến sần được với một vị-thầy-siêu-sao chính là vì sự ngưỡng mộ của bạn đối với vị 
ấy đã được thành hình dựa vào sự cách biệt giữa tính cách vĩ đại của vị ấy và sự tầm thường 
của bạn. Một người thầy đích thật thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến là phải làm cách nào đề có thể 
giúp bạn tìm thấy được sự vĩ đại của chính bạn. Vị ấy giảng dạy cho bạn chính là để giúp bạn 
nhận thấy được là Dharma (Đạo Pháp) đang hiện hữu trong lòng đôi bàn tay c ủa bạn. Đức 
Phật cũng chăng ở đâu khác hơn là trong con tim của chính bạn. 


Thế nhưng một vị thầy chỉ có thê giúp bạn khi nào bạn biết mở rộng lòng mình để đón 
nhận vị ấy và thừa nhận vị ấy là một người thầy. 


Nếu bạn nghĩ rằng người giảng dạy cho bạn chỉ là một người dốt nát thì bạn cũng sẽ 
nhận được những lời giáo huấn của một người ngu đần. 


Nêu bạn cho răng vị giảng huân cho bạn là một người hiệu xa biệt rộng thì bạn cũng sẽ 
nhận được sự truyền thụ của một người uyên bác. 


Nếu bạn nghĩ rằng người thầy chính là người đã mở ra cho bạn cách cửa của Dharma 
(Đạo Pháp) thì bạn cũng sẽ đón nhận được giáo huấn của chính Đức Phật. Điều ấy thật hiển 
nhiên. 


Người thầy trước hết phải là người biết hướng dẫn bạn trong việc tu tập và giúp bạn 
tìm hiểu kinh sách dựa vào sự hiểu biết cũng như các kinh nghiệm của người ấy. Tóm lại đấy 
là cách mà người thầy vạch ra cho bạn một con đường đúng đẫn. 


Ở một cấp bậc cao thâm hơn thngr ời thầy sẽ giúp bạn biết mở rộng con tim của 
mình. Khi nhìn vào tháđ ộ hành xử luôn trung thực của người thầy đối với Dharma (Đạo 
Pháp) thì bạn cũng sẽ phát lộ được sự trìu mến và tình thương yêu mà trước đây bạn chỉ biết 
nhốt chặt chúng trong đáy bng mình. Ngư ời thầy luôn khuyến khích bạn phải bạo dạn và tự 
tin. Lòng trân quý Dharma (Đạo Pháp) của người thầy có khả năng lan tỏa sang người khác. 
Lồng trân quý đó sẽ biến cải được bạn. 


160 


Chỉ khi nào xảy ra sự gặp gỡ với tư cách hoàn toàn cá nhân giữa hai con người với 
nhau (giữa người thấy và người đệ tử với một sự riêng tư và nh đ ăng nào đó) thì khi ấy 
người thầy mới có thể mang đầy đủ ý nghĩa của một người thầy. Đấy là một sự gặp gỡ của 
tình yêu thương. Một con tim hòa nhập với một con tim. 


Nếu muốn biết là mình đã tìm thấy đúng vị thầy của mình hay không thì chỉ cần nêu 
lên một vài câu hỏi thật đơn giản. Mỗi khi được ở bên cạnh vị ấy thì đấy có phải là thêm một 
dịp khiến cho bạn cảm thấy mình muốn bước theo vết chân của Đức Phật hay không, tức có 
nghĩa là bạn có cảm thấy mình muốn được trau dồi thêm khả năng chú tâm của mình để quán 
thấy hiện thực với một ý ngiĩa cao rộng hơn hay không? Những lời giảng dạy của vị ấy có 
giúp bạn tìm thấy sự tự tin nơi phẩm giá của chính bạn hay không? Vị ấy có chỉ dạy cho bạn 
con đường thiền định hay không? Vị ấy có hàn huyên với bạn một cách ngay thật và không 
tìm cách ân náu phía sau cái vẻ đạo mạo của mình hay không? Vị ấy có tận tình giúp bạn kết 
nối với một dòng truyền thụ nào hay không? Vị ấy có đủ sức đề trả lời "không" với tất cả sự 
dịu dàng nhưng đầy quả quyết nhằm để giúp bạn biết tự vấn lấy mình hay không? 


Đấy là các câu hỏi sẽ giúp bạn tìm thấy được một người thầy. 


Lắm khi cần phải để ra một thời gian dài để tìm được một vị thầy mà mình có thể đặt 
hết lòng tin. Dù cho mất thì giờ thì cũng vẫn hay hơn. Không thể nào hấp tấp được. Thế 
nhưng một khi sự tin tưởng đã phát động trong lòng mình thì khi đó nh ất thiết phải hỏi người 
thầy cho thật rõ ràng là có sẵn sàng chấp nhận bạn làm đệ tử của vị ấy hay không? Nếu vị ấy 
chấp nhận thì khi đó sự tương kết mới có thể xảy ra được. Sự tương kết đó tuy đơn giản 
nhưng mang đầy xúc động. 


Nếu thật sự bạn muốn tìm cho mình một vị thầy thì phải loại bỏ ngay mọi ý nglĩ là vị 
ấy phải như thế này hay là như thế kia. Hãy đặt hết lòng tin nơi con tìm của bạn và cứ để cho 
nó hướng dẫn bạn. Khi nào đã gặp được người thầy thì cứ bước theo vị ấy. 


Sự tương kết đó phải được xây dựng trên sự kính trọng và tình thương yêu. Kính trọng 
người thầy là cách giúp bạn biết giữ gìn Dharma (Đạo Pháp) như là tiếng TẾO ĐỌI mâu nhiệm 
của vô-ngã (biết kính trọng người thây là một cách quên đi cái ngĩ c ủa chính mình để có thể 
đến gần hơn với Đạo Pháp). Yêu quý ngr ời thầy là cách đặt tình yêu thrơng vào một vị trí 
ngày càng cao hơn. Nếu cần thì cứ để cho con tim hướng dẫn bạn. Tình thrơng yêu và s ự 
kính trọng đó là một nguồn năng lực tuyệt vời giúp bạn có thể đi thật xa trên con đường. 


Nếu bạn được một người nào đó thật siêu việt giảng dạy cho bạn thì biết đâu bạn cũng 
sẽ đễ bị choáng ngợp bởi vị ấy. Và đấy cũng sẽ là những gì có thể khiến cho bạn dễ bị thối chí 
bởi vì bạn có thể cảm thấy mình không sao theo kịp vị ấy được. 


Đối với Dñharma thì khác hắn. Bạn tiếp nhận những lời giáo huấn của một vị thầy thì 
đây cũng chỉ là cách mà vị ấy truyền đạt lại những gì mà vị ấy đã tiếp nhận được từ trước. 
Đấy cũng chính là cách giúp bạn kết nối với một dòng truyền thụ mà chính Đức Phật là người 


161 


khởi xướng. Dù cho người thầy có xuất chúng đến đâu đi nữa thì vị ấy cũng chỉ truyền đạt lại 
những lời giáo huấn không phải là do chính mình sáng tạo ra. Vị ấy chỉ giúp bạn nối kết với 
một thứ gì đó vượt cao hơn cả vị ấy. Sự kính trọng của bạn đối với vị thầy chẳng những 
không hề khiến cho bạn bị bóp ngạt (những lời giảng huấn của người thây không phải là một 
sự áp đặt của người thây mà đấy là giáo huấn của Đức Phật vượt lên trên cả người thây) mà 
đúng hơn là chỉ nhằm giải thoát cho bạn - và sự kính trọng ấy đôi khi đăng được gọi là lòng 
mộ đạo. Cũng giống như trường hợp của bạn, người thầy cũng được thúc đây bởi sự kính 
trọng và tình yêu thương đối với Đức Phật. Và Đức Phật thì trước đây cũng từng là một chúng 
sinh phục vụ cho chúng sinh. 


Phải tu tập ở đâu? Và phải làm thế nào để tìm được một tu viện thích hợp 
với mình? 


Các tu viện thì thật đa dạng thế nhưng con người (/ức các nhà sư nơi tu viện) thì cũng 
chỉ là những con người, có thể đôi khi họ còn tỏ ra vụng về nữa, và biết đâu họ cũng có thể đã 
đánh mắt cả sự nối kết với cội nguồn (ức giáo lý Phật Giáo). Dù cho các thê chế tôn giáo có 
đứng ra để chứng nhận tước vị của họ đi nữa thế nhưng không có gì bảo đảm cho sự xứng 
đáng mà họ đang được thừa hưởng. 


Ngay cả Phật Giáo Tây Tạng đôi khi cũng quay lưng lại với di sản ngàn năm và cả 
ngọn đuốc sáng ngời do các vị đại sư tiên phong đã trao lại, chẳng hạn như các vị đại sư 
Kalou Rinpoché, Dilgo Kyentsé, Lama Guendune, Lama Yéshé, Chögyam Trungpa (một số 
nhà sư thật lỗi lạc có những tư tưởng thật cấp tiễn thế nhưng vẫn bị một số đệ tử thủ cựu sau 
này chê trách). Một vài đệ tử của các vị ấy đã quên mất đi bài học của những người cha mình 
để lại (chữ "cha" trong câu trên đây có thể hiểu theo quan niệm của người Á Đông về người 
thây: thầy ngang hàng với cha, đấy là "đẳng từ phụ", gọi tắt là "sư phụ"), đây là chưa kê đến 
các trường hợp còn phản bội lại cả thầy mình nữa. Lắm khi trông thấy việc truyền giáo bị bóp 
méo đã khiến cho tôi phải bật khóc nức nở (một người Tây Phương bật khóc khi nhìn thấy 
một vài vị thấy Tây Tạng thuyết giảng không trung thực. Còn phần chúng ta thì sao? Chúng 
ta nên cười hay nên khóc khi trông thấy Phật Giáo bị biến thành một công cụ để mưu đồ, một 
chiêu bài để lợi dụng, một phương kế để sinh nhai ?). 


Chính Thiền Học Zen cũng đã từng gặp những khó khăn thật trầm trọng. Học phái này 
(tại Tây Phương) đã lầm lẫn giữa thứ bậc trong hàng giáo phẩm được quy định ở Nhật với sự 
quán triệt về giáo huấn của Đức Phật - mặc dù Taisen Deshimaru tại Pháp và Shunryu SuzukI 
tại Hoa Kỳ đã từng cảnh giác về sự sai lầm này (đây là hai vị thiên sư người Nhật đã mang 
thiên học Zen vào Âu Châu và Hoa Kỳ). Cả hai vị này đã từng giải thích là nếu được phong 
làm thầy - tức là một vị sinho - thì đấy chỉ có nghĩa là một người được cầm trên tay một mảnh 
bằng do hàng giáo phẩm cấp phát chứng nhận là mình có hạnh kiểm tốt thế thôi, cái mảnh 
bằng ấy không hề biểu trưng cho một thành quả tu tập nào cả. 


162 


Tuy nhiên cũng có rất nhiều trung tâm Phật Giáo giảng dạy về thiền định có thê giúp 
bạn tu học về giáo huấn của Đức Phật trong những điều kiện thật tốt, kế cả có thể giúp cho 
từng người thực hiện được những ước vọng của riêng mình (có ng”a là xuất gia). Nơi các 
trung tâm đó nhờ có đông đảo các Phật tử làm công quả, và nhất là nhờ vào sự cỗ gắng và 
nhiệt tình của tăng đoàn cũng như sự tận tụy của các vị thầy, bạn sẽ có dịp thu đạt được nhiều 
kinh nghiệm học hỏi quý giá, được tra cứu các cách kinh sách thật tuyệt vời, và nhất là được 
thực hành việc tu tập. 


Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất: phải thật cảnh giác, phải xét đoán với tất cả sự 
thận trọng tu viện mà bạn muốn xin vào để tu học. Bạn đang bước một bước thật tuyệt diệu, 
và do đó cũng không nên bước mà không suy nghĩ, phải xét đoán thật cân thận bối cảnh trước 
mặt và gia tăng gấp đôi sự cảnh giác. Nhận định thật minh bạch bao giờ cũng tốt hơn. 


Đấy chăng phải là một bài học của chính Đức Phật để chúng ta nhìn vào hay sao? 
(Đức Phật đã gặp nhiêu vị thây và đã tu tập khổ hạnh nhiều năm nhưng không có kết quả). 


Không nên để xảy ra như thế. 


Đối với riêng tôi thì bước theo con đường Phật Giáo là một dịp may mà tôi cho là đẹp 
nhất trong cuộc đời tôi. Trong lòng tôi luôn dâng trào niềm biết ơn sâu xa và vô tận đối với 
các vị thầy của tôi. Ngày còn nhỏ tôi đã phải trải qua nhiều đau thương thật cay nghiệt, và tôi 
đã từng phải xa lìa tất cả. Lúc ấy nào tôi có ngờ trước là cuộc đời lại có thê tuyệt vời đến như 
thế này đâu. Nếu biết nhìn cuộc sống xuyên qua Dharma (Đạo Pháp) thì tất cả mọi sự không 
những sẽ trở nên hoàn hảo và thắm đượm một màu hồng, và không những mình được sống 
trong sự thanh thản và phúc hạnh, mà còn hơn thế nữa là bất cứ một cảnh huống nào xảy ra 
thì cũng đều trở thành những dịp may để giúp mình tự biến cải lấy mình và giúp mình quán 
nhận được hiện thực ngày càng sâu sắc hơn (đáy là một khía cạnh thật đặc thù của Phật Giáo 
Tan-tra: dù là nghịch cảnh thì đấy cũng vẫn là một dịp may giúp mình tu tập nhằm biến cải 
chính mình và giúp cho cuộc sống của chính mình ngày càng trở nên tươi đẹp hơn). Bước 
theo vết chân của Đức Phật, cuộc sống của mình sẽ biến thành một cuộc phiêu lưu tràn đầy 
một sức sống thật cô đọng và sâu xa không có gì có thê so sánh được. Thật giản dị: vì đấy là 
cuộc sống của chính bạn (chúng fa sóng thể nhưng sự sống ấy thật ra chỉ là sự vận hành của 
nghiệp lực lôi kéo bởi sự trói buộc của các hiện tượng đang chuyển động chung quanh. Bước 
theo vết chân của Đức Phật là cách giúp mình quay về với chính mình để sống thật với chính 
mình). 


Liên lạc với tác giả: fmidal@club-internet.fr 
Trang web của tác giả: WwW.fabrIce-midal.org 


163 


MỤC LỤC 
Lời tựa (của tác giả Fabrice Midal)............................ -..--- 5 sex 2 


Vài lời giới thiệu của người dịch............................... ---- 55555 s++ss++xs+<s2 


Các học phái Phật Giáo 


CHỮ T1 ii12áái00i0211Á000ảS466axa006830613s10a0a3104A0x012558gã33460/810413333404Á18) 
Các khái Niệm chủ yếu trong Phật Giáo 


CHỈ TT 6s i02a 12 0isiesibabsbitdsodliesasaglokoatleebsgteids0laotcieieSa 
Ý nghĩa và vai trò của lễ bái 


Á HT) T17 5 0220 g12o24002120/01000066i2iag0y81n6:0461100/1096-a958g030706 ng 
Mười lời khuyên để giúp cho chúng ta biết sống 
và bước theo vết chân của Đức Phật 


Chi fiDPÍÌ „s21 bi6kaebsaibtbibil li se 801/8 608x41940661ã160 80x34 


Tại sao Phật Giáo lại trở thành một tôn giáo Á Châu 
và tại sao ngày nay lại đặt chân vào thế giới Tây Phương? 


Nguồn : Thư Viện Hoa Sen 


